GIẢI THÍPH 
KINH DỊ TẠNG 


GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 
NGUYÊN MINH TIẾN 
Việt dịch và chú giải 


Bản quyền tác phẩm Việt dịch này thuộc về dịch giả và Nhà xuất bản 
Liên Phật Hội - United Buddhist Publisher 


Copyright © 2022 by United Buddhist Publisher 
ISBN-13: 978-1-0919-9447-8 


© All rights reserved. No part of this book may be reproduced by any 
means without prior written permission from the publisher. 


NGUYÊN MINH TIẾN 
dịch giải 


0IÁI THÍPH 
KINH DỊ TRNG 


QUYỂN THƯỢNG 


NGUYÊN TÁC 


›b lR Š là + ñã 15 @ Tả S tệ 


Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh bạch thoại giải thích 


Trạch Phạm Hồ Duy Thuyên diễn thuật 
Gia Hưng Cư sĩ Phạm Cổ Nông hiệu chính 
Hiền Thủ Viện Pháp sư Hoằng Nhất giám định 


NHÀ XUẤT BẢN LIÊN PHẬT HỘI 
UNITED BUDDHIST PUBLISHER 


+ + + + + + + + 


MỤC LỤC 
Đ.J/9ï0 Vị TẢ“ ớớốớớố xố 7 
Giải Thích Tên Kinh ................................-- 5-5 5< 5+ 5s 5s se £ssseesesesesse 13 
Bliiinn THỦ ND caeeceraeatonaeiebiaoiisbdbsyerboeceaoaaasuf 19 
Phẩm THÍ li ein2xseevenososittsbrbosiboidiesovdoiasinaskuei 119 
Bi TU ấ  .Í Ï BS KG Bo: 139 
7118 ')/ 8/7770) P8 ốẽố ốc Cố 175 
Phim THỦ R|RTiissx2sassetesitdeaninidbdirikestsesioilaiidatoibtisiadlztftet 241 


DUYÊN KHỞI 


\ j ào khoảng giữa tháng 10 năm 2017, tôi nhận 

được một lá thư khải thỉnh từ Phật tử Tâm Đức 
Thành, kèm theo 3 quyển sách bằng Hoa văn bạch thoại, 
đều liên quan đến kinh Địa Tạng và được thỉnh từ Tịnh 
Tông Học Hội. Đọc thư, tôi vô cùng cảm động trước tấm 
chân tình và sự chí thành tha thiết từ lời lẽ trong thư, 
mong muốn được tôi nhận lời chuyển dịch các tập sách này 
sang Việt ngữ. Mặc dù vậy, vào thời điểm đó thật vô cùng 
khó khăn cho tôi để đưa ra quyết định nhận lời, vì có quá 
nhiều việc vẫn còn đang dang đỏ và trong đó có một số việc 
có thể kéo dài sang đến nhiều năm sau. 


Tuy nhiên, việc đưa ra quyết định từ chối dường như lại 
càng khó khăn hơn nữa, trước tấm lòng tha thiết và sự tin 
cậy mà nhóm Phật tử này đã dành cho tôi. Vì thế, sau vài 
lần trao đổi chỉ tiết hơn, tôi quyết định nhận lời chuyển 
dịch một trong ba tập sách đã nhận được, chính là tập sách 
này. Điều kiện duy nhất tôi đưa ra trước khi nhận lời là 
không được thúc ép về thời gian. 


Và thời gian thì luôn trôi qua theo cách mà mỗi chúng 
ta đều không mong muốn. Những công trình của tôi cũng 
lần lượt hoàn tất, và song song theo đó thì tập sách này 
cũng được chậm chạp chuyển dịch trong những quãng 
thời gian hiếm hoi mà tôi có thể thu xếp được, xen kẽ giữa 
nhiều công việc khác. Mặc dù không lấy gì làm thuận lợi, 
nhưng cuối cùng rồi mùa vụ thu hoạch cũng phải đến. Việc 
hoàn tất quyển thượng này (trong 2 quyển thượng, hạ) là 
kết quả của nhiều nỗ lực trong những năm qua, và nó cho 


8 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


phép chúng tôi tin tưởng rằng phần còn lại cũng sẽ được 
hoàn tất không lâu trong thời gian tới. 


Kinh Địa Tạng là một trong những bản kinh quen thuộc 
và phổ biến nhất đối với người Phật tử Việt Nam. Kinh được 
ngài Thật-xoa-nan-đà, người nước Vu Điền, dịch sang Hán 
văn vào đời nhà Đường ở Trung Hoa. Hiện đã có khá nhiều 
bản dịch kinh này sang tiếng Việt, như bản dịch của Hòa 
thượng Thích Trí Tịnh, bản dịch của Hòa thượng Thích Trí 
Quang, bản dịch của cư sĩ Nguyên Thuận và bản dịch của 
Ban phiên dịch Vạn Phật Thánh Thành. Ngoài ra, hiện có 
2 bản dịch Anh ngữ của kinh này, một của Tao-tsi Shih 
(The Sutra of Bodhisattva Ksitlgarbhas Fundamental 
Vows) và một của The Buddhist Text Translatlon Soclety 
(Sutra of the Past Vows of EBarth Store Bodhlsattva). 


Chúng tôi thực hiện công trình này với sự may mắn là 
được tham khảo qua tất cả các bản dịch nói trên, nhưng 
chúng tôi có lý do để không trích lại bất cứ bản dịch nào 
khi thực hiện tập sách này. Toàn bộ phần kinh văn trong 
sách đều do chúng tôi tự chuyển dịch, bởi có không ít phần 
trong kinh này khi được soi rọi với các phần giảng giải và 
thích nghĩa kèm theo sẽ giúp nhận hiểu sáng tỏ hơn và do 
đó có thể được chuyển dịch gần với nguyên tác hơn. 


Lấy ví dụ như hai chữ “hoạnh bệnh” @šz5) được dùng 
ở gần cuối phẩm Như Lai tán thán, trong 4 bản Việt dịch 
đã có thì đến 3 bản dịch là “tai họa và dịch bệnh”. Ngay cả 
trong 2 bản Anh ngữ cũng có một bản dịch là “accidents 
or 1llnesses” (tai nạn hay bệnh tật). Về mặt ngữ nghĩa, 
cách hiểu này hoàn toàn sai nguyên tác, vì chữ “hoạnh” 
(4) không có nghĩa nào là tai họa, tai nạn cả, nhưng có 
lẽ do sự liên tưởng với cách dùng “hoạnh tử” (Z1) là cái 
chết bất thình lình, chết vì tai nạn, nên đa số các dịch giả 
đã hiểu sang nghĩa liên đới này. Tuy nhiên, nếu hiểu theo 


DUYÊNKHỞI || 9 


đúng nghĩa của từ thì chữ “hoạnh” trong trường hợp này là 
một tính từ bổ nghĩa cho “bệnh”, và dùng để mô tả một loại 
bệnh tật mắc phải thình lình, đột ngột. Trong 4 bản dịch 
hiện có, chỉ duy nhất có Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã dịch 
là “bịnh tật bất ngờ”, theo sát ý nghĩa này. 


Tuy vậy, cách nói “bịnh tật bất ngờ” vẫn còn khá mơ hồ 
và dường như chưa hoàn toàn phù hợp với ngữ cảnh văn 
kinh. Khi xem qua phần thích nghĩa, chúng tôi thấy chữ 
này được giải thích rõ hơn: “Hoạnh bệnh thị lưu hành đích 
thời dịch.” (3435 z 341 09 t‡ J4) Như vậy là rất rõ ý. Người 
xưa đã dùng chữ này để chỉ những trận dịch bệnh mà theo 
cách hiểu xưa kia giống như một loại bệnh thời khí, mỗi 
khi phát khởi thì lây lan khắp nơi và khiến cho người ta dễ 
dàng mắc bệnh (lây nhiễm) một cách bất ngờ, đột ngột. Do 
đó, kinh văn nói “vô chư hoạnh bệnh” (#&‡3#‡š33) phải hiểu 
đúng là “không bị lây nhiễm dịch bệnh”, và như vậy mới 
thể hiện được ý nghĩa mầu nhiệm mà đoạn kinh này muốn 
nói. Giữa cơn đại dịch CoVid-19 từ đầu năm 2020, chúng 
ta càng cảm nhận được rõ hơn ý nghĩa mầu nhiệm này. 


Ỏ đây chỉ xin nêu một trường hợp cụ thể để nhận hiểu 
mà thôi. Trong suốt quá trình chuyển dịch, chúng tôi đã 
nhận ra rất nhiều chỗ tương tự như vậy. 


Mặt khác, vì mục đích chính của tập sách là giải thích, 
nhắm đến việc giúp cho những người đọc với trình độ thông 
thường có thể nhận hiểu được ý nghĩa kinh văn dễ dàng 
hơn, nên không thể tránh khỏi có nhiều nơi lặp lại ý kinh, 
văn kinh trong các phần giảng giải và thích nghĩa. Sự lặp 
lại đó có thể là nhàm chán và không cần thiết đối với một 
số người, nhưng với đa số độc giả thông thường thì đây lại 
là điều cần thiết để giúp họ nắm được ý kinh. 


Nguyên tác các phần giải thích này được viết bằng văn 
bạch thoại, với đặc điểm là không súc tích và sâu sắc như 


10_ || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


các bản văn Hán cổ, nhưng ngược lại có thể nói là diễn đạt 
gần gũi hơn với cách suy nghĩ của người thời nay, và do đó 
dễ hiểu hơn. 


Bản văn bạch thoại này được cư sĩ Trạch Phạm Hồ Duy 
Thuyên! diễn thuật, sau đó được cư sĩ Gia Hưng Phạm Cổ 
Nông? hiệu chính, và cuối cùng được Pháp sư Hoằng Nhất? 
giám định trước khi đưa ra lưu hành. Hiện nay, bản văn 
bạch thoại này được Tịnh Tông Học Hội lưu hành rất rộng 
rãi. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa thấy có bản Việt dịch 
nào của sách này nên có lẽ bản dịch của chúng tôi là bản 
đầu tiên. 

Như đã nói, trong quá trình chuyển dịch các phần giải 
thích từ văn bạch thoại, chúng tôi cũng đồng thời chuyển 
dịch chánh văn kinh, là nguyên bản Hán văn do ngài 
Thật-xoa-nan-đà đã dịch trước đây. Kinh văn hiện được 
lưu giữ trong Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh, ở Tập 13, 
kinh số 412. 


Ngoài ra, chúng tôi cũng bổ sung nhiều chú thích ở 
những nơi cần thiết để giúp người đọc có thể dễ dàng tiếp 


! Cư sĩ Hồ Duy Thuyên, tên khác là Trích Phàm, được Đại sư Hoằng Nhất đổi 
tên cho là Trạch Phạm, pháp danh Tinh Nguyệt. Ông sinh năm 1902, mất 
năm 1980. 


? Cư sĩ Phạm Cổ Nông: sinh năm 1881, mất năm 1951, người Gia Hưng, trước 
có tên là Vận Xu, tự Củng Vi, sau đổi thành Mông Canh, tự Cổ Nông, cũng có 
tên khác là Ký Đông, tự Huyễn Am. Ông đỗ tú tài cuối đời Thanh, có uy tín 
lớn trong giới Phật học Trung quốc thời bấy giờ. Tác phẩm lưu lại có Thích 
Tôn truyện (# #18), Đại thừa không nghĩa tập yếu (X£š ##'), Bát thức 
quy củ tụng quán giải ( (2`3\3228 ñ ff), Quán sở duyên duyên luận thích (8# 
Đ[ ‡$ ‡#ia##), Phật giáo vấn đáp ( (8:*k BỊ Z), ), Huyễn Am văn tập (2/š % #)... 


3 Pháp sư tục danh Lý Thúc Đồng, sinh năm 1880, mất năm 1942, tên trong 
phả hệ là Văn Đào, thuở nhỏ có tên Thành Hề, sau xuất gia pháp danh là 
Diễn Âm, hiệu Hoằng Nhất. Ngài là người tinh thông hội họa, âm nhạc, kịch 
nghệ, thư pháp... là một nghệ thuật gia và nhà giáo dục đương thời có uy tín 
tại Trung quốc. Sau khi xuất gia trở thành bậc danh tăng, có công chấn hưng 
Phật giáo Nam Sơn Luật Tông. 


DUYÊNKHỞI || 11 


nhận được ý nghĩa kinh văn. Riêng trong các phần giangr 
giải và thích nghĩa, tuy vẫn chuyển dịch trung thành với 
nguyên tác nhưng nếu xét thấy có những chỗ nào bất ổn, 
chúng tôi đều có sự lưu ý người đọc ngay nơi đó. 


Về cấu trúc bản văn, chúng tôi giữ nguyên theo cách 
trình bày trong nguyên tác nhưng có thêm phần chuyển 
dịch Kinh văn. Như vậy, cách trình bày chung trong sách 
này là trước hết dẫn phần Kinh văn kèm theo âm Hán Việt 
và bản Việt dịch. Tiếp theo đó lần lượt là hai phần Giảng 
giải và Thích nghĩa. Phần Giảng giải thường giảng lại ý 
kinh theo cách nói rộng hơn và dễ hiểu hơn. Phần Thích 
nghĩa sẽ giải nghĩa một số từ ngữ, thuật ngữ hoặc cung 
cấp thêm những thông tin liên quan đến đoạn kinh văn đó. 
Riêng các chú thích cuối trang sẽ được chúng tôi đưa vào ở 
bất cứ nơi nào xét thấy là cần thiết. 


Ngoài ra, để tạo thuận lợi hơn cho những ai muốn tìm 
hiểu chuyên sâu, chúng tôi cũng in kèm cả phần Kinh văn 
chữ Hán và cung cấp phần chú âm Hán Việt. Như vậy, đối 
với những ai sử dụng được chữ Hán thì có thể đối chiếu tức 
thời mà không phải mất công tìm kiếm, tra cứu. Cách làm 
này cũng giúp bản thân chúng tôi trong khi chuyển dịch 
phải luôn theo sát nguyên bản Kinh văn. 


Kể từ duyên khởi đầu tiên của tập sách này, tính đến 
hôm nay đã gần ba năm trôi qua, và quyển hạ của sách vẫn 
còn đang trong giai đoạn chuyển dịch. Tuy nhiên, xét theo 
cấu trúc hoàn chỉnh của quyển thượng, với lời phó chúc và 
xác lập tên kinh của Đức Thế Tôn ở cuối quyển này, chúng 
tôi cho rằng việc in riêng quyển thượng này cũng là hoàn 
toàn hợp lý. Hơn nữa, với độ dày hơn 700 trang, nếu In 
toàn tập cũng sẽ là một điều bất tiện cho người đọc. 


Vạn pháp vô thường, mọi việc trong tương lai đều không 
thể biết chắc được. Do vậy, khi đủ nhân duyên lưu hành 


12_ || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


quyển thượng này thì không có lý do gì để phải gác lại chờ 
đợi nữa. Và mong rằng việc xuất bản quyển thượng này 
cũng sẽ là động lực để thúc đẩy sự hoàn tất quyển hạ được 
nhanh chóng hơn. 


Cuối cùng, cho dù đã hết sức cẩn trọng trong công việc, 
nhưng sự sai sót ít nhiều hẳn là không sao tránh khỏi. Với 
tâm nguyện rộng truyền giáo pháp Như Lai thật chuẩn 
xác, chúng tôi xin kính cẩn lắng nghe mọi lời chỉ dạy từ 
chư thiện hữu gần xa để chỉnh sửa và hoàn thiện bất cứ sai 
sót nào nếu được phát hiện. Chúng tôi cũng xin đón nhận 
và tri ân mọi ý kiến góp ý cho tập sách này, để trong những 
lần tái bản sẽ được hoàn thiện hơn. 


Trân trọng, 
Nguyễn Minh Tiến 


Mùa Vu Lan năm 2020 
Westminster, California 


15 


GIẢI THÍCH TÊN KINH 


Kinh văn 


)ù Jã : lÉ + Bã 46 
e Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh 


Việt dịch 
Kinh Bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng 
Giảng giải 


Đây là đề mục của kinh, nêu rõ đây là bộ kinh xưng tán 
hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. 


Thích nghĩa 


Đề mục kinh này, theo như chính Phật nói ra [trong 
kinh] có ba đề mục: một là bản nguyện của Bồ Tát Địa 
Tạng, hai là bản hạnh của Bồ Tát Địa Tạng và ba là bản 
thệ lực của Bồ Tát Địa Tạng. Hiện nay chỉ dùng đề mục 
thứ nhất để đặt tên kinh. 


Bồ Tát Địa Tạng là danh xưng của một bậc thánh nhân 
xuất thế. Bồ Tát là danh xưng chung, Địa Tạng là danh 
xưng riêng. Hai chữ Bồ Tát, tiếng Phạn là Bồ-đề-tát-đỏa 
(Bodhisattva). Bồ-đề nghĩa là giác ngộ, tát-đỏa nghĩa là 
chúng sinh. Kết hợp hai từ này thì Bồ Tát có nghĩa là chúng 
sinh đã giác ngộ hoặc là người giác ngộ cho chúng sinh. 


Về danh xưng riêng của mỗi vị Bồ Tát, đều là dựa vào 
đức hạnh của vị đó mà đặt ra. Bồ Tát này có danh xưng 


14 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Địa Tạng, đó là vì đức hạnh của ngài phù hợp với ý nghĩa 
hai chữ “địa tạng”. Nay sẽ phân biệt nói rõ. Địa có nghĩa 
là đất, là mặt đất, muôn vật đều cư trú trên mặt đất. Đất 
lại có khả năng giúp sinh trưởng rễ, mầm của các loài cây, 
có. Bồ Tát Địa Tạng có lòng từ bi rộng lớn, hết thảy chúng 
sinh đều trông cậy vào sự cứu giúp, che chở của ngài. Căn 
lành của chúng sinh đều dựa vào ngài để tăng trưởng, 
giống như [cây cỏ dựa vào] mặt đất, nên xưng tán [trong 
danh hiệu] ngài là Địa. Tạng là kho báu, tiền bạc, châu 
báu có đủ để cứu giúp những người nghèo khổ, giúp thành 
tựu trọn vẹn cho sự nghiệp của người. Bồ Tát Địa Tạng có 
vô lượng tài bảo Chánh pháp, bố thí cho những chúng sinh 
khổ não, lại giúp cho những chúng sinh ấy đều có thể tu 
hành thành tựu, giống như kho báu, nên xưng tán [trong 
danh hiệu] ngài là Tạng. 


Lại có tông phái giải thích hai chữ “địa tạng” là thí dụ 
về đạo hạnh, công đức của Bồ Tát. Nhân vì [thuở xưa] ngài 
nhìn thấy nỗi khổ của chúng sinh trong địa ngục nên phát 
tâm học Phật, chứng đắc tánh Như Lai Tạng, [thấy được] 
chúng sinh với chư Phật bản tánh bình đẳng. Cho nên ngài 
có bản lĩnh đặc biệt là cứu thoát được các chúng sinh trong 
địa ngục. Vì thế xưng tán ngài là Địa Tạng. 


Lại nhân vì ngài tu pháp Địa Đại Viên Thông chứng 
đắc tánh Như Lai Tạng như Bồ Tát Trì Địa, nên một khi 
ngài hiện đến [nơi đâu] thì mọi người trong chúng hội đều 
cảm thấy thân hình nặng nề khó nhấc lên. Đó là vì những 
bộ phận thuộc địa đại trong thân người như da, thịt, gân, 
xương, lông, tóc, móng, răng đều chịu ảnh hưởng của Bồ 
Tát mà tăng mạnh. Vì thế xưng tán ngài là Địa Tạng. 


Hai cách giải thích như trên về chữ “địa tạng” đều là 
[dựa vào sự] biểu hiện hành vi của Bồ Tát. 


GIẢI THÍCH TÊN KINH || 15 


Nói chung, vị Bồ Tát này có đức hạnh như đ/z (mặt đất) 
như tạng (kho báu) nên tôn xưng ngài là Địa Tạng. 


Hai chữ “bản nguyện” là nói tâm nguyện do chính Bồ 
Tát đã phát khởi. Tâm nguyện này, từ thuở ngài mới phát 
tâm mãi cho đến nay vẫn thường thường phát khởi [không 
gián đoạn], vẫn thường không thay đổi, không phải đến 
hiện tại mới phát khởi, cho nên gọi là “bản nguyện”. Lại 
nữa, tâm nguyện này là chỗ y cứ cho hành vi của Bồ Tát 
trong nhiều đời. Có tâm nguyện này mới có mọi hành vi 
của Bồ Tát. Tâm nguyện này là căn bản cho mọi hành vi 
của Bồ Tát, vì thế gọi là “bản nguyện”. Theo những cách 
giải thích này thì chữ “bản” bao gồm cả hai ý nghĩa là “bản 
lai và “căn bản”. 

Chữ “kinh” chỉ cho giáo huấn của bậc thánh nhân trong 
chốn thế gian. Sách này ghi chép giáo huấn của chư Phật, 
Bồ Tát. Chư Phật, Bồ Tát là các bậc thánh nhân xuất thế, 
nên được gọi là kinh. Trong tiếng Phạn vốn là chữ Tu- 
đa-la (sutra), dịch rõ nghĩa là một đường thẳng, cũng có ý 
nghĩa là kết hợp xuyên suốt, quán xuyến văn nghĩa, tương 
đồng như tiếng Trung Hoa dùng chữ kĩnh trong “kinh vỉ” 
(kinh độ và vĩ độ). Dịch theo văn chương là “khế kinh”, khế 
là khế hợp, vì đây là giáo huấn của bậc thánh nhân xuất 
thế, là những điều nói ra phù hợp với đạo lý, phù hợp với 
lòng người, nên gọi chung là khế kinh. 


Kinh văn 
/š † ị BỊ = Zã ¿ý P1 X 3# ft ?Ÿ 


e Đường Vu Điền quốc Tam tạng Sa-môn Thật-xoa-nan- 
đà dịch 


16 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Việt dịch 
Đời Đường, Tam tạng Sa-môn Thật-xoa-nan-đà người 
nước Vu Điền chuyển dịch 


Giảng giải 
¡nh này do vị Tam tạng Sa-môn tên là Thật-xoa-nan- 


đà (Šiksãnanda), từ nước Vu Điền! đến Trung quốc vào đời 
nhà Đường, phiên dịch sang Hán ngữ. 


Thích nghĩa 


Đường là quốc hiệu của Trung quốc khi Lý Uyên? chiếm 
được thiên hạ. Nhân vì Lý Uyên trước đây ở Tấn Dương, là 
kinh đô cũ của Đào Đường nên ông được [nhà Tùy] phong 
tước Đường Vương. Sau khi nhận ngôi Hoàng đế từ nhà 
Tùy, thống nhất thiên hạ, xưng là Đường triều. Từ thời đó 
đến nay khoảng 1.300 năm rồi. 


Vu Điền là tên nước thuộc vùng Tây Vực. Tên gọi này 
có nghĩa là “sữa từ đất”, nhân vì [theo truyền thuyết thì] 
vị quốc tổ của nước này nhờ uống sữa từ lòng đất vọt lên 
mà sinh trưởng. Vị trí nước này ngày nay là phía nam của 
Thiên Sơn thuộc Tân Cương. 


Tam tạng Sa-môn là đạo hiệu dành cho vị pháp sư phiên 
dịch kinh điển. Tam tạng là chỉ chung toàn bộ kinh điển 
Phật giáo. Kinh điển Phật giáo phân ra ba phần là Kinh 


1 Vụ Điền (Ƒ R3), tức Khotan, ngày nay thuộc Tân Cương, Trung quốc, là một 
vương quốc theo Phật giáo vùng Tây Vực thời cổ đại, đã từng tổn tại trong hơn 
ngàn năm. Phần lớn kinh điển Phật giáo từ Ấn Độ đưa sang Trung quốc đều 
đi ngang nước này. Một số kinh điển cũng được chư tăng thỉnh từ đây mang 
về Trung quốc. 

? Tức Đường Cao Tổ, sinh năm 566, mất năm 635, trị vì đất nước Trung quốc 
từ năm 618 đến năm 626, truyền ngôi cho con là Lý Thế Dân, tức Đường Thái 
Tông. 


GIẢI THÍCH TÊN KINH || 17 


tạng, Luật tạng và Luận tạng. Kinh tạng là những kinh 
điển ghi chép lời Phật thuyết dạy. Luật tạng là những điều 
giới cấm, những quy tắc trong Phật giáo cùng với các sách 
giảng giải những điều giới, quy tắc này. Luận tạng là phần 
ghi chép những giảng luận về ý nghĩa giáo pháp của Phật 
và các vị đệ tử Phật, [bao gồm các bậc tổ sư đời sau]. Nhân 
vì ba phần kinh điển này về hình thức có rất nhiều quyển 
kinh, về nội dung thực chất cũng có rất nhiều ý nghĩa, nên 
được gọi là £ạng, là kho chứa. 

ĐSa-môn (6ramana) là danh xưng chung của người xuất 
gia, mang nghĩa là “cần tức”,! nhân vì [vị sa-môn] tỉnh tấn 
chuyên cần tu tập đạo pháp, vận dụng công phu ngăn diệt 
phiền não. Vị sa-môn thông đạt Tam tạng kinh điển gọi là 
Tam tạng Sa-môn. 


Thật-xoa-nan-đà (Šiksãnanda) dịch nghĩa là “học hỷ”. 
Đây là tên riêng của vị pháp sư dịch kinh này. Đời nhà 
Đường, niên hiệu Thánh Lịch năm thứ 2,? quốc vương nước 
Vu Điền nghe nói Võ Hậu hoan hỷ tán trợ Phật pháp nên 
phái Sa-môn Thật-xoa-nan-đà mang kinh Hoa Nghiêm 
cùng kinh Địa Tạng này đến Trung quốc. Võ Hậu nhận 
được kinh liền ban chiếu thỉnh vị Sa-môn này phiên dịch 
sang Hán ngữ. Đây là nhân duyên có được bộ kinh ĐỊa 
Tạng này [tại Trung quốc]. 


! Cần tức (#,8:): cần là chuyên cần, tinh cần; tức là ngăn dứt, dừng lại, như 
an tức là yên nghỉ. 

? Tức là năm 699 theo Tây lịch. Do quan điểm không thừa nhận sự chính 
thống của Võ Tắc Thiên nên ở đây gọi là Đường triểu, nhưng thực tế thì niên 
hiệu Thánh Lịch nằm trong giai đoạn cầm quyển của Võ Tắc Thiên, tức Võ 
Hậu, được bà đặt quốc hiệu là Chu, cũng gọi là triều Võ Chu. 


18 


19 


PHẨM THỨ NHẤT 


Kinh văn 
I#\ X 32? 18 du T5 — 


e Đao-lợi thiên cung thần thông phẩm đệ nhất 


Việt dịch 
Phẩm thứ nhất: Thần thông tại Thiên cung ở cõi trời 
Đao-lợi 

Giảng giải 


Khi ấy đức Phật ở tại Thiên cung nơi cõi trời Đao-lợi, 
hiện khởi thần thông triệu tập hội chúng. Đây là phẩm thứ 
nhất của bộ kinh này. Phẩm là tên gọi được dùng khi phân 
chia các phần trong kinh văn. 


Thích nghĩa 


Về hướng trên đầu chúng ta, tầng thứ nhất là cõi trời 
Tứ thiên vương, nằm ở lưng chừng núi Tu-di. Tầng thứ hai 
là cõi trời Đao-lợi, nằm trên đỉnh núi Tu-di, thường gọi là 
cõi trời Ba Mươi Ba. Vị Thiên vương của cõi trời Đao-lợi 
tên là Thích-đề-hoàn-nhân, cũng gọi là Đế thích. Vị này 
trước đây là một phụ nữ bình thường. Thuở ấy sau khi đức 
Phật Ca-diếp nhập diệt, người phụ nữ này phát khởi tâm 
nguyện xây dựng một tòa tháp cúng dường đức Phật Ca- 
diếp. Khi ấy lại có 32 người phụ nữ khác cũng phát khởi 


20 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


tâm nguyện như vậy, cùng đến góp sức xây dựng thành 
tựu tháp Phật. Nhờ căn lành đó, người phụ nữ [phát tâm 
đầu tiên] được sinh là Thiên vương cõi trời Đao-lợi. Về 
bốn hướng quanh cõi trời này, mỗi hướng đều có 8 cõi trời, 
tổng cộng là 32 cõi trời vây quanh. Các vị Thiên vương của 
những cõi trời ấy chính là 32 người phụ nữ đã giúp việc 
xây dựng tháp Phật. Do đó có thể biết rằng việc xây dựng 
chùa tháp, tự viện được công đức hết sức lớn lao, có thể 
nhận được những báo ứng tốt đẹp như vậy. 


Thiên cung là nơi cư ngụ của Đế thích, nằm trong thành 
Thiện Kiến. Thành này chu vi bốn mặt là 10.000 do-tuần 
(mỗi do-tuần là 40 dặm),! được xây toàn bằng vàng ròng. 
Bốn mặt thành đều có lầu ngàn cửa. Giữa thành lại có 
một thành nhỏ hơn cũng xây bằng vàng, có 500 lối vào, 
cửa thành đều được trang nghiêm bằng các loại bảo bối. 
Các loại bảo bối đó chủng loại nhiều vô kể, tất cả đều xinh 
đẹp lộng lẫy, không thể nói hết. Thành nhỏ bằng vàng ở 
giữa lại cũng có lầu báu gác ngọc, chiều dài [của thành] là 
500 do-tuần, rộng 250 do-tuần. Trên tòa lầu cao nhất lại 
có một nhà tròn rộng 30 do-tuần, chu vi 90 do-tuần, cao 
40 do-tuần, là nơi Đế thích cư ngụ. Tòa lầu này được làm 
bằng ngọc lưu ly và các loại châu báu, là nơi đức Phật dùng 
thần thông hiện đến vì Thánh mẫu? mà thuyết pháp. 


Trong kinh Phật dạy rằng, thần là thiên tâm (tấm lòng 


! Bản Hán văn phi là: 34/9 7] E] w # -† ƒ # áJ - Thành đích chu vi tứ vạn 
thập thiên do-tuần. Chữ vạn (#,) ở đây vô nghĩa vì không có con số “tứ vạn 
thập thiên”, bởi “thập thiên” (10.000) là một vạn. Hơn nữa, theo Câu-xá luận, 
quyển 11, thì thành Thiện Kiến rộng mỗi bề 2.500 do-tuần. Ở đây tính chu vi 
bốn mặt thì 10.000 do-tuần là con số phù hợp. Do đó chúng tôi ngờ rằng chữ 
vạn (#,) là viết nhầm, lẽ ra là chữ diện (#1). Như vậy, trong câu trên sẽ là “chu 
vi tứ diện” (chu vi bốn mặt) thì hoàn toàn hợp lý. 

? Tức Thánh mẫu Ma-da, mẹ của thái tử Tất-dạt-đa. Sau khi sinh thái tử, bẩy 
ngày sau thì bà mạng chung, sinh về cõi trời Đao-lợi. 


PHẨM THỨ NHẤT || Ø1 


hiền thiện như chư thiên), thông là tuệ tính (tánh trí sáng 
suốt). Đức Phật có đủ thiên tâm và tuệ tính, phóng tỏa 
hào quang chiếu sáng khắp nơi không ngăn ngại, đó gọi là 
thần thông. 


Kinh văn 


4e #X\ HẬ . —ñfÿ?h})#X. 5®? 
_ÊP 


e Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Đao-lợi thiên, vị 
mẫu thuyết pháp. 


Việt dịch 
Tôi nghe như thế này, có một lúc đức Phật ở tại cõi trời 
Đao-lợi, vì mẹ thuyết pháp. 


Giảng giải 
[Ngài A-nan nói:] Những lời sau đây chính tôi được 


nghe thấy đức Phật nói ra. Có một lúc, đức Phật ở tại cõi 
trời Đao-lợi, vì mẹ thuyết pháp. 


Thích nghĩa 


Phật ở đây là đức Phật Thích-ca Mâu-ni. Bốn chữ 
“Thích-ca Mâu-nï” dịch sang Hán ngữ là “năng nhân tịch 
mặc”, có nghĩa là Phật có năng lực thực hiện, có tâm từ bị, 
lại cũng có thể tịch tĩnh bất động, hết sức trầm mặc, phù 
hợp với bản tánh. Vào thời đức Phật (từ đây về sau dùng 
chữ Phật là chỉ đức Phật Thích-ca Mâu-m1) thuyết pháp, 
không có ai ghi chép lại. Về sau người em họ của Phật là 
ngài A-nan vì sợ trải qua thời gian lâu xa người ta không 


22 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


thể nhớ được, nên đem tất cả những lời Phật giảng dạy về 
Phật pháp, mỗi câu mỗi chữ đều ghi chép lại. Cho đến khi 
Phật sắp nhập Niết-bàn (xem chú giải ở sau), ngài A-nan 
thưa hỏi Phật: “Bạch Thế Tôn! Trong tương lai lưu lại kinh 
điển do Phật thuyết nên mở đầu như thế nào?” Phật dạy 
A-nan: “Câu mở đầu nên dùng bốn chữ “như thị ngã văn” 
(chính tôi nghe như thế này). Như vậy có thể chứng minh 
được rằng những kinh điển ấy đều do chính ông tự thân 
được nghe Phật thuyết dạy, không phải nghe đi nghe lại từ 
người khác.” Cho nên, ngài A-nan khi ghi lại kinh này mở 
đầu bằng bốn chữ như vậy. 


“Như thị” là chỉ kinh điển do Phật thuyết, “ngã” là ngài 
A-nan tự xưng, “văn” là nghe thấy. “Nhất thời” là chỉ thời 
gian nói chung, vì thời gian ở mỗi địa phương, mỗi thời đại 
đều khác nhau. Như người các nước khác dùng Dương lịch, 
người Trung quốc trước đây dùng âm lịch; vào đời nhà Hạ 
dùng Hạ lịch, đời nhà Chu đùng Chu lịch. Vì thế không thể 
xác định rõ ràng năm nào tháng nào. 


Vì sao đức Phật riêng vì mẫu thân của ngài mà thuyết 
pháp? Đó là nói căn bản của kinh này, cùng với các bộ 
kinh khác ở nơi khác. Nhân vì đức Phật Thích-ca Mâu-n1 
vốn đã thành Phật từ lâu, nhưng muốn giáo hóa nhân loại 
chúng ta ở thế giới này nên mới đặc biệt thị hiện sinh làm 
người. Vào thời ấy, tại Trung Ấn Độ có vị quốc vương là 
Tình Phạn vương, hoàng hậu là phu nhân Ma-da. Phật thị 
hiện làm con phu nhân Ma-da. Khi ấy, tại Trung quốc là 
đời Chu Chiêu Vương năm thứ 26,' năm Giáp Dần, ngày 
! Ở đây chuyển dịch y theo nguyên văn, nhưng Chu Chiêu Vương trị vì từ năm 
995 đến năm 977 trước Tây lịch. Như vậy thông tin ở đây có thể đã nhầm lẫn. 
Đức Phật đản sinh năm 624 trước Tây lịch, theo lịch sử cổ đại Trung quốc thì 
rơi vào đời Chu Tương Vương, vì ông này trị vì từ năm 651 đến năm 619 trước 
Tây lịch. Năm Giáp Dần gần nhất với năm đản sinh của đức Phật là năm 606 
trước Tây lịch, nên thông tin này cũng nhầm lẫn. 


PHẨM THỨ NHẤT || 28 


mồng 8 tháng 4, thái tử từ nơi sườn bên phải của hoàng 
hậu Ma-da sinh ra. Khi trưởng thành, ngài nhìn thấy con 
người trong thế giới này chịu đủ mọi khổ não, liền nhận 
hiểu được tất cả. Ngài không muốn làm thái tử nữa, muốn 
xuất gia tu hành. Từ năm 19 tuổi ngài bắt đầu đi tu, đến 
năm 30 tuổi thì thành Phật, sau đó đi khắp nơi thuyết 
giảng Phật pháp, giáo hóa người đời. Đến năm 79 tuổi ngài 
nhập Niết-bàn. 

Niết-bàn (Nïrvãna) là Phạn ngữ (tức ngôn ngữ của Ấn 
Độ). Niết nghĩa là không sinh, bàn nghĩa là không diệt. 
Không sinh không diệt, đó là chân như thật tướng mà đức 
Phật chứng đắc. Chứng, nghĩa là đạt được. Chân như thật 
tướng, chính là nói tướng chân thật mà đức Phật đã đạt 
được, không phải tướng hư giả, có thể vĩnh cửu không biến 
đổi, không tiêu diệt, nhưng người phàm không thể thấy 
đến được. Tại thế giới của chúng ta nhìn thấy được, đó 
gọI là ứng hóa thân. Quý vị xem như mặt trời, mặt trăng 
trên bầu trời, bất kể là đang ở nơi nào, chỉ cần có nước, bất 
kể nước đó nhiều hay ít, mặt nước lớn hay nhỏ, người ta 
đều có thể nhìn thấy hình chiếu [của mặt trời, mặt trăng] 
trong đó. Chúng sinh có căn cơ, duyên phần khác biệt, chỉ 
cần cảm ứng được với Phật, Phật cũng giống như mặt trời 
mặt trăng hiện ra trong nước, liền hiện thân ra cứu độ 
chúng ta, đó gọi là ứng hóa thân. 


Lại nói về việc phu nhân Ma-da từ sau khi sinh thái 
tử, đến ngày thứ bảy thì mạng chung. Nhân vì bà là thánh 
mẫu hạ sinh thái tử nên sau khi mất được tái sinh về cõi 
trời Đao-lợi làm một vị thiên tử. Đến lúc đức Phật sắp nhập 
Niết-bàn, nhớ ơn sinh thành vẫn chưa báo đáp, ngài phát 
khởi tâm báo hiếu, đặc biệt hiện lên cõi trời Đao-lợi, riêng 
vì mẫu thân thuyết pháp để báo đáp đại ân sinh thành. Vì 
thế, ngài mới thuyết giảng bộ kinh về bổn nguyện Bồ Tát 


24 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Địa Tạng nói về hiếu đạo và những điều liên quan. Đây 
là lý do trong bộ kinh này lấy hiếu làm căn bản, mỗi câu 
kinh đều có thể thấy được những ý nghĩa liên quan đến 
hiếu đạo. Hiện nay có một hạng tăng sĩ thiếu tri thức, một 
khi vừa bước vào cửa chùa liền nói rằng người xuất gia 
theo Phật không can dự việc thế tục, nên không kính trọng 
cha mẹ. Như thế chẳng những là bất hiếu mà còn rõ ràng 
là đệ tử ngỗ nghịch của Phật. Xưa nay chư Phật, Bồ Tát 
cùng chư vị tổ sư chưa từng có vị nào bất hiếu với cha mẹ, 
không hiếu kính với Tam bảo. Vì thế, hiếu thảo là việc lớn 
căn bản tối thiết yếu đối với cả Tam giáo: Nho, Lão, Phật. 


Kinh văn 


f t‡ - 3 & #hƒ*., ẤT?J È £Tờờ— 
}2J‡⁄1È 4 k3 È?Jl› lý k@ 


e Nhĩ thời thập phương vô lượng thế giói, bất khả thuyết 
bất khả thuyết nhất thiết chư Phật cập Đại Bồ Tát 
MMa-ha-tát, gia1 la1 tập hội. 


Việt dịch 
Bấy giờ, hết thảy chư Phật và chư vị Đại Bồ Tát số nhiều 


đến mức không thể nói hết, thực sự không thể nói hết, 

trong khắp mười phương đều đến Pháp hội. 
Giảng giải 

Vào lúc đó, trong khắp mười phương, không thể biết 

được số lượng chính xác, nhiều đến mức không thể nói hết, 
thực sự không thể nói hết, tất cả chư Phật, chư Đại Bồ Tát 
có đủ ba phẩm tính là lớn lao, biết nhiều và thù thắng, đều 
đến nơi Pháp hội để nghe Phật giảng kinh. 


PHẨM THỨ NHẤT || 25 


Thích nghĩa 


Vào thời điểm đó, chư Phật và chư vị Bê Tát số lượng 
rất, rất nhiều, cho nên không thể phân biệt được các ngài 
từ nơi đâu, từ cõi nước nào đến. Chỉ có thể nói chung chung 
là vô số thế giới trong mười phương. Bởi vì về phương đông, 
phương nam, phương tây, phương bắc, các phương đông 
nam, đông bắc, tây nam, tây bắc, phương trên, phương 
dưới, mỗi phương như vậy đều có vô số thế giới. (Vì không 
thể đo lường tính đếm được số lượng ấy nên gọi là vô số.) 
Số thế giới đã nhiều đến mức ấy, chư Phật, Bồ Tát trong 
các thế giới ấy lại càng nhiều hơn nữa, cho nên mới nói 
là không thể nói hết, thực sự không thể nói hết. Nói “hết 
thảy” là muốn bao gồm tất cả số lượng ấy. 


Chữ “ma-ha” có 3 ý nghĩa là lớn lao (đạn), biết nhiều (đa) 
và thù thắng (thắng). Các vị Bồ Tát này tâm lượng lớn lao, 
hành vị lớn lao, lòng khoan dung cũng lớn lao, được các bậc 
thiên vương tôn kính, cho nên xưng là lớn lao. Các ngài 
đời đời thường xuất hiện ở thế gian. Ngoài đức Phật ra thì 
không một ai có thể so sánh được với các ngài. Các ngài 
vượt hơn 9ð hạng ngoại đạo ở thế gian, cho nên xưng là thù 
thắng. Các ngài rõ biết bên trong, bên ngoài các thế giới 
nhiều như cát bụi, lại thông suốt hết thảy kinh sách tà đạo, 
chánh đạo, cho nên xưng là biết nhiều. Có đủ ba phẩm tính 
lớn lao, biết nhiều và thù thắng thì mới được tôn xưng là 
Đại Bồ Tát Ma-ha-tát. Vì chư Phật và Bồ Tát ở các phương 
biết được đức Phật Thích-ca Mâu-ni sắp giảng kinh nên 
cùng tụ hội về Thiên cung nơi cõi trời Đao-lợi để lắng nghe. 


Kinh văn 


đf 3X #f£ihủ + kh: ñ2⁄4 1 3 XÃ, ĐU 
2S" #: tá X Ã7 ã: 2 ti Z 7), Z] 4X BỊ 7â 


26 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


3⁄43. #+*?722. 6i jt#› bBl‡\ĐW 
TQ 


e Tán thán Thích-ca Mâu-n1 Phật, năng ư ngũ trược ác 
thế, hiện bất khả tư nghị đại trí tuệ thần thông chỉ 
lực, điều phục cương cường chúng sinh, tri khổ lạc 
pháp. Các khiển thị giả, vấn tấn Thế Tôn. 


Việt dịch 
[Các ngài] xưng tán ngợi khen đức Phật Thích-ca Mâu- 
ni, có thể ở trong đời xấu ác có năm sự uế trược, hiện 
sức thần thông trí tuệ lớn lao không thể nghĩ bàn, điều 
phục những chúng sinh ương ngạnh cứng đầu, rõ biết 
các pháp khổ não hay an vui. Mỗi vị [trong các ngài] đều 
sai thị giả đến thưa hỏi vấn an đức Thế Tôn. 


Giảng giải 

Mười phương chư Phật trước hết xưng tán con đường 
giáo hóa tốt đẹp: “Đức Phật Thích-ca Mâu-ni có thể ở nơi 
thế giới có năm sự uế trược: kiến trược, phiền não trược, 
chúng sinh trược, mạng trược, kiếp trược, hiện ra pháp lực 
đại thần thông, đại trí tuệ không thể nói hết, vượt ngoài 
sức tưởng tượng, điều phục những chúng sinh có tập tính 
lâu đời ương ngạnh, cứng đầu khó dạy, dùng giúp những 
chúng sinh ấy phân biệt được, rõ biết được những phương 
pháp dẫn đến an vui hay khổ não, thật khó nhọc biết bao 
nhiêu!” Vì thế, các ngài đều bảo các Bồ Tát đi theo mình 
đến thưa hỏi vấn an đức Thế Tôn, bày tỏ sự tán trợ quan 
tâm. (Thế Tôn ở đây chỉ đức Phật Thích-ca Mâu-n1.) 


PHẨM THỨ NHẤT || 277 


Thích nghĩa 


Trước hết tôi sẽ nói sơ qua cho rõ ràng về năm sự uế 
trược, sáu thần thông, mười thần lực. 


Năm sự uế trược (ngũ trược), trước hết là kiến trược. 
Kiến trược có năm loại. Trong đó, nguy hại nhất là ngã 
kiến. Vì mỗi người đều cố chấp rằng nhất định mình có 
một bản ngã, có thân thể của riêng mình, nên từ đó mới 
sản sinh ra quan điểm chấp ngã. Đã có quan điểm chấp 
ngã, từ đó liền có sự phân biệt giữa mình và người khác. 
Do nơi sự phân biệt giữa mình và người khác, liền khởi 
sinh đủ mọi ý niệm bất hợp lý, bất bình đẳng. Từ đó mới 
tạo thành các nghiệp như giết hại, trộm cướp, dâm dục, dối 
trá... đủ mọi thứ nghiệp xấu ác. 


Thứ hai là phiền não trược, cũng có năm loại. Loại thứ 
nhất là tham lam. Đã có lòng tham thì bao nhiêu thứ này 
vật nọ trong đời đều không buông xả được. Không buông 
xả được thì không chỉ là vĩnh viễn không thể thoát ly khỏi 
thế giới này, mà do lòng tham ấy còn sẽ tạo ra đủ mọi 
nghiệp xấu ác. 


Loại phiền não thứ hai là sân hận, gặp việc va chạm 
không vừa ý một chút liền nổi nóng, một chút cũng không 
nhãn chịu được. Do phát khởi lòng sân hận như thế liền 
tạo ra đủ mọi nghiệp xấu ác. 


Loại phiền não thứ ba là ngu si, không hiểu biết rõ ràng 
đạo lý, ý nghĩa, giả dối nhận là chân thật, chân thật cho là 
giả dối, đường chánh đường tà cũng không phân biệt được. 
Người như vậy tự mình không có khả năng giác ngộ, làm 
sao có thể tu hành theo đạo pháp? 


Loại phiển não thứ tư là kiêu mạn, bất kể gặp hạng 
người nào cũng luôn kiêu ngạo, tự cho mình là quan trọng, 


28_ || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


hay giỏi, không có lòng khiêm cung kính trọng người khác. 
Người như thế dù học hỏi bất cứ điều gì cũng không thể 
tiến bộ, huống chi là học Phật pháp? 


Loại phiền não thứ năm là nghi ngờ. Bất kể quý vị làm 
việc gì, một khi đã có lòng nghĩ, tức là không có chủ kiến 
nhất định, lúc muốn làm rồi lại không muốn làm, lúc không 
muốn làm rồi lại muốn làm, trong lòng rối loạn không yên, 
từ đó khởi sinh nhiều phiền não, không được thanh tịnh. 
Do đó mà gọi là uế trược. 


Loại uế trược thứ ba là chúng sinh trược. Đó là nói 
chúng sinh vĩnh viễn ở trong sáu đường (cõi trời, cõi người, 
cõi a-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh), lưu chuyển sinh 
tử không có ngày chấm dứt, may mắn được sinh làm người 
thì cũng không khỏi các thứ khổ não sanh, già, bệnh, chết. 
Nếu phải đọa vào ba đường ác lại càng phải chịu vô số 
những khổ não không cùng tận, không có ngày ra khỏi, cho 
nên gọi là uế trược. 


Loại uế trược thứ tư là mạng trược. Mỗi người sinh 
sống trên đời, giàu nghèo sang hèn đều có số phận an bài, 
lại thêm mỗi năm bốn mùa sương gió nóng lạnh, không 
ngừng đẩy người tiến nhanh đến chỗ già chết, đến phút 
lâm chung chỉ một hơi thở ra đã là xong kiếp. Quán xét 
kỹ đời người chẳng khác gì hạt sương trong nắng sớm, chỉ 
trong nháy mắt đã qua rồi, quả thật hết sức đáng sợ, cho 
nên gọi là uế trược. 


Như trên vừa nói qua bốn loại uế trược, kết hợp tạo 
thành loại cuối cùng là kiếp trược. Nói về thời đại, bề ngoài 
có thành, trụ, hoại không bốn loại trung kiếp, trong mỗi 
trung kiếp có 20 tiểu kiếp, lại có các nạn nước, lửa, đao 
binh, ôn dịch... đủ loại, cho đến hoại kiếp lại sinh ra các tai 
kiếp lớn. Tuổi thọ con người lúc thì tăng thêm, khi lại giảm 


PHẨM THỨ NHẤT || 29 


thiểu, dường như thế giới đang hủy hoại, cho nên gọi là uế 
trược. Chúng sinh sinh ra trong thế giới này hết thảy đều 
không tránh khỏi phải chịu đựng những khổ sở vì năm sự 
uế trược. 


Lại nói về sáu loại thần thông của Phật. Thứ nhất là 
thiên nhãn thông, bất kể ngày hay đêm, bất kể là cách xa 
đến mấy ngàn vạn ức dặm đường, mấy ngàn vạn ức thế 
giới, bất kể là ngăn cách bao nhiêu núi lớn, không một điều 
gì Phật không nhìn thấy rõ. Dù ở nơi tối tăm nhất Phật 
cũng nhìn thấy rất rõ ràng, không giống như phàm phu 
chúng ta chỉ cần che phủ một tờ giấy, cách một bức tường, 
hoặc đến nơi tối tăm không ánh sáng thì đều không thể 
nhìn thấy. 


Thứ hai là thiên nhĩ thông, bất kể là cách xa đến mấy 
ngàn vạn ức dặm đường, bất kể là cách xa đến mấy ngàn 
vạn ức thế giới, đối với những âm thanh nhỏ nhất cũng 
không một âm thanh nào là Phật không nghe biết được. 
Không giống như phàm phu chúng ta chỉ có thể nghe được 
những âm thanh ở gần và đủ lớn, chỉ cần xa một chút hoặc 
nhỏ một chút là đều không nghe được. 


Thứ ba là tha tâm thông, bất kể trong tâm người có ý 
niệm gì, đức Phật đều biết được. Bất kể là kinh sách gì, 
không cần phải đọc qua, Phật cũng hiểu rõ được kinh sách 
ấy nói lên ý nghĩa gì. Không giống như phàm phu chúng 
ta, đừng nói là ý niệm trong tâm người lạ, ngay cả đối với 
cha con, chồng vợ, những người thân thiết nhất, gần gũi 
nhất, dù họ có suy nghĩ gì ta cũng không thể biết được mảy 
may. 

Thứ tư là túc mạng thông, bất kể là chuyện của mình 
hay của người khác, bất kể là chuyện trong một đời, trước 
đó một đời hoặc trước đó mười đời, cho đến trước đó ngàn 


30 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


vạn ức đời, Phật đều biết rõ. Không giống như phàm phu 
chúng ta, những chuyện của chính mình lúc còn nhỏ cũng 
đã không nhớ được, nói gì đến việc biết được chuyện đời 
trước? 


Thứ năm là thần túc thông, cũng gọi là như ý thông. 
Chỉ cần khởi niệm thì khắp các thế giới vô cùng tận trong 
mười phương đều có thể đi đến mà không cần nhọc sức, 
không khó khăn, dù núi cao biển rộng đều không thể ngăn 
trở được. Không giống như phàm phu chúng ta, dù dùng 
hết sức lực mạnh mẽ thì mỗi ngày bất quá cũng chỉ đi 
được chừng trăm dặm đường, nếu gặp núi cao biển rộng 
thì không qua được, nếu gặp gió lớn mưa to cũng không đi 
được. 


Thứ sáu là lậu tận thông. Chữ “lậu” có nghĩa là gì? Ví 
như có một cái bình thủng đáy, mang nước chứa vào trong 
đó, bao nhiêu nước đều chảy ra hết. Phàm phu có đủ các 
phiền não tham lam, sân hận, si mê, mỗi một ý niệm đều 
dẫn khởi biết bao phiền não, tạo tác đủ mọi nghiệp xấu 
ác, không giữ gìn được tự tâm của chính mình, cũng giống 
như cái bình bị rỉ chảy. Lậu tận nghĩa là sự rỉ chảy đó đã 
chấm dứt, không còn nữa, hết thảy các phiền não tham 
lam, sân hận, si mê đều nhất thời làm cho thanh tịnh, 
không còn phiền não nữa, nhờ đó đạt được đại thần thông. 


Có được sáu loại thần thông như vừa nói trên thì tự 
nhiên cũng có được mười thần lực. Thứ nhất là tri thị xứ 
phi xứ trí lực, thứ hai là tr! quá khứ vị lai nghiệp báo trí 
lực, thứ ba là tri chư thiền giải thoát tam muội trí lực, thứ 
tư là tri chư căn thắng liệt trí lực, thứ năm là tri chủng 
chủng lãnh giải trí lực, thứ sáu là tri thế giới trí lực, thứ 
bảy là tri nhất thiết chí xứ đạo trí lực, thứ tám là tri thiên 
nhãn vô ngại trí lực, thứ chín là tr1 túc mệnh vô lậu trí lực, 


PHẨM THỨ NHẤT || 31 


thứ mười là r1 vĩnh đoạn tập khí trí lực. 

Nên biết rằng cõi đời uế trược không dễ trụ vững, thần 
lực không dễ hiển hiện, chúng sinh cứng đầu ngang ngạnh 
không dễ giáo hóa, các pháp an vui hay khổ não không dễ 
biết được, vậy mà đức Phật Thích-ca Mâu-ni có thể trụ 
trong đời, có thể hiện thần lực, có thể giáo hóa chúng sinh, 
có thể biết các pháp an vui hay khổ não, thật vô cùng hy 
hữu, thật hết sức khó làm. Cho nên mười phương chư Phật 
đã xưng tán ngợi khen rồi, lại sai thị giả đến thưa hỏi vấn 
an đức Thế Tôn. 


Đoạn văn này chính là mở đầu cho toàn bộ bản kinh. 
Kinh văn 


+ ñ‡ 4e #® 2 XÃ › 2L ñ1 Ý 5 lễ X 3X. 
#›: #yiÑ: ki XMH#. ká3%, 
HH . kããx%XmwM#.k&##%1w 
 . k<=£ÝHZS. kứZ%WMS. 
Xã jŠ 31] . k227š3t1R]#X . Xốỹ 

13. . Kốiäjt) X1: 2thZ 

“"Ij%.8 &£ É.. 

e Thị thời Như Lai hàm tiếu, phóng bá thiên vạn ức đại 
quang minh vân, sở vị: đại viên mãn quang minh 
vân, đại từ b¡ quang minh vân, đại trí tuệ quang 
minh vân, đại bát-nhã quang minh vân, đại tam- 
muội quang minh vân, đại cát tường quang minh 


vân, đại phúc đức quang minh vân, đại công đức 
quang minh vân, đại quy y quang minh vân, đại tán 


32 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


thán quang minh vân, phóng như thị đẳng bất khả 
thuyết quang minh vân dĩ. 


Việt dịch 

Bấy giờ, đức Như Lai mỉm cười, phóng chiếu ra trăm 
ngàn vạn ức vầng mây lành có ánh sáng rực rỡ, như là: 
vâng mây lành có ánh sáng rực rỡ đại viên mãn, vầng 
mây lành có ánh sáng rực rỡ đại từ bi, vầng mây lành có 
ánh sáng rực rỡ đại trí tuệ, vầng mây lành có ánh sáng 
rực rỡ đại bát nhã, vầng mây lành có ánh sáng rực rỡ 
đại tam muội, vầng mây lành có ánh sáng rực rỡ đại cát 
tường, vầng mây lành có ánh sáng rực rỡ đại phúc đức, 
vâng mây lành có ánh sáng rực rỡ đại công đức, vâng 
mây lành có ánh sáng rực rõ đại qui y, vầng mây lành 
có ánh sáng rực rỡ đại tán thán... Phóng chiếu ra những 
vâng mây lành có ánh sáng rực rỡ không thể nói hết như 
vậy rồi... 


Giảng giải 

Vào lúc ấy, đức Phật nở nụ cười hàm tiếu, phóng chiếu 
ra trăm ngàn vạn ức vầng mây lành hết sức rực rỡ lớn lao. 
Những vầng mây ấy, gọi là vầng mây lành có ánh sáng rực 
rõ đại viên mãn... v.v... đủ các loại mây lành như thế không 
thể nói hết. [Đức Phật] đã phóng chiếu ra hết thảy những 
vầng mây lành rực rỡ tốt đẹp như thế rồi... 


Thích nghĩa 

Hai tiểu đoạn trước đều nói đến chư Phật Bồ Tát trong 
mười phương cùng hội tụ về để nghe kinh. Tuy vẫn chưa 
được nghe Phật thuyết kinh, nhưng các vị trước tiên đều 


PHẨM THỨ NHẤT || 833 


ngợi khen xưng tán công đức h1 hữu của Phật Thích-ca 
Mâu-n1, lại phái các vị Bồ Tát thị giả đến thưa hỏi vấn an 
Phật. 


Vào lúc ấy, đức Như Lai một mặt hoan hỷ chào mừng 
chư Phật hội tụ, một mặt triệu tập hội chúng vì biết rằng 
cơ duyên đã đến, trong tâm Phật hết sức mừng vui hoan 
hỷ nên biểu hiện ra trên khuôn mặt là nụ cười hàm tiếu. 
Hơn nữa, điểm thiết yếu là đức Phật muốn nhân cơ hội 
tuyên dương nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng. Sự nghiệp 
hóa độ chúng sinh của đức Phật trong hiện tại đã sắp hoàn 
mãn, nay cơ duyên trong tương lai lại có người gánh vác 
[việc độ sinh], cho nên trong lòng Phật vô cùng hoan hỷ 
sảng khoái. Trong lòng hoan hỷ sảng khoái nên tự nhiên 
mỉm cười, phóng chiếu ra đủ các loại ánh sáng rực rõ. 


Trong kinh này, cả ba phẩm: Thần thông tại Thiên cung 
ở cung trời Đao-lợi, Đức Như Lai xưng tân ngợi khen và 
Lợi ích của sự thấy nghe, đều là sự phóng chiếu hào quang 
của Phật. Sự phóng chiếu hào quang trong phẩm này cũng 
giống như trong phẩm Như Lai xưng tán ngợi khen, đều là 
hào quang phóng chiếu từ toàn thân đức Như Lai. 


Như Lai cũng là một trong các đức hiệu của Phật. Do y 
theo thể của pháp thân không biến đổi mà khởi thành ứng 
hóa thân tùy duyên vận dụng. Không biến đổi là như, tùy 
duyên là !a¡, do đó xưng tán là Như LaI. 

Hàm tiếu là nụ cười không hở môi phô răng, miệng 
ngậm kín nhưng nét vu1i mừng lộ trên khuôn mặt, vẻ hoan 
hỷ bao quanh đôi mày. Miệng vừa nhoẻn cười thì hết thảy 
các lỗ chân lông đều mở ra, cho nên toàn thân cùng phóng 
chiếu hào quang rực rõ. 


Trăm ngàn vạn ức [là cách nói biểu trưng], muốn nói 
rằng [các đạo] hào quang của Phật số lượng rất nhiều. Từ 


34 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


thân Phật có thể phóng chiếu mười đạo hào quang, cho đến 
trăm, ngàn, cũng có thể hiện xuất đến vô cùng vô tận hào 
quang, tất cả đều tương ứng với thời cơ mà biểu đạt, diễn 
bày Phật pháp. 


Chữ “đại” (lớn lao) trong “đại quang minh vân” (vầng 
mây lành có ánh sáng rực rõ) là muốn nói tâm Phật rất lớn 
lao. Sự lớn lao này bao trùm hết thảy mọi sự lớn lao khác. 
Vì hào quang của Phật sáng hơn ánh sáng mặt trời, mặt 
trăng đến vạn vạn lần, có thể soi chiếu phá trừ u ám, soi 
chiếu đến tận những nơi mà ánh sáng mặt trời mặt trăng 
không thể chiếu đến. 


Mây là sự hội tụ [các khí] âm dương mà thành, có thể 
bay lên tự nhiên thành hình dáng đẹp, dáng vẻ hình sắc 
có đậm nhạt khác nhau, còn có thể biến hóa ra rất nhiều 
hình dáng, còn có thể thành mưa rơi xuống, nên hình dung 
biểu đạt Như Lai giống như mây lành, ngài thuyết pháp 
giống như mưa xuống, giúp cho những chổi non Bồ-đề của 
chúng sinh được gặp mây mưa Phật pháp thấm nhuần liền 
tự nhiên được sinh trưởng lớn dần lên. 


Nói vầng mây lành có ánh sáng rực rõ đại viên mãn, 
đó là ngợi khen xưng tấn công năng của quả vị Phật. Hào 
quang của Phật không nơi nào không soi chiếu đến, cho 
nên gọi là viên (tròn đầy). Bất kể là ở thế giới nào, chúng 
sinh hữu duyên có thể thực hành hiếu đạo đều giúp cho 
đạt được quả vị, cho nên gọi là mãn (trọn đủ). 

Từ b¡ là bản ý của Phật, nên ngài phóng ra vầng mây 
lành có ánh sáng rực rõ đại từ bi soi chiếu đến chúng sinh. 
Chúng sinh được ánh sáng này chiếu đến, thân tâm liền 
tức thời thanh tịnh, cực kỳ khoái lạc. Một khi được khoái 
lạc rồi liền có thể xa lìa hết thảy mọi khổ não. 


Trí tuệ là phẩm tính mà Phật và chúng sinh đều có như 


PHẨM THỨ NHẤT || 8ð 


nhau. Nhưng vì chúng sinh bị năm thứ uế trược phủ che, 
đến nỗi mê mờ tối tăm không thể hiển lộ trí tuệ. Cho nên 
đức Phật phóng ra vầng mây lành có ánh sáng rực rõ đại 
trí tuệ, khiến cho chúng sinh được tiếp nhận rồi thì tâm 
địa bỗng dưng được khai mở rộng thoáng, phát khởi được 
trí tuệ bản lai vốn tương đồng như Phật. 


Bát-nhã là một loại trí tuệ quan trọng thiết yếu nhất 
đối với người học Phật. Trí bát-nhã này có thể giúp người 
học phá trừ hết thảy vọng niệm si mê, cho nên đức Phật 
phóng ra vầng mây lành có ánh sáng rực rỡ đại trí tuệ để 
khiến cho chúng sinh tiếp nhận được rổi thì có thể đạt 
được trí tuệ bát-nhã. 


Tam-muội là công phu chánh kiến, chánh định của 
Phật, không giống như phàm phu chúng ta học đạo, thường 
không phân biệt được chánh kiến nên tiếp cận với ngoại 
đạo, không phân biệt được chánh định nên tiếp cận với tà 
định. Vì thế, đức Phật Phật phóng ra vầng mây lành có 
ánh sáng rực rõ đại tam-muội khiến cho phàm phu tiếp 
nhận rồi thì đạt được công phu chánh kiến, chánh định. 


Phải có duyên sự tốt đẹp lớn lao mới hiện điềm lành 
này. Theo lời Phật nói ra, bản ý của ngài là muốn chúng ta 
nghe được bộ kinh Địa Tạng nói về hiếu đạo này rồi, tương 
lai nhất định đều có thể đạt đến quả Phật. Cho nên trước 
hết phóng chiếu ra hết thảy những vầng mây lành có ánh 
sáng rực rỡ như thế, báo cho chúng ta biết trước một duyên 
lành tốt đẹp lớn lao. 


Phước là những báo ứng tốt đẹp từ những việc thiện 
mà chúng sinh đã làm, do [những việc thiện] đó mà quý 
vị được hưởng phước. Đức là điều chúng sinh có được từ 
sự khoan dung độ lượng tha thứ cho người khác, giữ tâm 
nhân nghĩa. Đức Phật [đã từng] tu tập lục độ, vạn hạnh, 
cho nên có được phước đức [lớn lao] như vậy. Chứng đắc 


36 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


quả vị vô thượng, hiện tại phóng chiếu ra những vầng mây 
lành có ánh sáng rực rõ như vậy, khiến chúng sinh được 
nhìn thấy mây lành rực rõ cũng trở nên ham học hỏi, khởi 
sinh những hành vi tích tạo phước đức. 


Công đức là do Phật [trong quá khứ] đã tu tập vô số 
công hạnh mới thành tựu được đức lớn lao như vậy. Hiện 
tại Phật phóng chiếu những vầng mây lành có ánh sáng 
rực rõ, khiến chúng sinh có thể dễ dàng noi theo công hạnh 
tu hành, tự nhiên có thể đạt được những công đức như thế. 


Quy là quy thuận, quay về nương theo, y là nương tựa, 
dựa vào. Do vì chúng sinh nhiều đời điên đảo trong sáu 
đường chịu khổ, thật ra đều là vì tâm thức không có chỗ 
nào để quay về nương theo nên mới tạo thành [tội nghiệp] 
như vậy. Do đó, Phật phóng chiếu những vầng mây lành 
có ánh sáng rực rõ đại quy y khiến cho chúng sinh giữ tâm 
an định, một lòng không tán loạn cùng đến quy y Phật, lại 
noi theo kinh Địa Tạng tu hành học tập hạnh hiếu, trong 
một đời có thể đạt đến Phật quả, không còn phải rơi trở lại 
trong sáu đường luân hồi chịu khổ. 


Trong những vầng mây lành lại phát xuất âm thanh 
tán thán ngợi khen. Phật phóng chiếu những vầng mây 
lành có ánh sáng rực rỡ như thế có nhiều ý nghĩa [tán 
thán]. 


Một là tán thán chư Phật, Bồ Tát mười phương cùng 
đến tham dự Pháp hội. 


Hai là tán thán Bồ Tát Địa Tạng có thể phát khởi hạnh 
nguyện như vậy,có lời thệ nguyện hiếu hạnh lớn lao như 
vậy. (Bồ Tát Địa Tạng từng nói rằng: “Chúng sinh trong 
sáu đường luân hồi, hết thảy nam giới đều là cha ta, hết 
thảy nữ giới đều là mẹ ta. Nếu không cứu độ hết chúng 
sinh trong địa ngục, ta quyết không thành Phật.” Cho nên, 


PHẨM THỨ NHẤT || 37 


Bồ Tát Địa Tạng đã tu hành qua số kiếp vô cùng vô tận 
nhưng vẫn còn nguyên ở địa vị [Bồ Tát], vì thực hành lời 
nguyện hiếu hạnh lớn lao như thế, tự nhiên đức Phật phải 
ngợi khen tán thán. Nên biết, mỗi một kiếp là thời gian 
34.400 năm.) 

Ba là tán thán chư Phật [mười phương] đã saI phái các 
vị thị giả đến thăm hỏi vấn an Phật. 

Bốn là tán thán ngợi khen từ khi có bộ kinh Địa Tạng 
này ra đời, về sau chắc chắn trong thiên hạ sẽ xuất hiện 
nhiều chúng sinh hiếu thuận cha mẹ, hiếu thuận kính 
trọng các bậc sư trưởng, chư tăng, Tam Bảo. 


Kinh văn 
4 hi4§ 4£ ‡t+)> 3. Wị?Rj: 153 lữ 


T?.,ƑXxij 8ã . ĐC 9X ấế Sẽ Tủ: v 
ất TẸ Jk SE SE TH v ÊP JÃ MẾ ĐR TH v Tư ỨC 


: x¿ : + AI 3 ¿# ng 
lẾ SE . ẢÁ Ab . #42 H TM 
s5 


7: H32 ^ ['ðE =.ˆt Ể¿‹ 


e Hựu xuất chủng chủng vi diệu chi âm, sở vị: đàn ba-la- 
mật âm, thi ba-la-mật âm, sằn-đề ba-la-mật âm, 
tì-lê-da ba-la-mật âm, thiền ba-la-mật âm, bát-nhã 
ba-la-mật âm, từ bi âm, hỷ xả âm, giải thoát âm, vô 
lậu âm, trí tuệ âm, đại trí tuệ âm, sư tử hống âm, đại 
sư tử hống âm, vân lôi âm, đại vân lôi âm, xuất như 
thị đẳng bất khả thuyết bất khả thuyết âm dĩ. 


38 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Việt dịch 

Đức Phật lại tiếp tục phát ra đủ mọi âm thanh vi diệu 
nhiệm mầu, như âm thanh của Đàn ba-la-mật, âm thanh 
của Thi ba-la-mật, âm thanh của Sằn-đề ba-la-mật, âm 
thanh của Tỳ-lê-da ba-la-mật, âm thanh của Thiền ba- 
la-mật, âm thanh của Bát-nhã ba-la-mật, âm thanh của 
từ bi, âm thanh của hỷ xả, âm thanh của giải thoát, âm 
thanh của không lậu hoặc, âm thanh của trí tuệ, âm thanh 
của đại trí tuệ, âm thanh của sư tử hống, âm thanh của đại 
sư tử hống, âm thanh tiếng sấm từ mây phát ra, âm thanh 
tiếng sấm lớn từ mây phát ra. Đức Phật phát ra hết thảy 
đủ mọi âm thanh không thể nói hết như vậy rồi... 


Giảng giải 


Đức Phật từ trên khuôn mặt phóng ra đủ các vầng mây 
lành có ánh sáng rực rỡ, sau đó lại phát ra đủ các loại âm 
thanh hết sức tỉnh tế, hết sức tốt đẹp hài hòa. Những âm 
thanh đó là âm thanh của Bố thí ba-la-mật cùng các loại âm 
thanh khác được kể ra là mười sáu loại âm thanh. Đức Phật 
phát ra những âm thanh không thể nói hết như vậy rồi. 


Thích nghĩa 


Đức Phật phóng chiếu những vầng mây lành có ánh 
sáng rực rõ rồi vẫn chưa thuyết kinh này, lại tiếp tục phát 
ra đủ mọi loại âm thanh nhiệm mầu tốt đẹp hài hòa. Âm 
thanh ở đây là các loại âm thanh nhu hòa tốt đẹp, nhờ hòa 
hợp mà đạt đến thành công. Huống chi âm thanh của Phật 
còn nhu hòa, thanh nhã hơn gấp bội, bất kể là người thích 
nghe các loại nhạc cụ nào cũng đều không thể giống như 
sự ưa thích đối với các âm thanh của Phật. 


PHẨM THỨ NHẤT || 839 


Đàn hay đàn-na là Phạn ngữ, chúng ta dịch là “bố th. 
Bố thí nghĩa là đem tiền bạc, các món tài vật quý giá của 
mình hiện có ra biếu tặng cho những người thiếu thốn. Cho 
nên, bố thí là pháp tu hành đứng đầu trong muôn pháp, 
cũng chính là pháp sám hối của người nhiều tham dục. 


Phạn ngữ ba-la-mật, dịch là “đến bờ kia”, có ý nghĩa là 
làm một việc gì đó được thành công, thành tựu. 


Phạn ngữ thi-la, dịch là “dừng lại, làm được”, chỉ việc 
dừng lại các việc xấu ác không làm nữa và đối với các việc 
thiện thì cung kính làm được, không một chút biếng nhác 
trễ nãi. 

Đức Phật phát ra những âm thanh mầu nhiệm như thế 
là để giúp chúng ta nhanh chóng thực hành các việc lành 
như bố thí, hiếu thuận, nhờ đó tương lai có thể thành Phật, 
cứu độ hết thảy cha mẹ nhiều đời, thực hành được hạnh 
hiếu cao quý, lớn lao nhất. 


Phạn ngữ sằn-đểề, dịch nghĩa là nhẫn nhục. Có hai loại 
là sinh nhẫn và pháp nhẫn. 


Binh nhẫn tức là không sát sinh, không giết hại sinh 
mạng, cho đến loài muỗi mòng cũng không nốõ ra tay đập 
chết. Có người cố ý đến gây sự với quý vị, dù đánh đập, 
chửi mắng vẫn nhẫn chịu được, như vậy có thể được phước 
báo rất lớn lao. 


Pháp nhẫn là khổ nhọc tu luyện hành trì, dứt trừ hết 
thảy phiền não, như vậy được quả báo là tăng trưởng trí 
tuệ. 


Có thể tu cả hai pháp nhẫn như trên là tốt đẹp nhất. 
Đức Phật phát ra những âm thanh mầu nhiệm của Sằn-đề 
ba-la-mật là có ý muốn khuyến khích chúng ta tu tập hai 
pháp nhẫn này. 


40_ || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Phạn ngữ tỳ-lê-da, dịch nghĩa là “tinh tấn”, đó là bảo 
chúng sinh phải một lòng tiến tới, không chịu thối lui, phải 
hết sức nỗ lực làm việc thiện, niệm Phật, lễ Phật. Như 
thế gọi là ngoại tỉnh tấn. Trong tâm không có vọng niệm, 
không khởi niệm xấu ác, đó gọi là nội tĩnh tấn. 

Chúng sinh nghe được những âm thanh mầu nhiệm của 
Tỉnh tấn ba-la-mật do đức Phật phát ra, tự nhiên không 
còn dám thối lui hay chán nản, mỏi mệt. 


Phạn ngữ thiền hay thiển-na, dịch nghĩa là “tĩnh lự, 
lắng đọng mọi suy nghỉ”. Do vì tâm ý chúng ta hầu hết đều 
như khỉ, như ngựa, lăng xăng vọng động không một giây 
phút nào dừng nghỉ. Cho nên, đức Phật phát ra âm thanh 
mầu nhiệm của Thiển ba-la-mật là để giúp chúng ta học 
pháp thiền định, dừng tâm an định, không buông thả tán 
loạn, tự nhiên được an tĩnh không còn suy tư lo nghĩ, tu 
tập thành tựu một trong các pháp căn bản xuất thế. 


Phạn ngữ bát-nhã, dịch nghĩa là trí tuệ. Trí tuệ của kẻ 
phàm phu bị che lấp mê muội trong năm sự uế trược. Đức 
Phật phát ra âm thanh nhiệm mầu của Bát-nhã ba-la- 
mật là để giúp chúng ta tỉnh cơn mê mộng, hiển lộ trí tuệ 
vốn có của mình mà phát sinh tâm đạo. 


Từ, bi, hỷ, xả là nói bốn loại âm thanh vô lượng. Có thể 
giúp người khác vui vẻ khoan khoái, đó gọi là từ. Cứu giúp 
người khác thoát khỏi khổ nạn, đó gọi là bi. Người khác 
được vui thích, ta cũng vui theo, đó gọi là hỷ. Hết sức bình 
đẳng, không khởi tâm yêu ghét, bám chấp, đó gọi là xả. 


Bốn trạng thái tâm thức này có ý nghĩa rất rộng lớn, 
quý vị nếu có thể thực hiện được thì tự nhiên có thể đạt 
được phương tiện giải thoát. Khi ấy dù ở bất cứ nơi đâu 
cũng được giải thoát, hết thảy vọng niệm uế trược, xấu ác 
đều tự nhiên rất khó trói buộc được tâm đạo của quý vị, rốt 


PHẨM THỨ NHẤT || 41 


cùng sẽ đạt đến chỗ không còn lậu hoặc. Tâm thức không 
còn lậu hoặc cũng có nghĩa như đạt đến Lậu tận thông. Đó 
là hiện khởi được trí tuệ vốn có xưa nay của tự thân. Khi tu 
hành chứng đắc quả Phật viên mãn sẽ đạt được đại trí tuệ. 
Đức Phật phát ra những âm thanh nhiệm mầu này không 
gì khác hơn là muốn giúp chúng sinh phát khởi tâm đạo, 
tu tập các pháp ba-la-mật như thế. 


Sư tử là loài thú sinh trưởng ở châu Phi, trong những 
vùng rừng sâu núi thắm. Khi nó biểu hiện hình tướng uy 
dũng rồi gầm rống, muôn thú nghe tiếng rống đều sợ hãi 
chạy trốn mất dấu. Tiếng gầm của tiểu sư tử là ví dụ như 
khi Phật thuyết pháp, hết thảy tà đạo nghe qua rồi đều sợ 
hãi trốn chạy mất dấu. Tiếng gầm của đại sư tử là ví dụ 
khi Phật thuyết pháp Đại thừa Viên giáo, người nghe được 
rồi có thể đạt đến chỗ kiến giải và công hạnh đều không 
còn sợ hãi. 

Âm thanh tiếng sấm từ mây phát ra hoặc tiếng sấm 
lớn từ mây phát ra, đó là tỷ dụ thân Phật như mây, Phật 
thuyết pháp như mưa, âm thanh thuyết pháp rền vang 
như tiếng sấm, có thể vang dội chấn động nơi xa, khiến cho 
chúng sinh nghe được tiếng sấm pháp ấy rồi thì bừng tỉnh 
giác ngộ, sinh tâm hoan hỷ. 


Đức Phật phát ra mười sáu loại âm thanh nhiệm mầu 
như vậy, nói tổng quát là vì cảm ứng với hết thảy chúng 
sinh, nên cần phải dùng phương tiện gì để hóa độ được liền 
phát ra loại âm thanh [tương ứng] như vậy. Cho nên hết 
thảy những âm thanh không thể nói hết như vậy đều được 
đức Phật phát ra hoàn tất. 


49 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 
Kinh văn 


3x, 412 BỊ +, 4 @& ằ#ijễ<X 
ñẺ, É,2Ÿ › 711/01) Ø5 3B : v9 
X#xX .1'ÌX . ?#4}l2#X . 8# lt 
X .#+tz2X , ng lá" 3È 5X . 
3È #8 K ., ki‡k,X . JXX. &Šx, 
X.*#X. VX . 8 Š/?X vi 
'#?X .,il#+.X .,i5#ŸX ./J#X. & 
Ä8XK . #}§XKX . #Z#tKX . ÉNK.<Š 
?\úX . 6,7 #5 X . 8W šX.,. 7® 
3È 483È 3È ‡8j# KX› —17X®#L. i3 
%91)#1#⁄. &k#q?. 


e Th-bà thế giới, cập tha phương quốc độ hữu vô lượng 
ức thiên long quỷ thần, diệc tập đáo Đao-lợi thiên 
cung. Sở vị: Tứ thiên vương thiên, Đao-lợi thiên, Tù- 
diệm-ma thiên, Đâu-suất-đà thiên, Hóa lạc thiên, 
Tha hóa tự tại thiên, Phạm chúng thiên, Phạm phụ 
thiên, Đại phạm thiên, Thiểu quang thiên, Vô lượng 
quang thiên, Quang âm thiên, Thiểu tịnh thiên, Vô 
lượng tịnh thiên, Biến tịnh thiên, Phúc sinh thiên, 
Phúc ái thiên, Quảng quả thiên, Vô tưởng thiên, Vô 
phiền thiên, Vô nhiệt thiên, Thiện kiến thiên, Thiện 
hiện thiên, Sắc cứu cánh thiên, Ma-hê-thủ-]a thiên, 
nãi chí Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, nhất thiết 
thiên chúng, long chúng, quỷ thần đẳng chúng, tất 
lại tập hội. 


PHẨM THỨ NHẤT || 43 


Việt dịch 

Trong thế giới Ta-bà cùng các cõi nước phương khác có 
vô số các vị trời, rồng, quỷ, thần, cũng đều tụ họp đến 
Thiên cung của cung trời Đao-lợi. Đó là hết thầy các vị 
thiên chúng ở các cõi trời Tứ thiên vương, cõi trời Đao- 
lợi, cõi trời Tu-diệm-ma, cõi trời Đâu-suất-đà, cõi trời 
Hóa Lạc, cõi trời Tha hóa Tự tại, cõi trời Phạm chúng, cõi 
trời Phạm phụ, cõi trời Đại phạm, cõi trời Thiểu quang, 
cõi trời Vô Lượng Quang, cõi trời Quang Âm, cõi trời 
Thiểu Tịnh, cõi trời Vô Lượng Tịnh, cõi trời Biến Tịnh, 
cõi trời Phúc Sinh, cõi trời Phúc Ái, cõi trời Quảng Quả, 
cõi trời Vô Tưởng, cõi trời Vô Phiền, cõi trời Vô Nhiệt, 
cõi trời Thiện Kiến, cõi trời Thiện Hiện, cõi trời Sắc Cứu 
Cánh, cõi trời Ma-hê-thủ-la, cho đến cõi trời Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, hết thảy các vị trời, rồng, quỷ thần đều 
tụ hội đến. 


Giảng giải 

Trong thế giới Ta-bà của chúng ta cùng với các thế giới 
trong mười phương, các cõi nước lớn, nhỏ, có vô số chư thiên 
các cõi trời, cùng với các loài rồng, quỷ thần, hết thảy đều 
tập trung về Thiên cung của cung trời Đao- lợi. 

Những cõi trời được kể ra đó là cõi trời Tứ thiên vương, 
cõi trời Đao-lợi, cõi trời Tu-diệm-ma, cõi trời Đâu-suất-đà, 
cõi trời Hóa Lạc, cõi trời Tha hóa Tự tại, đó là sáu cõi trời 
thuộc Dục giới. 

Cõi trời Phạm chúng, cõi trời Phạm Phụ, cõi trời Đại 
Phạm, đó là ba cõi trời thuộc Sơ thiền. 


Cõi trời Thiểu Quang, cõi trời Vô Lượng Quang, cõi trời 
Quang Âm, đó là ba cõi trời thuộc Nhị thiền. 


44 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Cõi trời Thiểu Tịnh, cõi trời Vô Lượng Tịnh, cõi trời 
Biến Tịnh, đó là ba cõi trời thuộc Tam thiền. 

Cõi trời Phúc Sinh, cõi trời Phúc Ái, cõi trời Quảng Quả, 
cõi trời Vô Tưởng, cõi trời Vô Phiền, cõi trời Vô Nhiệt, cõi 
trời Thiện Kiến, cõi trời Thiện Hiện, cõi trời Sắc Cứu Cánh, 
đó là chín cõi trời thuộc Tứ thiền, cộng với các cõi trời thuộc 
Sơ thiền, Nhị thiền và Tam thiển vừa kể trên, cả thảy là 18 
tầng trời, đều là các cõi trời thuộc Sắc giới. 

Bên trên các cõi trời thuộc Sắc giới còn có các cõi trời 
Ma-hê-thủ-la, cho đến cõi trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
cả thảy bốn tầng trời, đều gọi chung là các cõi trời Vô sắc 
giới. 

Hết thảy chư thiên trên các cõi trời như vậy, cùng với 
hết thảy các loài rồng, quỷ thần, đều tụ họp về tham dự 
Pháp hội. 


Thích nghĩa 


Phần trên đã nói qua việc đức Phật phóng chiếu ra đủ 
loại mây lành có ánh sáng rực rỡ, lại phát ra đủ loại âm 
thanh mầu nhiệm vi diệu, do đó làm chấn động cả thế giới 
này cho đến cả các thế giới trong mười phương, các cõi nước 
lớn, nhỏ, có vô lượng vô số chư thiên cùng các loài rồng, 
quỷ thần, tất cả đều nương nhờ ánh sáng và âm thanh của 
Phật phát ra, đến tụ họp tại Thiên cung của cung trời Đao- 
lợi, để nghe Phật thuyết giảng bộ kinh Địa tạng vĩ đại và 
trọng yếu này. 

Nói về cõi trời Tứ thiên vương là ở lưng chừng sườn 
núi Tu-di, hết thảy mọi sinh hoạt đời sống đều giống như 
chúng ta ở cõi người. 


Về phía đông núi Tu-di có gò đất bằng vàng, là nơi ở của 


PHẨM THỨ NHẤT || 45 


vị Trì Quốc Thiên vương. Về phía nam có gò đất bằng lưu 
ly, là nơi ở của vị Tăng Trưởng Thiên vương. Về phía tây có 
gò đất bằng bạc, là nơi ở của vị Quảng Mục Thiên vương. 
Về phía bắc có gò đất bằng thủy tinh, là nơi ở của vị Đa 
Văn Thiên vương. Mỗi vùng đất của các vị này đều rộng 
đến mười ngàn do-tuần. 

Chúng sinh cõi người nếu siêng tu bố thí, trì giới không 
giết hại, hoan hỷ lắng nghe pháp Phật, hiếu thuận với cha 
mẹ, cúng dường người hiền thiện, thì sau khi chết có thể 
tái sinh lên những cõi trời này. Tuổi thọ của chư thiên nơi 
đây là 500 năm, nhưng 50 năm ở cõi người chỉ bằng một 
ngày đêm ở cõi trời này. Đối với các cõi trời sẽ được nói đến 
sau đây, càng lên cao hơn thì tuổi thọ càng tăng thêm gấp 
bội. 

Cõi trời Đao-lợi trong phần trước đã có nói đến. 


Phạn ngữ Tu-diệm-ma hay Tu-dạa-ma, Hán dịch là 
“thiện thời phần”. Chúng sinh sinh đến cõi trời này có thể 
nói là lúc nào cũng được vui sướng khoái lạc, hơn nữa ở cõi 
trời này còn dùng hoa sen nở để phân chia ngày đêm. Khi 
hoa sen đỏ nở ra là thời gian ban ngày, hoa sen trắng nở 
là ban đêm. Vì nơi đây ánh sáng mặt trời mặt trăng đều 
không soi đến được, do trên thân hình chư thiên đều phóng 
chiếu hào quang rực sáng [hơn cả ánh sáng mặt trời]. Do 
đó nên gọi tên cõi trời này là Thiện Thời Phần. 

Người đời thường bố thí, không giết hại, không trộm 
cắp, tâm ý nhu hòa, kính trọng hiếu thuận cha mẹ, giữ 
giới không dâm dục, sau khi chết có thể được tái sinh về 
cõi trời này. 

Phạn ngữ Đâu-suất-đà, dịch nghĩa là “biết đủ”. Người 
sinh ra trong cõi có năm món dục, có thể tự biết đủ, không 
phạm lỗi khẩu nghiệp, giữ tâm hiếu đễ, lại thêm biết giữ 


46 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


lòng thanh tịnh làm việc công ích, tu phúc đức, sau khi 
chết có thể được tái sinh về cõi trời này. 

Cõi trời Hóa Lạc là vì chư thiên ở cõi trời này thường 
chuyển biến hóa hiện, chợt có chợt không. Nhờ vào thần 
lực, phúc lực của bản thân nên có thể biến hiện đủ các thứ 
tùy theo sự mong muốn trong lòng. Làm người hiếu thuận 
với cha mẹ, kính trọng muôn vật, thường rộng nghe pháp 
Phật, nhận hiểu được ý nghĩa học Phật, sau khi mạng 
chung có thể được tái sinh về cõi trời này. 

Cõi trời Tha hóa Tự tại là [nơi ở của vị] Thiên chủ sáu 
cõi trời Dục giới. Chư thiên cõi trời này có thể dùng sự vui 
thích khoái lạc của các cõi trời khác làm sự vui thích khoái 
lạc của bản thân mình. Nếu trong lòng họ muốn đạt được 
một cảnh giới nào thì chư thiên cõi trời khác đều có thể 
biến hóa ra cho họ. Tuổi thọ của chư thiên ở đây là 16.000 
năm và thời gian ở cõi người 1.600 năm chỉ bằng một ngày 
đêm ở cõi trời này. 

Về cõi trời Phạm chúng, chữ “phạm” là hàm nghĩa 
thanh tịnh, không dâm dục, chữ “chúng” chỉ chung chư 
thiên ở đây. Như vậy, tên gọi này hàm nghĩa là chư thiên ở 
cõi trời này tất cả đều thanh tịnh, không hề có vọng niệm 
dâm dục. 


Cõi trời Phạm phụ, chư thiên ở đây đều là các vị phụ 
trợ, giúp việc cho vị trời Đại phạm. 


Cõi trời Đại phạm chỉ vị Thiên vương [chủ thế giới]. 
VỊ Thiên vương này có tên gọi là Thi-khí, sinh ra trước 
thời Kiếp sơ, chỉ mất đi sau thời Kiếp tận. Từ tầng trời Sơ 
thiền trở lên đều không còn sử dụng ngôn ngữ, chỉ riêng 
ở cõi trời Sơ thiền thì trong tâm còn có sự quán xét, nhận 
biết, suy niệm, bên ngoài còn dùng đến một phần ngôn ngữ 
hiệu lệnh. Vị Thiên vương này giữ quyền thống lãnh các 


PHẨM THỨ NHẤT || 47 


cõi trời, các thế giới. Vì thế mới có ba tầng trời phân biệt là 
dân (trời Phạm chúng), quan (trời Phạm phụ) và vua (trời 
Đại phạm). 


Cõi trời Thiểu quang, cư trú nơi đây là chư vị Bồ Tát, tất 
cả đều thường tu thiền định, khi nhập định có thể phóng 
tỏa hào quang, cũng có thể cưỡi mây đạp gió. Hào quang 
của các vị Bồ Tát này có thể từ thân hình phát ra, cũng 
có thể từ miệng phóng ra. Trong hào quang ấy có các loại 
âm thanh. Trong tâm các vị không còn vọng niệm, miệng 
cũng không còn dùng đến ngôn ngữ tiếng nói, chỉ dùng âm 
thanh [phát xuất từ trong hào quang] để thay thế tiếng 
nói, cho nên cả ba tầng trời [Nhị thiền] đều mang danh 
xưng tương đồng [có chữ Quangl. 


Cõi trời Vô Lượng Quang, đó là nói hào quang tăng 
thêm đến mức số lượng vô hạn. Nhưng hào quang tăng 
thêm đó cũng có ba cấp độ phân biệt là thượng, trung, hạ. 
Trước đây có lòng thương yêu thanh tịnh, lại vui thích bố 
thí, trì giới, nên được tái sinh nơi tốt đẹp. Nếu như lại có 
thể thắp đèn ở những nơi tối tăm, hoặc ở trước Phật, tháp 
thờ Phật, hoặc nơi chùa chiền thắp đèn cúng dường chư 
Phật, Bồ Tát, thì càng có thêm khả năng đạt được quả báo 
tốt là hào quang tăng thêm đến vô lượng. 


Cõi trời Quang Âm là nói hào quang thanh tịnh có thể 
chiếu sáng chung quanh, lại dùng ánh sáng trí tuệ để giáo 
hóa các chúng sinh ngu s1, tà kiến. Các vị Bồ Tát ở cõi trời 
này trên thân hình đều phát ra hào quang màu đỏ, lại có 
đủ năm loại thần thông, hình tướng không có sự chướng 
ngại, trong tâm cũng không còn khởi lên sự nhận biết quan 
sát, cho nên cũng gọi là [đạt đến] Định tâm hỷ lạc địa. 

Cõi trời Thiểu Tịnh, chư thiên ở đây đã ra khỏi tâm hỷ 
của Sơ thiền, đạt được sự khoái lạc của mức định an tĩnh, 
chỉ có điều sự khoái lạc đó không từ nơi ngoại cảnh mà có, 


48 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


chính là từ trong sự an tĩnh điểm đạm của thể tánh mà có 
được. Hơn nữa, tất cả đều từ nơi nội tâm mà được, không 
liên can gì đến ngoại cảnh, cho nên gọi là “thiểu”. 


Cõi trời Vô Lượng Tịnh, chư thiên cõi trời này đều là 
chư vị Bồ Tát thân tâm khinh an, đã thành tựu sự khoái 
lạc tịch diệt, tâm an tịnh cũng hơn hẳn so với các vị ở 
tầng trời vừa nói trước. Cho nên cảnh bên ngoài thân cũng 
thanh tịnh hơn hẳn, vô lượng thanh tịnh. Ý nghĩa tên gọi 
là như thế. 

Cói trời Biến Tịnh là ý nói phổ biến khắp cả, muôn vật 
cùng mình hòa thành một thể không phân chia khác biệt. 
Hai tầng trời vừa kể trước tuy được sự khoái lạc thanh 
tịnh nhưng vẫn chưa được phổ biến rộng khắp, cho nên 
vẫn còn chưa đạt đến niềm vui thanh tịnh trải khắp (biến 
tịnh lạc). Ở cõi trời này, chư thiên không chỉ đã đạt được 
niềm vui thanh tịnh biến trải khắp, hơn nữa còn tiêu trừ 
hết thảy các tâm hoan hỷ, chỉ còn lại thuần khiết một niềm 
vui thanh tịnh. Vì thế, [chư Bồ Tát cõi này] cũng được gọi 
là [đạt đến] Ly hỷ diệu lạc địa. 


Cõi trời Phúc Sinh, gồm toàn các vị Bồ Tát tu tập phúc 
lực thù thắng mới sinh được về cõi này. Do đó mà có tên gọi 
như vậy. Từ cõi trời này trở lên chư thiên đều cư trú trong 
những tầng mây mỏng, như các vì sao sáng rải rác. 

Cõi trời Phúc Ái, chư thiên ở đây đều đã buông bỏ được 
mọi sự hỷ lạc. Những chỗ mong cầu hết thảy đều do tu tích 
phúc đức mà đạt được, thành tựu được quả lớn lao ít có. 

Cõi trời Quảng Quả, là nói những quả báo của phàm 
phu không thể sánh được với sự tốt đẹp của chư thiên ở cõi 
này. Công đức mà các vị tu tập cũng như quả báo mà họ 
đạt được thảy đều vượt trội hơn chư thiên ở các tầng trời 
bên dưới. 


PHẨM THỨ NHẤT || 49 


Cõi trời Vô Tưởng, các vị tu pháp định Vô tưởng đều 
tái sinh về cõi trời này. Tuổi thọ chư thiên ở đây là 500 
kiếp. Trong thời gian nửa kiếp khi vừa sinh ra vẫn còn 
tâm tưởng, và thời gian nửa kiếp trước khi diệt mất thì 
tâm tưởng lại khởi lên. Còn lại 499 kiếp trong cuộc đời của 
vị chư thiên ở cõi trời này thì tâm tưởng hoàn toàn không 
hiện hành. 

Cõi trời Vô Phiền, chư thiên ở đây không còn những tạp 
loạn do phiền não kiến hoặc, tư hoặc của cõi người. 

Cõi trời Vô Nhiệt, chư thiên ở cõi trời này trong tâm 
ý luôn khoái lạc, điều hòa, nhu thuận, có thể lìa xa hết 
thảy mọi sự bám chấp phiền não kiến hoặc, tư hoặc của 
CÕI người. 

Cõi trời Thiện Kiến, chư thiên ở đây đã trừ dứt mọi 
chướng ngại trong thiền định. Vì thế, chỗ thấy biết nhận 
hiểu vô cùng sáng tỏ, thấu triệt. 

Cõi trời Thiện Hiện, là nói hình sắc nơi cõi trời này so 
với những cõi trời khác tốt đẹp hơn nhiều, hơn nữa còn rất 
khéo biến hiện. 

Cõi trời Sắc Cứu Cánh, là nơi cao nhất của sắc pháp. 
Năm tầng trời [từ đây trở lên] đều là các vị La-hán đạt ba 
thành quả. Ba thành quả ở đây có nghĩa là ban sơ khởi niệm 
không lậu hoặc, lần thứ hai khởi niệm không lậu hoặc, đến 
lần thứ ba khởi niệm cũng hoàn toàn không có lậu hoặc. Do 
sức tu tập các niệm không lậu hoặc như thế nên cảm ứng 
được tái sinh về những cõi trời thanh tịnh này. 

Ma-hê-thủ-la là Phạn ngữ, Hán dịch là Đại tự tại thiên. 
Nằm giữa cõi trời Sắc Cứu Cánh có vị Bồ Tát ở địa vị Thập 
trụ trụ tại đây. Vị Bồ Tát này cũng gọi là Đại Tự Tại Thiên 
vương, hình tướng có tám tay, ba mắt, cưỡi trên lưng trâu 
trắng, tay cầm phất trần màu trắng, chỉ cần động niệm 


Bð0_ || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


liền có thể rõ biết tường tận cho đến số giọt nước mưa trong 
khắp đại thiên thế giới. Cõi trời này cũng là cao nhất trong 
các cõi trời thuộc Sắc giới. 

[Kinh văn nói] “cho đến cõi trời Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ”, hai chữ “cho đến” hàm ý bao gồm các cõi trời 
Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, là ba 
cõi trời [không được kể tên ra], cùng với cõi trời Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Xứ được gọi chung cả thảy là bốn tầng trời 
Vô Sắc giới. Vị Bồ Tát tái sinh ở các cõi trời này sắc thân 
không nhìn thấy được, do đó gọi là Vô Sắc giới. 

Rồng là loại lớn nhất, dài nhất trong các loài trùng có 
vảy, cũng được xem là một loài linh vật, thần vật. Loài 
rồng có khả năng biến hóa tùy ý khi lớn khi nhỏ, khi dài 
khi ngắn, khi ẩn khi hiện. Quỷ là hồn phách con người 
kết thành sau khi chết thân xác đã chôn sâu vào lòng đất. 
Thần là một loài chúng sinh khi ẩn khi hiện, có sức thần 
đời non lấp biển. 


Kinh văn 


# “1b 2 BỊ L 4 32367. 3h viàT 
2P v »J3P.. BỊP v th? , 3)2P v J| iš 
2P v ME v Ủ TƑ v lÀP v2 TP v 


1 Nguyên bản Hán văn: #,# Ä_ #4. 3,92.0t 5ƒ $‡ 3ú9- 4b;z6— 46/815 8 
#1... 7 934v 4£|#ÿ92bš8 - (Quỷ thị nhân tử hậu nhập địa đích hồn phách 
sở kết thành đích. Thần thị nhất chủng hốt ẩn hốt hiện, lực năng bạt sơn đảo 
ảnh hưởng từ quan niệm dân gian Trung Hoa chứ không phải y cứ vào Kinh 
điển Phật giáo. Theo Phật giáo, các loài quỷ hay ngạ quỷ là một trong sáu 
đường luân hồi, nên chúng sinh do nghiệp lực mà tái sinh vào đó chứ không 
phải do hồn phách của người kết thành. Tương tự, thần cũng là một dạng 
chúng sinh trong sáu đường, phần lớn là các vị thuộc cảnh giới a-tu-la. 


PHẨM THỨ NHẤT || ð1 


2P . #2. TT kÀU v X2: 
t*Ã* ‹ 


e Phục hữu tha phương quốc độ cập Th-bà thế giới, hải 
thần, giang thần, hà thần, thụ thần, sơn thần, địa 
thần, xuyên dịch thần, miêu giá thần, trú thần, dạ 
thần, không thần, thiên thần, ẩm thực thần, thảo 
mộc thần, như thị đẳng thần, giai lai tập hội. 


Việt dịch 

Lại có các vị thần biển, thần sông, thần kênh mương, 
thần cây, thần núi, thần đất, thần suối ao, thần lúa mạ, 
thần ngày, thần đêm, thần không gian, thiên thần, thần 
ầm thực, thần thảo mộc, các vị thần như thế ở các cõi nước 
mười phương cũng như trong phạm vi thế giới Ta-bà đều 
tụ hội đến. 


Giảng giải 

Ngoài ra còn có các vị thần biển, thần sông, thần kênh 
mương, thần cây, thần núi, thần đất, thần suối ao, thần 
lúa mạ, thần ngày, thần đêm, thần không gian, thiên thần, 
thần ẩm thực, thần thảo mộc, ở các cõi nước, các cõi Phật 
khác trong mười phương cũng như thuộc phạm vi thế giới 
Ta-bà của chúng ta, rất nhiều các vị thần như vậy đều tụ 
hội đến. 


Thích nghĩa 


Trong phần trước tuy có đề cập đến các vị quỷ thần 
nhưng không nói rõ chỉ tiết. Ở đây vì muốn chúng ta được 
biết qua đại cương danh mục các vị thần nên cũng không 
ngại lặp lại. 


ð2_ || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Thần biển hay Hải thần, là thần chuyên quản lý những 
việc xảy ra trong phạm vi biển cả. Thần này còn có tên là 
Hải nhược thần. 


Thần sông hay Giang thần, là thần chuyên quản lý 
những việc trong sông nước, còn có tên là Giang bá thần. 


Thần kênh mương hay hà thần, chuyên quản lý những 
việc trong kênh mưởơng, sông rạch, còn có tên là Mật phi. 


Cả ba vị thần trên được gọi chung là Thủy thần. 


Thần cây hay Thụ thần, chuyên quản lý các việc thuộc 
về thực vật. Cho nên những cây đại thụ lâu năm thường có 
thần trú ngụ, người đời không dám đốn chặt. 


Thần núi hay Sơn thần, chuyên quản lý các việc trong 
núi non. Cho nên, mỗi vùng danh sơn, những ngọn núi 
nổi tiếng, đều có một vị thần chủ quản. Tên gọi của các vị 
không nhất định, thường là được gọi theo tên núi. 


Thần đất hay Địa thần, chuyên quản những việc trên 
mặt đất, còn có tên là Kỳ thần. 


Thần suối ao, hay Xuyên dịch thần. Chữ xuyên có nghĩa 
xuyên qua, ở đây chỉ các dòng nước nhỏ chảy xuyên qua 
lòng đất mà hình thành dòng suối, đều có thần chủ quản. 
Chữ dịch có nghĩa là các vùng nước đọng, như ao hồ, cũng 
đều có thần chủ quản. 


Thần lúa mạ, hay Miêu giá thần, chuyên quản lý các 
loại ngũ cốc. Miêu là lúa mạ, tức cây lúa non chưa lớn. 
Thuởỏ xưa có người tên Hậu Tắc chuyên dạy cho dân cày 
ruộng trồng lúa. Sau khi vị này chết được làm Miêu giá 
thần. 


Thần ngày hay Trú thần, chuyên giám quản những việc 
thiện ác con người làm lúc ban ngày. 


PHẨM THỨ NHẤT || 53 


Thần đêm hay Dạ thần, chuyên giám quản những việc 
thiện ác con người làm lúc ban đêm. 

Thần không gian hay Không thần, chuyên quản những 
việc trong không gian, còn có tên là Thuấn-nhã-đa thần. 

Thiên thần, cũng là đại thiên thần, thân hình lớn dài, có 
bốn tay vốc nước bốn biển để tự gội đầu. Thần này thường 
hóa hiện hết thảy các loại trân bảo quý giá mang đến cúng 
dường Phật. 

Thần ẩm thực, chuyên giám quản những việc liên quan 
đến ẩm thực trong thiên hạ, giống như thần Đông trù Tư 
mệnh, tức Thần bếp. Trong các đền miếu thờ Bồ Tát Già 
Lam chính là vị này. 

Thần thảo mộc quản lý hết thảy các loại cây cỏ, cây 
thuốc. Vị thần này chính là Thích-đề-hoàn nhân hay 
Thiên Đế Thích hóa hiện, trong phần trước đã có nói qua. 


Kinh văn 


45 7Ñ iù 2 BỊ + 4 3 3š 1ƒ: ð X Í8 

bá ĐỊ ‡Ñ : 4H #.+# ` !ÄJ n VỆ +. ` k.q 

Xñ ấu 6 +. 9W Hệ ÚP 5£. ÍT7J58 84 V 

llšŠ +. Á» 1. 76fJ# 4#. 

33V 1. n1: lý L6 ` ‹ 

e Phục hữu tha phương quốc độ cập Ta-bà thế giới chư 
đại quỷ vương, sở vị Ác mục quỷ vương, Đạm huyết 
quy vương, Đạm tĩnh khí quỷ vương, Đạm thai noãn 


quỷ vương, Hành bệnh quỷ vương, Nhiếp độc quỷ 
vương, Từ tâm quỷ vương, Phúc lợi quỷ vương, Đại 


54 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


ái kính quỷ vương, như thị đẳng quỷ vương, giai lai 
tập hội. 


Việt dịch 

Lại có các vị quỷ vương như Ác Mục Quỷ Vương, Đạm 
Huyết Quỷ Vương, Đạm Tỉnh Khí Quỷ Vương, Đạm Thai 
Noãn Quỷ Vương, Hành Bịnh Quỷ Vương, Nhiếp Độc 
Quỷ Vương, Từ Tâm Quỷ Vương, Phước Lợi Quỷ Vương, 
Đại Ái Kính Quỷ Vương, các quỷ vương như thế ở các 
cõi nước mười phương cũng như trong phạm vi thế giới 
Ta-bà đều tụ hội đến. 


Giảng giải 

Hai câu mở đầu cũng giống như đoạn trước. 

Ác Mục Quỷ Vương là nói vị quỷ vương này có đôi mắt 
cực kỳ hung ác. 

Đạm Huyết Quỷ Vương là quỷ vương chuyên uống máu 
tươi của người còn sống. 

Đạm Tĩnh Khí Quỷ Vương là quỷ vương chuyên uống 
tỉnh dịch của người. 

Đạm Thai Noãn Quỷ Vương là quỷ vương chuyên ăn 
bào thai người. 

Hành Bệnh Quỷ Vương là quỷ vương chuyên quản 
những chuyện đau bệnh của người đời. 

Nhiếp Độc Quỷ Vương là quỷ vương chuyên quản những 
loại độc, không để chúng làm hại con người. 

Từ Tâm Quỷ Vương là quỷ vương thường khiến người 
được vui mừng sảng khoái. 


PHẨM THỨ NHẤT || B55 


Phúc Lợi Quỷ Vương là quỷ vương thường giúp người 
tránh khỏi tội ác, tăng thêm phúc đức. 


Đại Ái Kính Quỷ Vương là quỷ vương hết sức thương 
yêu người đời, kính trọng người hiền thiện. 


Hết thảy các loại quỷ vương như kể trên, tất cả đều tụ 
hội đến. 


Thích nghĩa 


Phần trước tuy có đề cập chung đến các vị quỷ thần, 
nhưng vì không nêu rõ danh xưng các loại quỷ nên ở đây 
lặp lại để nói qua đại lược. 


Quỷ là hồn phách của con người sau khi chết, khắp nơi 
đều có. Khi còn sống làm người, nếu thường làm việc thiện, 
lại tu tích phúc đức, sau khi chết sẽ được Diêm vương 
phong làm các vị thần ở các địa phương như núi rừng, 
nghĩa trang, đền miếu, hưởng sự cúng tế của người đời.! 
Nếu lúc sống làm người không tu tích phúc đức, lại phạm 
vào năm tội nghịch: giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, gây 
chia rẽ Tăng đoàn, làm thân Phật chảy máu hoặc làm ô 
uế nơi thờ Phật, mười nghiệp ác. Mười nghiệp ác bao gồm: 


Một là giết hại, tức cướp đi mạng sống muôn loài, cho 
đến mạng sống của ruồi muỗi cũng không được đập chết. 


Hai là trộm cắp, nói chung những thứ thuộc sở hữu 
của người khác, dù là một cọng rơm ngọn cỏ, nếu người ta 
không thuận cho mình thì nhất định không được lấy. 


Ba là tà dâm, trừ ra người vợ [hoặc chồng] chính thức 


! Như chúng tôi đã chú giải ở trước, Phật tử cần lưu ý các quan niệm giải thích 
theo tín ngưỡng dân gian như thế này hoàn toàn không đúng với Phật pháp. 
Chúng ta chỉ nên xem đây như là sự tham khảo cách hiểu của người xưa và 
luôn phải dùng con mắt trạch pháp để nhận rõ những điểm không đúng pháp 
Phật. 


B56 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


của mình ra thì việc quan hệ tình dục với bất cứ ai cũng 
đều là phạm vào nghiệp ác này. 


Bốn là nói dối, nói không đúng sự thật. 

Năm là nói thêu dệt, cũng là nói những chuyện tốt xấu 
hay dở của người khác. 

Sáu là nói lời độc ác, cũng là nói những điều xúc phạm, 
mắng chửi người khác. 

Bảy là nói hai lưỡi, nói đâm thọc, cũng là nói nghĩa điều 
đảo lộn đúng sal, phải trái. 

Tám là tham dục, cũng là nói việc tham muốn vô độ, 
không tự biết đủ. 


Chín là sân hận, không biết nhẫn nại, chịu đựng. 


Mười là ngu s1, không biết tin tưởng nơi pháp Phật chân 
chánh, lại tin theo tà đạo sa1 trái mê muội. 


Phạm vào mười điều kể trên là tạo mười nghiệp xấu ác, 
sau khi chết phải chịu khổ sở vô cùng. Không phạm vào 
mười điều này tức là tu tập mười nghiệp lành, sau khi chết 
được sinh lên các cảnh trời. 


Phạm vào các nghiệp ác trên, sau khi chết có thể bị 
đọa vào những nơi ô uế nhất, chẳng những không được ăn 
uống mà còn thường xuyên bị đánh đạp bằng roi gậy, đánh 
đập cho đến chết rồi bị mang vất ở những nơi xa như đồng 
ruộng, sông ngòi hoặc biển sâu. Những nỗi khổ sở phải 
chịu đựng không sao kể hết. Những người không biết tu 
tích phúc đức, đến lúc phải chịu khổ, dù ăn năn hối hận 
cũng không còn kịp nữa. 

Quỷ có rất nhiều loại, dù nói cũng không thể nói hết. 
Cho nên, ở đây chỉ nêu một số các vị quỷ vương trọng yếu 
nhất để nói qua mà thôi. 


PHẨM THỨ NHẤT || 57 


Ác Mục Quỷ Vương là hung ác nhất. Hình tướng hung 
ác của vị quỷ vương này là từ đôi mắt có ánh sáng chói lọi 
chiếu ra. 

Đạm Huyết Quỷ Vương, tiếng Phạn là Ha-lợi-kỳ-nam, 
là quỷ vương thích uống máu tươi của người. Quỷ vương 
này ở nơi các pháp trường xử tội tử hình [để uống máu] 
nhưng cũng ăn các loại thịt sống. 


Đạm Tỉnh Khí Quỷ Vương, tiếng Phạn là Ty-xá-xà. 
Quỷ vương này thích uống, hút tỉnh dịch của người, cũng 
ăn tinh khí của các loại ngũ cốc. 


Đạm Thai Noãn Quỷ Vương là quỷ vương chuyên ăn 
bào thai. Chữ “noãn” (trứng) được dùng để ví như bào thai. 
Cho nên, vào lúc người sản phụ sinh con, có rất nhiều quỷ 
tụ tập đến tranh nhau ăn bọc ngoài của thai, uống máu 
bẩn. 


Hành Bệnh Quỷ Vương là nói những lúc trời sắp làm ra 
tai họa ôn dịch [để trừng phạt người] thì Đông Nhạc Phủ 
Quân sẽ sai những quỷ vương loại này xuống làm việc gây 
bệnh. 


Nhiếp Độc Quỷ Vương là quỷ vương hết lòng làm những 
việc nhân hậu, khoan thứ. Cho nên, các vị này thường nghĩ 
đến việc cứu giúp người đời. Vì ở thế gian có rất nhiều các 
loài độc vật hại người như rắn độc, rồng độc, đủ các loại 
vật độc, bất kể là người nào khi gặp phải những thứ độc 
này thì đều tổn hại đến tính mạng. Quỷ vương này chuyên 
quản thâu nhiếp hết những loại độc ấy, không để chúng 
làm hại người đời. 

Từ Tâm Quỷ Vương là quỷ vương thường khiền người 
được vui mừng sảng khoái, niệm niệm đều thương yêu bảo 
vệ chúng sinh. Vì trong lòng nhân từ nên vẻ mặt cũng 


B8 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


nhân từ. Tuy gọi tên là quỷ nhưng các vị này thực sự là Bồ 
Tát hóa thân. 

Phúc Lợi Quỷ Vương, cũng chính là những vị Thành 
hoàng ở các phủ, huyện. Họ thường làm những việc tha 
thứ tội ác cho người, giúp người tăng thêm phúc đức, nên 
mới có danh xưng tốt đẹp như vậy. 

Đại Ái Kính Quỷ Vương là quỷ vương hết sức thương yêu 
người đời, nhớ nghĩ đến hết thảy chúng sinh như mẹ hiền 
nhớ nghĩ đến con. Khi gặp những người làm việc hiền thiện, 
các vị này cũng bày tỏ sự kính trọng như kính trọng Phật. 


Kinh văn 


In Hñ Đa + > ` 
ñq HỆ, ##‡t # h3 %Zk #Ì;k # 7 
... `. Ắ.. N- -& _ 

Đệm HỆ : WcffUz; —1J3X 0b bệ 

X6 5# › Mut7©-1Hh7Y-, WB d‡ừ, 

+, x2 #§9#J}/4ÌX3: x 

2u$t 4: ? 

e Nhĩ thời, Thích-ca Mâu-ni Phật cáo Văn-thù-sư-lợi 
Pháp vương tử Bồ Tát Ma-ha-tát: Nhữ quan thị 
nhất thiết chư Phật, Bồ Tát cập thiên long quỷ thần, 
thủ thế giói, tha thế giới, thử quốc độ tha quốc độ 
như thị kim lai tập hội đáo Đao-lợi thiên giả, nhữ tri 
số phủ? 

Việt dịch 
Bấy giờ, đức Phật Thích-ca Mâu-ni bảo ngài Đại Bồ Tát 
Pháp vương tử Văn-thù-sư-lợi: “Ông đã thấy hết thảy chư 
Phật, Bồ Tát cùng các hàng trời, rồng, quỷ, thần ở thế 


PHẨM THỨ NHẤT || 59 


giới này cũng như các thế giới khác, ở cõi nước này cũng 
như các cõi nước khác, ngày hôm nay đều hội tụ về cung 
trời Đao-lợi như thế này, ông có biết được số lượng hay 
không?” 


Giảng giải 

Vào lúc ấy, đức Phật Thích-ca Mâu-ni bảo ngài Đại 
Bồ Tát Pháp vương tử Văn-thù-sư-lợi: Ông hãy xem kìa, 
hết thảy rất nhiều các vị Phật, Bồ Tát cùng các hàng trời, 
rồng, quỷ, thần, ở nơi thế giới này, ở nơi thế giới khác, ở 
cõi nước này, ở cõi nước khác, ngày hôm nay đều hội tụ 
về cung trời Đao-lợi này, ông có biết được số lượng là bao 
nhiêu hay không? 


Thích nghĩa 

Nói “bấy giờ” tức là chỉ thời điểm mà các vị trời, rồng, 
quỷ, thân ở khắp các thế giới, khắp các quốc độ đều đã tề 
tựu về. Lại cũng có chư Phật, Bồ Tát trong mười phương 
cùng hội chúng đều hiện đến, chư thiên chúng ở các cõi 
trời cũng hiện đến, cùng các loài chúng sinh, các chủng tộc 
khác nhau, đều cùng với rất nhiều đồng tộc tụ hội đến. 


Thính chúng tụ hội về đông như thế, ai ai cũng muốn 
nhanh chóng tìm về phía trước, khác nào như bầy chim 
đáp xuống rừng, lại giống như trăm dòng sông cùng đổ vào 
biển lớn, chỉ trong khoảnh khắc tất cả thánh phàm đều 
cùng nhau hòa hợp. 


Vì thính chúng kéo đến tràn ngập chen chúc như thế 
nên hết thảy đều phát khởi lòng nghi muốn thưa hỏi, đại 
chúng tụ hội đông đảo thế này, là muốn nghe diệu pháp 
mà đến chăng? Hay vì muốn nhận thọ ký [của đức Như 
Lai] mà đến? Lúc ấy, đức Phật vận khởi trí tuệ, biết được 


60 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


lòng nghi của đại chúng, liền đem mối nghi của đại chúng 
mà hỏi ngài Văn-thù. Đức Phật vì sao không hỏi Bồ Tát 
nào khác, chỉ thường hỏi Bồ Tát Văn-thù? Bởi vì ngài Văn- 
thù là bậc đứng đầu dẫn dắt trong đại chúng Bồ Tát, hơn 
nữa lại là người thông minh nhất. Ở đây nêu câu hỏi dẫn 
dụ của đức Phật, cũng là để báo trước phần thưa thỉnh 
chánh tông theo sau. 


Đức Phật là bậc Pháp vương, các vị Bồ Tát [về sau] có thê tiếp 
nối thay vào quả vị Phật nên gọi là Bồ xứ tử.! Do đó cũng gọi là 
Pháp vương tử. 

Văn-thù-sư-lợi là tiếng Phạn, Hán dịch là Diệu Đức. 
Ngài vốn là một vị Cổ Phật, có đủ Tam đức? của tánh Phật. 

Bộ kinh này chủ yếu [Phật] muốn làm rõ hạnh hiếu là 
căn bản của hết thảy mọi điều thiện, nên không phải bậc 
trí tuệ như ngài Văn-thù thì không có khả năng cùng Phật 
hỏi đáp [để nêu rõ vấn đểi. 


Kinh văn 


*Xx#⁄Éñ4l 9š š : tri, v14? 2 
#3 bê Â ñÉ, t† 4u ° 


! Danh xưng thường gặp hơn và cũng được nhắc đến trong kinh A-di-đà là 
Nhất sinh Bổ xứ, tức là vị Bồ Tát ở địa vị tu chứng chỉ còn một lần đản sinh 
duy nhất trên thế gian rồi sẽ thành Phật. Hai chữ “bổ xứ” ở đây có nghĩa là 
thay thế vào vị trí của một vị Phật. Theo Kinh điển, Bồ Tát Di-lặc hiện nay 
được xem là vị Bồ Tát Nhất sinh Bổ xứ, vì ngài sẽ là vị Phật tiếp theo thay thế 
đức Phật Thích-ca Mâu-ni giáo hóa ở thế giới Ta-bà. 

? Tam đức (ba đức tánh) của một vị Phật theo kinh Đại Bát Niết-bàn là: 1. 
Pháp thân đức, là bản thể của Phật, thường trụ bất diệt. 2. Bát-nhã đức, tức 
trí tuệ, vì giác ngộ được tướng thật của các pháp. 3. Giải thoát đức, xa lìa hết 
thầy mọi sự trói buộc, hệ lụy, được hoàn toàn tự tại. Mỗi đức tánh trong ba đức 
tánh này cũng đều có đủ bốn phẩm tính là thường, lạc, ngã, tịnh, ngược lại với 
tất cả các pháp tương đối trong thế gian là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. 


PHẨM THỨ NHẤT || G1 


e Văn-thù-sư-lợi bạch Phật ngôn: Thế Tôn, nhược dĩ ngã 
thần lực thiên kiếp trắc độ, bất năng đắc tri. 


Việt dịch 
Ngài Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: “Thế Tôn, nếu dùng thần 
lực của con để đo lường trong ngàn kiếp cũng không thể 
biết.” 


Giảng giải 

Ngài Văn-thù-sư-lợi đáp lời Phật, nói rằng: “Bạch Thế 
Tôn! Ví như sử dụng hết thần thông pháp lực của con, trải 
qua thời gian kéo dài ngàn kiếp suy tính đo lường cũng 
không thể biết được số lượng này.” 


Thích nghĩa 


Ngài Văn-thù vốn đã thành Phật từ quá khứ vô lượng 
a-tăng-kỳ kiếp trước đây, trong quá khứ có danh hiệu là 
Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật, hiện tại là Tạng 
Ma-ni Bảo Tích Phật, tương lai là Phổ Hiện Phật. Đã là 
Cổ Phật ba đời, sao có thể nói là không suy lường được 
con số thính chúng về dự pháp hội này? Trong việc này có 
hai ý nghĩa sâu mầu. Thứ nhất là tự bản thân ngài khiêm 
nhường, không giống như kẻ phàm phu luôn ưa thích phô 
bày sự thông minh của bản thân mình, ngay cả những 
việc không hiểu biết được cũng vẫn cứ nói ra. Đây là [ngài 
Văn-thù] bày tỏ sự khiêm nhường, tỏ rõ sự tôn trọng Phật. 
Thứ hai là thính chúng đông đảo kia, hết thảy đều là do 
Bồ Tát Địa Tạng trong nhiều kiếp lâu xa hóa hiện thành, 
cũng đều là đến từ nhân địa của Bồ Tát Địa Tạng, từ hạnh 
nguyện tư tưởng hiếu thuận của ngài. Nếu như ngài Văn- 
thù thực sự nói ra số lượng [chính xác], như vậy thì sau đó 


623 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


khi nghe đến việc Bồ Tát Địa Tạng [tu hành] từ nhiều kiếp 
lâu xa đến nay sẽ không thể tìm được căn cứ. Lúc này Bồ 
Tát Văn-thù khước từ nói rằng không biết được số lượng 
đại chúng đến dự pháp hội, như vậy thuận tiện cho sự bộc 
lộ ý văn sau đó, Phật dùng năm thứ mắt [lần lượt] quan 
sát cũng không thể nói ra hết được, hơn nữa [ở đây còn] 
hàm ý thôi thúc Phật nói ra bản nguyện thực hành hiếu 
hạnh của ngài Địa Tạng. [Như vậy là] một bên xướng một 
bên hòa, thành ra một khúc nhạc nhiệm mầu [là bản kinh 
này], cũng là kết tập thành một bộ kinh điển lớn về sự thực 
hành hiếu đạo của Bồ Tát Địa Tạng từ xưa đến nay. 


Kinh văn 


họ & %Zkf#\: #vA?hfElÄX, 36 

đắ(, Mu x thui lễ A43); C, 

v.v KR› W SE. SE V 

#8. 

e Phật cáo Văn-thù-sư-lợi: Ngô dĩ Phật nhãn quan cố, 
do bất tận số, thử giai thị Địa Tạng Bồ Tát cửu viễn 


kiếp lai, dĩ độ, đương độ, vị độ, dĩ thành tựu, đương 
thành tựu, vị thành tựu. 


Việt dịch 
Đức Phật bảo ngài Văn-thù-sư-lợi: “Ta dùng Phật nhãn 
để xem vẫn không biết hết được số lượng. Hết thảy 
những vị đó đều do Bồ Tát Địa Tạng từ nhiều kiếp lâu 
xa đến nay đã hóa độ, đang hóa độ hoặc sẽ hóa độ, đã 
thành tựu, đang thành tựu hoặc sẽ thành tựu.” 


PHẨM THỨ NHẤT || 683 


Giảng giải 

Đức Phật bảo ngài Văn-thù-sư-lợi: “Ta dùng Phật nhãn 
(Phật có đủ năm loại mắt, cũng gọi là ngũ nhãn, gồm: nhục 
nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn) để 
xem xét nhân duyên ấy mà cũng không thấy hết được số 
lượng [trong pháp hội này]. Hết thảy đều là những người 
do Bồ Tát Địa Tạng từ nhiều kiếp lâu xa đến nay đã từng 
dẫn dắt hóa độ, hoặc sẽ được dẫn dắt hóa độ nhưng vẫn 
chưa dẫn dắt hóa độ, đã tu tập thành tựu, hoặc sẽ tu tập 
thành tựu nhưng hiện vẫn chưa tu tập thành tựu. Cho nên 
mới có nhiều người như vậy.” 


Thích nghĩa 


Đoạn văn trước nhân ngài Văn-thù-sư-lợi đáp lời Phật 
rằng không biết được số lượng, cho nên Phật mới dùng đến 
Phật nhãn, khắp nơi đều nhìn qua, lại dùng chính ý tưởng 
của ngài Văn-thù-sư-lợi để nói lại với ngài: “Ta dùng Phật 
nhãn để xem mà vẫn không thấy hết được số lượng.” 


Đức Phật có đủ năm loại mắt (ngũ nhãn), có thật là 
ngài nhìn không thấy hết được sao? Đó là vì số lượng đại 
chúng rất đông, hết thảy đều là do Bồ Tát Địa Tạng từ 
nhiều kiếp lâu xa đến nay giáo hóa thành tựu, trải qua 
thời gian đã rất lâu nên đại chúng được ngài giáo hóa 
nhiều đến mức không thể nhìn thấy hết. Những người đã 
được hóa độ, đã thành tựu, nay đều hóa hiện ở các cõi nước 
trong mười phương, ngồi tại đạo tràng hóa độ chúng sinh. 
Những người đang được hóa độ thành tựu là chư Bồ Tát ở 
các cõi Phật, đang quá trình tu tập trên cầu Phật đạo, dưới 
hóa độ chúng sinh. Những người chưa được hóa độ, chưa 
thành tựu, cũng tham dự trong đại hội ở thiên cung này, 
đều là những người chưa học đạo. 


Thế nhưng những người được hóa độ với những người 


64 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


được thành tựu cũng không thể không phân chia nói rõ. 
Hóa độ là dùng pháp hóa độ, cũng tức là chọn đúng phương 
pháp. Trước tiên phải lượng xét căn khí chúng sinh lớn 
nhỏ khác nhau. Với người căn khí lớn lao, phải dạy cho họ 
phương pháp lớn lao. Với người căn khí nhỏ hẹp, phải dạy 
phương pháp nhỏ hẹp. Phương pháp được chọn thích hợp 
thì người được giáo hóa mới có thể y theo để tu tập hành 
trì, đó gọi là dẫn dụ giáo hóa. 


Thành tựu, đó là dựa vào phương pháp [được truyền 
dạy] để tu tập, tu tập đã lâu, nhân trọn quả đầy, gọi là 
thành; từ đó về sau sự nghiệp hóa độ chúng sinh có thể 
trọn vẹn, hết thảy cơ duyên đều hội đủ, gọi là tựu. 


Xem đến đoạn này nhất định sẽ có nhiều người khởi 
tâm nghi ngờ, cho rằng Phật ở trên tòa lầu nhiều tầng ấy, 
chu vi chỉ có chín mươi do-tuần, sao có thể dung chứa được 
số lượng đại chúng đông đến mức ấy? Nhân vì Phật pháp 
không thể nghĩ bàn, nơi ấy bao nhiêu cũng có thể dung 
chứa, lớn nhỏ dung nhiếp lẫn nhau, không phải chỗ tâm 
phàm phu có thể rối rắm đo lường mà biết được. 


Kinh văn 


%ZtÉt#l Đồ š: Mr, 4£ iäk Z4 
12 61k. i4 &ðtÃ › RÌPhðT Š› Fl3# 
šà#£. J##4#El. KXit^3*W4 k#&# 
3W Xã LÝ; #EM]| lơ RÈ¿\ TW È s6. VỆ 
X64. ZL1ÈTR Š. ẤP? . 9 NñR3t 
TT. J8 dì Hù jÃ + Dễ JŸ ?] jš H tử, †E fJ 
‡†; 3 #J#ãñ, mftm3L7R 8 X3? 


PHẨM THỨ NHẤT || 6ð 


e Văn-thù-sư-lợi bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã dĩ quá 
khứ cửu tu thiện căn, chứng vô ngại trí, văn Phật sở 
ngôn, tức đương tín thụ. Tiểu quả Thanh văn, thiên 
long bát bộ cập vị lai thế chư chúng sinh đẳng, tuy 
văn Như Lai thành thật chi ngữ, tất hoài nghi hoặc, 
thiết sử đỉnh thụ, vị miễn hưng báng. Duy nguyện 
Thế Tôn, quảng thuyết Địa Tạng Bồ Tát Ma-ha- 
tát nhân địa tác hà hạnh, lập hà nguyện, nh1 năng 
thành tựu bất tư nghị sự. 


Việt dịch 

Ngài Văn-thù-sư-lợi bạch Phật: “Thế Tôn! Con từ lâu 
xa trong quá khứ đã tu các căn lành, chứng đắc trí tuệ 
vô ngại, nên nghe qua lời Phật dạy liền tin nhận ngay. 
Nhưng các vị Thanh văn quả vị còn thấp, tám bộ trời 
rồng cùng những chúng sinh trong tương lai, tuy nghe lời 
thành thật của Như Lai cũng sẽ ôm lòng nghỉ hoặc. Ví 
như họ có cung kính tiếp nhận, chưa hẳn rồi sẽ không 
khởi tâm báng bổ. Kính mong đức Thế Tôn rộng thuyết 
về nền tảng nguyên nhân ban đầu, Đại Bồ Tát Địa Tạng 
đã tu những công hạnh øì, lập những nguyện gì mà có 
thể thành tựu được điều không thể nghĩ bàn như vậy?” 


Giảng giải 

Ngài Văn-thù-sư-lợi đối trước Phật thưa rằng: “Bạch 
Thế Tôn, từ trong quá khứ rất lâu xa cho đến ngày nay 
con đã tu tập các căn lành, do đó có thể đạt được trí tuệ lớn 
lao không gì ngăn ngại được. Vì thế, một khi nghe được lời 
Phật dạy thì đương nhiên con hết sức tin tưởng. Nhưng đối 
với trong đại chúng những người tu tập quả vị còn thấp, 
chỉ nghe pháp cạn cợt, chưa từng nghe giáo pháp sâu xa, 


66 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


lớn lao, cũng như tám bộ trời rồng và hết thảy chúng sinh 
trong đời vị lai, dù họ có được nghe những lời thành thật 
của đức Như Lai, nhất định sẽ ôm lòng nghi hoặc, không 
thể tin chắc. Ví như ngoài mặt họ có cung kính lắng nghe 
tiếp nhận, trong lòng hẳn vẫn chưa thể nhận hiểu đúng 
thật, khó tránh khỏi việc nói ra những lời không tin nhận, 
cuối cùng phải thành tạo tội hủy báng. Nay con hết lòng 
cung thỉnh đức Thế Tôn, ngay lúc này xin giảng rộng về 
Bồ Tát Địa Tạng, trong lúc tu tập các nhân lành căn bản, 
rốt cuộc đã làm được những việc gì, lập những thệ nguyện 
gì, mà có thể thành tựu những điều không thể nghĩ bàn, 
không thể nói hết như vậy? 


Thích nghĩa 


Phần trên đức Phật đã nói qua rằng đại chúng hội tập 
đông đảo này hết thảy đều là những người được Bồ Tát 
Địa Tạng giáo hóa thành tựu. Bồ Tát Văn Thù có đầy đủ 
trí tuệ lớn lao nên nói rõ rằng bản thân ngài hết sức tin 
nhận, nhưng trong đại chúng vẫn còn nhiều người căn cơ 
thấp, tu tập còn thấp, không khỏi sinh tâm nghi ngờ rồi 
sẽ hủy báng [lời Phật]. Cho nên, Bồ Tát Văn Thù chính 
thức mở lời khải thỉnh, mong Phật nói ra tường tận những 
nền tảng nguyên nhân tu tập ban đầu cùng những hạnh 
nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. 


Ngài đại diện cho đại chúng nêu câu hỏi này, là cơ hội 
tốt đẹp, thuận tiện để làm lợi ích thích nghi, giúp cho các 
vị Thanh văn quả vị thấp, hàng căn cơ thấp trong tấm 
bộ trời rồng đều không còn tâm nghi hoặc hủy báng, đều 
thành tựu niềm tin chân chánh, cung kính thọ nhận [lời 
dạy của Như Lai], như vậy chẳng phải là một phương thức 
lợi mình lợi người vô cùng tốt đẹp đó sao? Điều này cũng 
phù hợp với hàm ý đã nêu trong đoạn văn trước. 


PHẨM THỨ NHẤT || 67 


Hàng Thanh văn quả vị thấp xưa nay chỉ tu tập những 
pháp nhỏ hẹp, chỉ nghe những giáo pháp ở mức độ thấp, 
chưa từng được nghe qua các giáo pháp sâu xa, lớn lao, họ 
làm sao có thể nhận hiểu được sự việc không thể nghĩ bàn 
này? 

Về tám bộ trời rồng (thiên long bát bộ), trời rồng là tên 
riêng [chỉ chư thiên và loài rồng], tám bộ là tên chung [chỉ 
tám loài], bao gồm như sau: 

- Thứ nhất là chư thiên các cõi trời (thiên); 

- Thứ hai là loài rồng (long); 

- Thứ ba là loài dạ-xoa, tức loài quỷ có thể bay trong 

không trung; 

- Thứ tư là loài càn-thát-bà, là các vị thần lo về âm 
nhạc nơi cung Ngọc Đế; 

- Thứ năm là loài a-tu-la; 

- Thứ sáu là loài ca-lầu-la, tức là loài chim cánh vàng 
(kim sí điểu) rất lớn, hai cánh dang rộng ra đến ba 
trăm ba mươi sáu vạn dặm, chuyên ăn thịt loài rồng; 

- Thứ bảy là loài khẩn-na-la, rất giống loài người, chỉ 
khác là trên đầu có sừng, cũng lo việc âm nhạc ở cung 
Ngọc Đế; 

- Thứ tám là loài ma-hầu-la-già, tức là loài rắn lớn, 
cũng gọi là rồng đất (địa long). 


Kinh văn 
+ % kh 4|: #* 3z E + k4 1t: 


ñØt 3È kXX1k,. lá R11 ®*., vì 58 
lề, —3 —3k. T1E— 4%], — lä %J 


68 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


, —ỳ}—#*. —#+> 1N. —-— 
3), —=M>N. Đ4Ä $, ä Ä 
3), HhjÄ # 3K. T1 
32* L%Ậ-. 


e Phật cáo Văn-thù-sư-lợi, thí như tam thiên đại thiên 
thế giới, sở hữu thảo mộc tùng lâm, đạo ma trúc vị, 
sơn thạch vi trần, nhất vật nhất số, tác nhất hằng 
hà, nhất hằng hà sa, nhất sa nhất giới, nhất giới 
chi nội, nhất trần nhất kiếp, nhất kiếp chỉ nội, sở 
tích trần số, tận sung vi kiếp, Địa Tạng bồ tát chứng 
Thập địa quả vị dĩ lai, thiên bội đa ư thượng dụ. 


Việt dịch 
Phật bảo ngài Văn-thù-sư-lợi: “Ví như trong cõi tam 
thiên đại thiên thế giới1 có bao nhiêu cây cỏ rừng rậm, 
các loại lúa, mè, tre trúc, lau lách, núi, đá, bụi bặm... 
mỗi một đơn vị tính đếm được của những thứ này đều 
tính là một con sông Hằng, mỗi một hạt cát trong những 
sông Hằng đó lại tính là một thế giới, trong mỗi một thế 
giới đó có bao nhiêu hạt bụi, lại tính mỗi hạt bụi là một 
kiếp, trong tất cả số kiếp đó tính đếm được hết thảy bao 
nhiêu hạt bụi đều xem mỗi hạt bụi là một kiếp. Từ khi 
Bồ Tát Địa Tạng chứng đắc quả vị Thập địa đến nay, thời 


1 Tam thiên đại thiên thế giới: Theo cách tính trong kinh Phật, cứ 1.000 thế 
giới là một tiểu thiên thế giới, 1.000 tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế 
giới, 1.000 trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Vì nhân lên ba lần số 
1.000 mới thành một đại thiên thế giới, nên cũng gọi là tam thiên đại thiên 
thế giới. Nói cách khác, tên gọi tam thiên đại thiên thế giới và đại thiên thế giới 
đều như nhau. Một số nơi hiểu lầm rằng tam thiên đại thiên thế giới là 3.000 
cõi đại thiên thế giới. 


PHẨM THỨ NHẤT || 69 


gian còn lâu xa hơn gấp ngàn lần số kiếp tính được trong 

ví dụ trên.” 
Giảng giải 

Đức Phật lại nói với ngài Văn-thù-sư-lợi: “Ví như trong 

cõi tam thiên đại thiên thế giới có bao nhiêu cây cỏ, rừng 
rậm, lúa, mè, tre trúc, lau lách, núi, đá, bụi nhỏ... mỗi một 
đơn vị tính đếm được của tất cả những thứ ấy, đều xem 
như là một con sông Hằng. Trong những con sông Hằng ấy, 
mỗi một hạt cát lại xem là một đại thiên thế giới. Trong tất 
cả các đại thiên thế giới ấy có bao nhiêu hạt bụi nhỏ đều 
tính mỗi hạt bụi là một kiếp. Trong tất cả số kiếp ấy, tính 
đếm được bao nhiêu hạt bụi lại cũng tính mỗi hạt bụi ấy là 
thời gian một kiếp. Từ khi Bồ Tát Địa Tạng chứng đắc quả 
vị Thập địa đến nay, thời gian còn lâu xa hơn gấp ngàn lần 
số kiếp vừa tính được theo cách như trên. 


Thích nghĩa 


Đức Phật muốn nói rõ về nguyên do nền tảng tu hành 
căn bản từ ban đầu của Bồ Tát Địa Tạng, để đáp lại lời 
thưa thỉnh của Bồ Tát Văn-thù-sư-lợi, cũng là để tiêu trừ 
những mối nghì hoặc, hủy báng của đại chúng trong tương 
lai [vì không hiểu được vấn để], cho nên mới nói ra một 
cách tường tận với đại chúng. 


Thế nào gọi là tam thiên đại thiên thế giới? Một ngàn thế 
giới bao gồm trong đó có núi Tu-di, mặt trời, mặt trăng... 
họp lại gọi là một tiểu thiên thế giới. Một ngàn tiểu thiên 
thế giới gọi là một trung thiên thế giới. Một ngàn trung 
thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới. Vì trong đó có 
ba lần số một ngàn, nên gọi là tam thiên đại thiên thế giới. 

Mặt đất của tam thiên đại thiên thế giới đó rộng lớn 
không thể đo lường, trên mặt đất ấy có bao nhiêu chủng 


70 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


loại, vật thể, cũng là số nhiều đến mức không thể tính 
đếm số lượng, sao có thể nói hết được? Ở đây chỉ hết sức 
đơn giản nêu ra một số chủng loại. Chẳng hạn như lấy hai 
loại “cây cỏ” mà nói, quý vị nhìn xem trên mặt đất khắp 
nơi đều là hai loại này, đã là không thể nói hết rồi, không 
cần phải nói đến những nơi cây lớn mọc thành rừng rậm. 
Ngoài ra còn nói đến lúa, mè, tre trúc, lau lách, núi, đá, bụi 
bặm, tất cả đều có số lượng nhiều như vậy. 


Hiện tại đem tất cả những chủng loại, sự vật ấy, mỗi 
một đơn vị tính đếm được đều xem như một con sông Hằng. 
Số sông Hằng như vậy đã là nhiều đến mức không đếm 
hết. Lại trong tất cả những con sông Hằng đó có bao nhiêu 
hạt cát, mỗi một hạt cát đều tính là một đại thiên thế giới. 
Trong mỗi một đại thiên thế giới ấy có bao nhiêu hạt bụi, 
lại tính mỗi một hạt bụi là thời gian một kiếp. Lại trong 
thời gian của tất cả số kiếp ấy, tích tụ tính đếm được bao 
nhiêu hạt bụi, lại đem mỗi một hạt bụi tính là thời gian 
một kiếp. Thời gian từ khi Bồ Tát Địa Tạng chứng đắc quả 
vị Thập địa đến nay trải qua số kiếp so với số kiếp vừa tính 
được như trên nhiều hơn gấp ngàn lần. Vì đức Như Lai 
có sức quan sát của trí tuệ, nhìn thấy được sự việc trong 
quá khứ rất lâu xa cũng giống như những việc đang xảy 
ra trước mắt, nên mới có thể đưa ra ví dụ rõ ràng như vậy. 


Kinh văn 


e Hà huống Địa Tạng Bồ Tát tại Thanh văn, Bích chỉ 
Phật địa. Văn-thù-sư-lợi, thử Bồ Tát uy thần thệ 
nguyện bất khả tư nghị. Nhược vị lai thế, hữu thiện 
nam tử thiện nữ nhân văn thị Bồ Tát danh tự, hoặc 
tán thán, hoặc chiêm lễ, hoặc xưng danh, hoặc cúng 
dường, nãi chí thể họa khắc lũ tố tất hình tượng, thị 


PHẨM THỨ NHẤT || 71 


nhân đương đắc bách phản sinh ư Thm thập tam 
thiên, vĩnh bất đọa ác đạo. 


Việt dịch 

“Huống chỉ là [thời gian] Bồ Tát Địa Tạng tu tập các địa 
vị Thanh văn, Bích Chi Phật [còn lâu xa hơn nữa]? Văn- 
thù-sư-lợi, vị Bồ Tát này oai thần, thệ nguyện không thể 
nghĩ bàn. Nếu trong tương lai có những kẻ nam, người 
nữ lòng lành, nghe được danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, 
hoặc ngợi khen xưng tán, hoặc lễ bái chiêm ngưỡng, 
hoặc xưng tụng danh hiệu, hoặc cúng dường, cho đến 
thêu, vẽ, chạm khắc, tô đắp, sơn phết hình tượng [của 
Bồ Tát], những người ấy đều sẽ được sinh lên cõi trời Ba 
Mươi Ba! một trăm lần, rất lâu sau đó không đọa vào các 
đường ác. 


Giảng giải 

“Huống chỉ là thời gian mà Bồ Tát Địa Tạng bắt đầu [tu 
tập] ở các địa vị Thanh văn, Bách Chi Phật. Cho nên trải 
qua thời gian ấy còn lâu xa hơn gấp nhiều lần.” 


Đức Phật lại bảo ngài Văn-thù-sư-lợi: “Oa1 thần đức độ 
của vị Bồ Tát này, cùng với nguyện lực mà ngài đã phát 
khởi là vượt ngoài sức tưởng tượng, không thể nói hết sự 
lớn lao, vĩ đại. Ví như trong tương lai có những kẻ nam, 
người nữ lòng lành, một khi vừa nghe được danh hiệu của 
Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là ngợi khen xưng tán ngài, hoặc là 
chiêm ngưỡng lễ bái, hoặc là xưng niệm danh hiệu, hoặc 


1 Cõi trời Ba Mươi Ba (Tam thập tam thiên), tên khác của cõi trời Đao-lợi, vì ở 
đây chia làm bốn phương, mỗi phương có tám tầng trời là 32 tầng, cộng với 
một tầng trời trung tâm là cả thảy 33 tầng trời nên có tên gọi như vậy. 


72 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


dùng hương, dầu, đèn, phướn... đủ mọi thứ để cúng dường 
Bồ Tát, thậm chí dùng màu sắc để vẽ, dùng chỉ màu để 
thêu thành hình tượng ngài, hoặc nhờ thợ chạm khắc hình 
tượng ngài, hoặc nhờ thợ tô đắp, tạc, đúc hình tượng ngài, 
hết thảy những người như vậy đều sẽ được sinh lên cõi trời 
Ba Mươi Ba thọ hưởng phước báo, hơn nữa còn được sinh 
lên cõi trời này đến một trăm lần, rất lâu sau đó không đọa 
vào địa ngục cũng như ba đường ác. 


Thích nghĩa 


Đoạn trước đó đức Phật nói với ngài Văn-thù-sư-lợi 
cùng đại chúng vẫn chưa hết ý, cho nên ngài còn tiếp tục 
nói thêm một câu về thời gian trước khi Bồ Tát Địa Tạng 
chứng đắc quả vị Thập địa, từ lúc ở trong hai cõi trời người 
bắt đầu tu tập đến chứng đắc quả vị tiểu thừa, để chúng ta 
biết được nền tảng căn bản tu tập ban đầu của ngài, thời 
gian còn lâu xa hơn gấp nhiều lần. 


Thanh văn là những vị nhờ nghe âm thanh thuyết pháp 
của Phật mà chứng đạo, là quả vị của Tiểu thừa. Thời gian 
tu tập để đạt quả vị này, đối với người thông minh sáng 
suốt nhất thì cũng phải trải qua ba đời, người ngu sĩ đần 
độn phải tu đến sáu mươi kiếp. 


Bích Chi Phật, phiên âm tiếng Phạn là Bích-chi-ca-la, 
chúng ta gọi là Duyên giác. Các vị này thường tu tập Ở 
những nơi bờ nước, ven rừng, hoặc trên đỉnh núi cao vắng 
vẻ. Mùa xuân họ quan sát thấy trăm hoa đua nở, mùa thu 
thấy lá vàng úa rụng, từ nhân duyên cảnh giới bên ngoài 
như vậy quay về quán sát tự thân, hiểu ra được [lý nhân 
duyên], cho nên gọi là Duyên giác. 

Thời gian tu tập để đạt quả vị Duyên giác này, người 
thông minh sáng suốt cũng phải trải qua bốn đời, người 
ngu si đần độn phải tu tập qua một trăm kiếp. 


PHẨM THỨ NHẤT || 73 


Bồ Tát Địa Tạng có đủ oai đức, thần thông, nên có thể 
khiến cho hết thảy ngoại đạo đều run sợ khuất phục, lại 
còn phát khởi thệ nguyện lớn lao cứu vớt hết chúng sinh 
khổ não trong sáu đường luân hồi, nguyện hóa độ cho hết 
thảy chúng sinh đều thành Phật trước mình. Đó đều là 
những công đức ngài đã tích lũy từ nhiều kiếp lâu xa trước 
đây, có oai lực lớn như vậy, có thể làm tấm gương tiêu biểu 
cho người đời noi theo. Do vậy có thể làm ruộng phước cho 
hết thảy chúng sinh trong tương lai, chỉ cần gieo một hạt 
giống lành [trong ruộng phước này] liền thu hoạch được 
phước báo lớn lao vĩ đại. 


Kinh văn 


%XZ#⁄h#l, z< Hhjế St Dễ HỆ] DJ 2©18 + 
4 ‡#  nỊ 2® "J ð.3h ñl › Ý 5K kẩÄ 
ƒ.. tỹ+ˆ 4b. ZtLH) ƒƑ Ê¡& RE K Š, 
Ä13e2ˆ.. tk -ƒ R43. + 343L 
l& ø R]iX h5 › †Efl?TEÃ. mm TW 
R ‹ 


e Văn-thù-sư-lợi, thị Địa Tạng Bồ Tát Ma-ha-tát ư quá 
khứ cửu viễn bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp 
tiền, thân vi đại trưởng giả tử. Thời thế hữu Phật, 
hiệu viết Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như 
Lai. Thời trưởng giả tử kiến Phật tướng hảo, thiên 
phúc trang nghiêm. Nhân vấn bỉ Phật, tác hà hạnh 
nguyện, nhi đắc thử tưóng. 


74 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Việt dịch 

Này Văn-thù-sư-lợi, Đại Bồ Tát Địa Tạng từ trong quá 
khứ rất lâu xa với khoảng thời gian không thể tính đếm 
nói được, từng sinh làm một vị đại trưởng giả. Thuở ấy 
có Phật ra đời hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh 
Như Lai. Bấy giờ, vị trưởng giả nhìn thấy đức Phật thân 
tướng tốt đẹp, có ngàn phước lành trang nghiêm, liền 
thưa hồi xem đức Phật ấy đã tu những công hạnh øì, lập 
những thệ nguyện gì mà nay có được thân tướng [tốt 
đẹp] như vậy. 


Giảng giải 

Đức Phật lại bảo ngài Văn-thù-sư-lợi: “Vị Đại Bồ Tát 
Địa Tạng này, trước đây từ trong quá khứ lâu xa không 
thể tính đếm nói hết, đã từng tự thân sinh làm một vị đại 
trưởng giả. Vào thời ấy, trong thế gian có một vị Phật ra 
đời, danh hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như 
Lai. Thuở ấy, vị trưởng giả nhìn thấy thân tướng trang 
nghiêm tốt đẹp của Phật có ngàn phúc lành trang nghiêm, 
liền thưa hỏi Phật đã từng thực hành những công hạnh gì, 
đã lập những đại nguyện gì mà nay có được thân tướng tốt 
đẹp như vậy?” 


Thích nghĩa 


Phần trước đức Phật đã nói, Bồ Tát Địa Tạng bắt đầu 
tu tập từ giáo pháp Tiểu thừa, thế nhưng vì sao [Bồ Tát] 
phát khởi tâm nguyện tu hành như vậy? Cho nên, [bây giờ] 
lại nói với ngài Văn-thù-sư-lợi về thời gian lúc Bồ Tát Địa 
Tạng còn là một người phàm tục và nguyên do phát tâm 
tu hành. Đây không chỉ là trả lời cặn kẽ ý nghĩa thưa hỏi 
rất sâu mầu của ngài Văn-thù-sư-lợi, hơn nữa còn giúp 


PHẨM THỨ NHẤT || 7ð 


cho đại chúng tiêu trừ hết thảy những sự nghì hoặc báng 
bổ [nếu có]. 

[Về danh xưng đại trưởng giả,] một vị đại trưởng giả 
phải có đủ mười loại phước đức. 

- Thứ nhất, phải sinh trong dòng tộc cao quý: như dòng 

họ của vua chúa, quan lớn... 

- Thứ hai, phải có địa vị cao: giống như quan tế tướng 
hoặc các quan lớn... 

- Thứ ba, phải hết sức giàu có: phải có gia tài đáng giá 
đến hàng ngàn, hàng trăm vạn. 

- Thứ tư phải có uy lực, dũng mãnh: sinh ra đã tự có 
hình thể uy nghi, nghiêm cẩn. 

- Thứ năm phải sâu sắc: sinh ra đã sẵn có sự thông 
minh, lại có học thức uyên thâm. 

- Thứ sáu phải đứng tuổi: tuổi đời đã khá cao thì người 
khác mới chịu nể phục. 

- Thứ bảy, phải có đức hạnh trong sạch: phẩm hạnh 
thanh cao tỉnh khiết, chưa từng có việc làm gì xấu xa 
dơ bẩn. 

- Thứ tám, phải đủ lễ: phải hoàn thiện về lễ nghi dung 
mạo, có thể làm mẫu mực cho người khác noi theo. 

- Thứ chín, phải được người trên khen ngợi: chẳng hạn 
như được hoàng đế ngợi khen, xưng tán. 

- Thứ mười, phải được kẻ dưới quy thuận: được những 
người thường dân khắp nơi vui vẻ quy thuận, nghe 
theo. 

Có đủ mười loại phúc đức như vậy thì mới tương hợp với 
danh xưng [đại trưởng giả]. [Nếu chỉ dùng] trưởng giả thì 
là tên gọi chung chỉ những vị cao niên có đức độ. [Kinh văn 
dùng] chữ “tử” trong “trưởng giả tử” [không phải “con trai” 


76 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


mà] hàm ý tôn xưng là người quân tử, người đáng kính 
trọng, cũng giống như được dùng trong Khổng tử, Lão tử. 


[Về Phật hiệu] Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như 
Lai, đó là dùng “sư tử” làm biểu tượng. 


Sư tử là vua của trăm loài thú, để ví như Phật pháp là 
vua trong muôn pháp tu hành. 


Phấn là bộc khởi mạnh mẽ. Tấn là tiến tới rất nhanh. 


Đây là ví như người tu hành đủ muôn công hạnh, chỉ 
cần có sức trí tuệ phấn chấn mạnh mẽ thì bao nhiêu hôn 
ám chướng ngại đều tự nhiên tiêu trừ, chỉ cần có sức an 
định tiến bộ rất nhanh thì chân lý tột cùng tự nhiên không 
còn xa cách. 


Như Lai là tôn hiệu chung [của chư Phật]. 


Nhìn qua vẻ ngoài rồi có sự phân biệt [đánh giá], đó 
gọi là tướng. Càng xem càng ưa thích ngắm nhìn, đó gọi là 
thân tướng tốt đẹp. Thân tướng của Phật tùy nơi cơ duyên 
mà ứng hiện, hoặc có lúc hiện ra ba mươi hai tướng tốt, tám 
mươi vẻ đẹp. Hoặc có lúc hiện ra vô lượng trang nghiêm, 
vô biên tướng hảo, đều là từ nơi ngoại cảnh phản ánh vào 
trong tâm thức rồi biểu hiện ra, cho nên lớn hoặc nhỏ, tốt 
hoặc xấu đều không nhất định. 


Hiện tại khi ấy vị đại trưởng giả nhìn thấy thân tướng 
Phật. Vị Phật ấy tu hành đạt được thân tướng tốt đẹp. 
Do nhân khi còn là Bồ Tát tu mười nghiệp lành, mỗi một 
nghiệp lành có mười loại tâm lành, hợp lại thành một trăm 
loại phúc lành. Do trăm loại phúc lành này lại hỗ tương 
phản chiếu qua lại với nhau, biến thành một ngàn loại 
phúc lành [trang nghiêm thân Phật]. Cho nên, không một 
tướng nào [của Phật] là không tốt đẹp, không một tướng 
nào không khiến cho người khác ưa thích ngắm nhìn. 


PHẨM THỨ NHẤT || "77 


Vị đại trưởng giả biết rằng những tướng tốt ấy đều do 
Phật tu hành mà thành tựu, nên liền thưa thỉnh Phật: 
“Ngài đã thực hành những công hạnh gì, đã phát khởi 
những thệ nguyện gì [trong quá khứ] mà nay đạt được 
những tướng tốt trang nghiêm nhiệm mầu như thế?” 


Kinh văn 


tỷ Ép -ƒ 2-1 K # 
2š ỸŸ. ý 7R A4 t4 
+. 


e Thời Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai cáo 
trưởng giả tử: Dục chứng thử thân, đương tu cửu 
viễn độ thoát nhất thiết thụ khổ chúng sinh. 


Việt dịch 
Bấy giờ, đức Như Lai Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh 
bảo ông trưởng giả: Muốn chứng đắc được thân tướng 
như thế này, phải tu trong nhiều kiếp lâu xa, độ thoát hết 
thấy chúng sinh chịu khổ. 


Giảng giải 

Vào lúc đó, đức Như Lai Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn 
Hạnh nói với ông trưởng giả: “Nếu ông muốn được thân 
tướng như thế này, cần phải độ thoát cho hết thảy chúng 
sinh chịu khổ não trong thời gian thật lâu dài.” 


Thích nghĩa 


Ông trưởng giả đã thưa thỉnh đức Như Lai Sư Tử Phấn 
Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh, tất nhiên ngài giải đấp rõ ràng. 


78 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Ngài nói rằng: “Ông mong muốn được thân thể nhiều 
tướng tốt giống như ta đây sao? Vậy ông cần phải trong 
thời gian thật lâu xa tu hành đạo Bồ Tát, độ thoát cho hết 
thảy chúng sinh đang chịu khổ trong sáu đường luân hồi, 
như thế mới có thể đạt được thân thể giống như ta, vừa 
sinh ra đã sẵn có ngàn phúc lành của các tướng hảo trang 
nghiêm.” 

Nhân vì không một chúng sinh nào không chịu khổ não, 
đáng thương nhất là họ mãi chịu nhiều khổ não như vậy 
giống như người nằm mộng không chịu tỉnh dậy. Cho nên, 
đức Như Lai bảo ông trưởng giả phải dẫn dắt, hóa độ cho 
siêu thoát hết thảy chúng sinh. 


Kinh văn 


+?#kfr2l, thk#'##MÈ: Ä24 
CÁ IR › "ả nị . vi 
#2 JiE.. 


e Văn-thù-sư-lợi, thời trưởng giả tử nhân phát nguyện 
ngôn: Ngã kim tận vị lai tế, bất khả kế kiếp, vi thị 
tội khổ lục đạo chúng sinh, quảng thiết phương tiện, 
tận linh giải thoát, nhỉ ngã tự thân phương thành 
phật đạo. 


Việt dịch 
Văn-thù-sư-lợi, khi ấy vị trưởng giả nhân đó liền phát 


nguyện: “Từ nay cho đến vô số kiếp tương lai không thể 
tính đếm, con sẽ vì những chúng sinh chịu tội khổ trong 


PHẨM THỨ NHẤT || 79 


sáu đường luân hồi, rộng bày nhiều phương tiện, khiến 
cho họ đều được giải thoát hết, rồi tự thân con sau đó 
mới thành quả Phật.” 


Giảng giải 

Đức Phật lại bảo ngài Văn-thù-sư-lợi: “Vào lúc đó ông 
trưởng giả sau khi nghe đức Như Lai nói những lời trên 
liền lập tức phát nguyện rằng: “Kể từ hôm nay trở đi cho 
đến mãi mãi trong tương lai kéo dài vô số kiếp không thể 
tính đếm, tôi sẽ vì những chúng sinh trong sáu đường 
luân hồi phạm tội đang chịu khổ não mà rộng bày đủ mọi 
phương tiện, cách thức, tất cả đều nhằm giúp họ giải thoát 
khỏi tội nghiệp, khổ não, sau đó bản thân tôi mới thành 
Phật.” 


Thích nghĩa 


Ông trưởng giả sau khi nghe đức Như Lai Sư Tử Phấn 
Tấn nói lời như trên liền lập tức phát khởi thệ nguyện. 
Nhân vì việc phát khởi thệ nguyện là con đường trước tiên 
trong việc tu hành, bất kể là quý vị tu tập theo pháp môn 
nào, nếu không phát khởi thệ nguyện thì việc tu hành 
không thể thành công, cho nên ông trưởng giả liền phát 
khởi thệ nguyện, trước hết là thực hành đạo Bồ Tát, cứu 
độ hết thảy chúng sinh tội khổ trong sáu đường luân hồi. 
(Về sáu đường luân hồi thì ở một phần trước đây đã có giải 
thích.) Chúng ta hiện nay đang ở trong cõi người, chỉ thử 
nói qua về những khổ não trong cõi người mà thôi. Ta sinh 
làm người trong thế giới Ta-bà này, có đủ mọi nỗi khổ thật 
không thể kể hết. Nay trước hết chỉ đem tám nỗi khổ mà 
nói qua một lượt, vì tám nỗi khổ này rất bình đẳng phổ 
biến đối với tất cả mọi người, bất kể quý vị giàu sang hay 


80 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


nghèo hèn cũng đều không thể tránh được, đều phải nhận 
chịu. 


Nỗi khổ thứ nhất là khổ khi sinh ra. Một người khi còn 
trong thai mẹ, ngột ngạt khó chịu khôn xiết tả, mỗi khi 
người mẹ ăn uống nuốt xuống món gì thì thai nhi giống 
như bị ngọn núi lớn ép xuống nặng nề không chịu nổi. Đợi 
đến lúc sinh ra thì lại như bị hai ngọn núi cùng ép lại, đứa 
con bị ép chặt từ trong khe hở giữa hai ngọn núi ấy mà 
chui ra, nỗi đau đớn khổ sở còn dữ đội hơn nữa. Cho nên, 
đứa bé vừa lọt lòng đã khóc ré lên cũng là do nhân duyên 
này. 

Nỗi khổ thứ hai là khổ vì già, muốn nhìn đó đây thì mắt 
đã mờ, muốn nghe lời nói thì tai đã điếc, muốn ăn bánh 
trái thì răng đã rụng, đi nhiều thì chân đau, ngồi nhiều thì 
lưng mỏi, thời tiết đổi thay thì sợ lạnh, lại cũng sợ nóng, 
quý vị nghĩ xem có khổ hay không? 


Nỗi khổ thứ ba là khổ vì bệnh tật. Mỗi người trong đời 
khi bị bệnh thì càng khốn khổ hơn. Muốn ăn chẳng được, 
muốn ngủ không xong, khốn khổ đỏ sống dở chết, đau đón 
kêu trời chẳng đáp, gọi đất không nghe, dù người khác 
muốn chịu thay cho ta cũng không thể được. Những thống 
khổ đón đau như vậy thật đáng sợ khó hình dung nổi. 


Nỗi khổ thứ tư là khổ vì sự chết. Nỗi khổ khi đến giờ 
chết còn ghê gớm hơn. Muốn nói ra thì lưỡi đã cứng đờ, đàm 
dãi lên nghẹt đường thở, muốn thở thì khí quản nghẽn rồi. 
Toàn thân từ trên xuống dưới, tứ chi xương cốt trăm đốt 
rã rời, như từng đốt từng đốt muốn nứt rót cả ra. Lời tục 
thường nói, khi chết như bị trâu vàng dày xéo, quý vị nghĩ 
xem đau đớn làm sao nói hết? 


Nỗi khổ thứ năm là phải xa cách người thương yêu. 
Những người hết sức thương yêu thân thiết như cha mẹ, 


PHẨM THỨ NHẤT || 81 


anh em, vợ chồng, con cái, thân thích bằng hữu, hoặc vì 
mưu sinh trong cuộc sống, hoặc vì các nạn chiến tranh, lũ 
lụt, hỏa hoạn... đủ loại hoàn cảnh khắc nghiệt bức bách, 
không thể không phân tán mỗi người một đường. Cũng 
chẳng khác nào như lúc sắp chết, mắt mở trừng trừng nhìn 
những người thân, bao nhiêu kẻ thương yêu đều phân biệt 
rõ. Cho nên con người lúc chết đều ứa lệ, có thể biết được 
là trong lòng họ lúc ấy đau đớn bì thương biết ngần nào. 

Nỗi khổ thứ sáu là những người ghét giận phải gặp gõ, 
đối mặt nhau. Nói chung là mỗi người đều có những kẻ 
không ưa mình, hoặc những người có thù oán với nhau, 
không muốn gặp gỡ, người ấy lại đặc biệt cứ thường gặp 
gõ. Lại ví như bọn cướp bóc, người người a1 cũng oán ghét, 
nhưng rồi cũng có lúc gặp phải, nếu không bị cướp mất 
tiền bạc ắt cũng phải tổn thương tính mạng. Những việc 
như thế rất thường xảy ra, 


Nỗi khổ thứ bảy là mong cầu không được, ví như mong 
muốn việc này chẳng được, ưa thích việc kia cũng chẳng 
thành. Chẳng hạn, quý vị muốn có món đồ tốt, hoặc mong 
muốn sự việc thành công, muốn kết mối giao tình với mấy 
người bạn tốt, nhưng cứ như là chẳng lúc nào được vậy, 
chẳng việc nào làm được, khiến cho sinh khởi đủ loại phiền 
não vì không vừa ý. 

Nỗi khổ thứ tám là khổ vì năm uẩn phát triển mạnh 
mẽ. Năm uẩn đó, thứ nhất là sắc uẩn, hết thảy những 
hình sắc nhìn thấy được đều bao gồm trong đó. Thứ hai 
là thọ uẩn, là sự thọ nhận đủ mọi cảnh giới khổ, vui. Thứ 
ba là tưởng uẩn, là những tạp niệm tư tưởng tốt xấu loạn 
khởi trong tâm. Thứ tư là hành uẩn, là những ý niệm hỗn 
loạn tiếp nối sinh diệt trong tâm không lúc nào dừng nghỉ. 
Thứ năm là ¿hức uẩn, là tâm ý phân biệt sự việc này khác, 
những cảnh giới tốt xấu. 


82_ || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Năm uẩn này che lấp đi tánh linh sẵn có xưa nay của 
con người, khiến người trở nên mê muội mơ hồ, không hay 
không biết lại khởi sinh ra ba loại tâm xấu ác: tham lam, 
sân hận, si mê. Năm uẩn phát triển mạnh mẽ là nói năm 
uẩn như lửa bốc lên, thiêu đốt mãnh liệt, hiện tại lại thêm 
ba tâm xấu ác là tham lam, sân hận, si mê khiến cho lửa 
năm uẩn càng bốc cao, giống như mang củi khô chất thêm 
vào đống lửa dữ, tất nhiên lửa càng bốc cao, thiêu đốt càng 
mãnh liệt, từ đó lại tạo thêm đủ mọi loại ác nghiệp. 


Nên biết rằng, bảy nỗi khổ đã kể trước đều từ nơi nỗi 
khổ cuối cùng này tạo ra. Nếu nỗi khổ thứ tám này không 
dứt trừ thì đời sau phải chịu khổ báo là bảy nỗi khổ trước 
đó, lại một đời sau nữa cũng là như vậy. Cho nên, tám nỗi 
khổ này là một chuỗi báo ứng xoay vòng. 


Chúng ta ở cõi người, xếp thứ hai [trong sáu đường] mà 
đã khổ sở cực kỳ như vậy, nên xuống đến các cõi địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sinh, tất nhiên là khổ đau không thể nói hết. 
Phật vì thế hiện thân Bồ Tát đến để độ thoát những chúng 
sinh đang chịu khổ đau như vậy. Hiện tại chúng ta muốn 
giải thoát khỏi những nỗi khổ này, cũng phải từ trong một 
bộ kinh này tìm kiếm một con đường thuận tiện nhất để 
thoát ra, như vậy mới có thể mãi mãi về sau không phải 
chịu đủ mọi loại khổ não như thế này. 


Kinh văn 
\ 3 31k 1b ti 3 3 k “8. 241 + Š 
ở Z§ t th, vJ d4) t šÉ l. 


e Dĩ thị ư bỉ Phật tiền lập tư đại nguyện, ư kim bá thiên 
vạn ức na do tha bất khả thuyết kiếp thượng vi Bồ 
Tát. 


PHẨM THỨ NHẤT || 83 


Việt dịch 
Vì đã đối trước đức Phật [Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn 
Hạnh] lập nguyện lớn lao như thế, nên cho đến nay trải 
qua trăm ngàn muôn ức na-do-tha kiếp không thể nói 
hết [ngài Địa Tạng] vẫn còn làm Bồ Tát. 
Giảng giải 
Do đã đối trước đức Phật [Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn 
Hạnh] lập đại nguyện lớn lao ấy, nên đến ngày nay đã trải 
qua trăm ngàn muôn ức na-do-tha kiếp không thể nói hết 
mà Bồ Tát vẫn chưa muốn thành Phật, vẫn làm một vị Bồ 
Tát rộng độ chúng sinh. Chữ na-do-tha là chỉ số nhiều đến 
mấy ngàn muôn. 


Thích nghĩa 


Đoạn văn này, hai câu trước là kết thúc phần lập nguyện 
đã nêu ở trước, hai câu sau là nói sự thực hành thệ nguyện 
đó. 

Bồ Tát Địa Tạng từ vô số kiếp nhiều như cát bụi trước 
đây, đối trước đức Phật Sư Tử [Phấn Tấn Cụ Túc Vạn 
Hạnh] đã lập đại nguyện cứu độ chúng sinh, rồi từ đó suốt 
cho đến nay, tâm đạo của ngài không hề thối chuyển một 
chút nào, vẫn giữ nguyên vẹn như thuở mới vừa phát tâm. 
Ngài không phát nguyện tự mình thành Phật, mà chỉ hết 
sức thực hành hạnh Bồ Tát, đó cũng chính là vâng theo lời 
giáo huấn của đức Phật. Vâng theo như vậy là không trái 
nghịch, cũng có nghĩa là hiếu thuận. Bồ Tát [Địa Tạng] từ 
những kiếp tu hành thuở trước cho đến hiện tại, đối với 
những bậc cha mẹ của ngài trong nhiều đời đều giúp cho 
được siêu thăng giải thoát. Cho nên, Bồ Tát Địa Tạng quả 
thật là người con đại hiếu không ai sánh được. 


84 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 
K¡nh văn 


%423*18 + *Ị Xã šÁ PT lẳ tk 3), H1 4 
fP, #⁄H + HH te. 0á 
99 1 + #j 4š hỊ 1 3X). 


e Hựu ư quá khứ bất khả tư nghị a tăng kì kiếp, thời thế 
hữu Phật, hiệu viết Giác Hoa Định Tự Tại Vương 
Như Lai. Bỉ Phật thọ mệnh tứ bá thiên vạn ức a tăng 
kì kiếp. 

Việt dịch 
Lại trong quá khứ a-tăng-kỳ kiếp không thể nghĩ bàn, 
thuở ấy có Phật, hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương 


Như Lai. Đức Phật ấy tuổi thọ đến bốn trăm ngàn muôn 
ức a-tăng-kỳ kiếp. 


Giảng giải 

Lại nữa, trong quá khứ vô lượng vô số kiếp trước đây, 
thuở ấy có một vị Phật ra đời, danh hiệu là Giác Hoa Định 
Tự Tại Vương Như Lai. Tuổi thọ của vị Phật này rất lâu 
dài, đến bốn trăm muôn ức vô lượng vô số kiếp. 


Thích nghĩa 


Tiếng Phạn nói a-tăng-kỳ, chúng ta gọi là vô lượng số. 
Con số này rất lớn, người phàm phu chúng ta không nghĩ 
tưởng đến nổi, không tính toán đến nổi, nên gọi là không 
thể nghĩ bàn. 

Khi giác ngộ rồi thì cảnh giới của tâm thức rộng mở, 
như đóa hoa bừng nở, nên gọi là Giác Hoa. 


PHẨM THỨ NHẤT || 8ð 


Định có thể sinh trí tuệ, trí tuệ là quả giác ngộ, nên 
Định có tên Giác Hoa. Đã chứng đắc quả giác ngộ, tự tại 
đối với các pháp, tự tại là vua, nên gọi là Tự Tại Vương. 
Như Lai là danh hiệu tôn xưng chung của các vị Phật, 
cũng giống như ta dùng danh hiệu tiên sinh [với những 
người đáng tôn trọng]. 


Tuổi thọ của đức Phật này vì sao đài lâu đến thế? Đó là 
vì Phật có ba thân. Một là Pháp thân, lấy tánh chân thật 
bình đẳng làm bản thể. Hai là Báo thân, thân thể trang 
nghiêm với các tướng tốt do tu hành dài lâu, tích lũy đủ 
mọi công đức mà có được. Ba là Ứng [hóa] thân, do người 
phàm tu đạo cảm ứng Phật hiện đến giáo hóa, cũng giống 
như mặt trăng sáng giữa bầu trời phản chiếu hình dạng 
trong hồ nước, chỉ cần dưới mặt đất có nước liền có bóng 
trăng hiện vào. 


Hiện tại đem tuổi thọ của cả ba thân Phật hợp lại, quý 
vị nghĩ xem, tuổi thọ lâu dài ấy có thể tính toán được sao? 
Thế nhưng chúng ta cũng không được sai lầm cho rằng 
Phật thật có ba thân ấy. Kỳ thật xưa nay Phật chỉ có một 
Pháp thân, hai thân còn lại là sự tu tích công đức, báo ứng 
tự tại mà có. 


Kinh văn 

5e 1N max. tt rưn kỉ: 
. #W #ð?j4X,. 117131 BE. ‡đ Xfñ 
#.. 3 TA TE4R. HE. 6% 
J§ ¡t2 10. E15 1. N}› `... 
Ju+xX#› k4 +iš. ®ZAX#®#4.. L2 
Fã # #& HE] h3. 


86 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


e Tượng pháp chỉ trung, hữu nhất bà la môn nữ, túc phúc 
thâm hậu, chúng sở khâm kính, hành trụ tọa ngọa, 
chư thiên vệ hộ. Kì mẫu tín tà, thường khinh Tam 
bảo. Thị thời thánh nữ quảng thiết phương tiện, 
khuyến dụ kì mẫu, linh sinh chính kiến. Nhi thử 
nữ mẫu, vị toàn sinh tín. Bất cửu mệnh chung. Hồn 
thần đọa tại vô gián địa ngục. 


Việt dịch 

[Sau khi Phật nhập diệt,] đến thời Tượng pháp, có một 
người con gái dòng bà-la-môn, phúc đức đời trước sâu 
dày, mọi người đều kính phục, trong lúc nàng đi đứng 
nằm ngồi đều có chư thiên theo bảo vệ. Mẹ nàng tỉn 
theo tà đạo, khinh thường Tam bảo. Khi ấy, vị thánh 
nữ này bày ra nhiều phương tiện khuyên nhủ mẹ mình, 
mong bà khởi sinh chánh kiến. Thế nhưng mẹ nàng hoàn 
toàn không khởi lòng tin. Không bao lâu bà qua đời, thần 
thức' đọa vào địa ngục Vô Gián. 


Giảng giải 

Trong thời Tượng pháp của đức Phật Giác Hoa Định Tự 
Tại Vương, có người con gái sinh trong dòng tộc bà-la-môn, 
do đời trước tu tích nhiều phúc đức rất sâu dày, nên được 


! Trong bản Hán văn kinh này dùng chữ “#⁄3}” (hồn thần) là một cách dung 
hợp với tín ngưỡng dân gian, Đạo giáo tại Trung Hoa về quan điểm con người 
có hồn phách, linh hồn. Tuy nhiên, theo cách nhìn nhận của đạo Phật thì 
những tên gọi này biểu lộ một quan niệm chấp ngã, bám víu vào “cái tôi” ngay 
cả sau khi chết. Do đó, đạo Phật không nói có linh hồn hay thần hồn riêng biệt 
của mỗi cá nhân, mà giải thích về một dòng tâm thức, thần thức không ngừng 
trôi chảy với mọi hiện khởi đều mang tính duyên hợp. Do đó, trong suốt bản 
kinh này chúng tôi sẽ không dịch là linh hồn hay thần hồn, mà thống nhất 
dùng cách gọi là “thần thức”. 


PHẨM THỨ NHẤT || 87 


mọi người khâm phục, hết sức kính trọng. Những lúc nàng 
đi đứng nằm ngồi luôn có chư thiên theo hộ vệ. Thế nhưng 
mẹ nàng lại tin theo tà đạo, khinh thường Tam bảo: Phật, 
Pháp, Tăng-già. Khi ấy, vị thánh nữ vì mẹ nói ra pháp 
môn phương tiện rộng lớn, khuyên bảo mẹ mình, mong bà 
khởi sinh nhận thức chân thật mà tin nhận Phật pháp. 
Nhưng mẹ nàng vẫn hoàn toàn không sinh khởi được lòng 
tin. Thế rồi không bao lâu sau, bà qua đời, thần thức đọa 
vào địa ngục Vô Gián. 


Thích nghĩa 


Tượng pháp là thời đại pháp Phật còn lưu hành nhưng 
không còn hoàn toàn chân xác như Chánh pháp, bất quá 
chỉ là tương tợ, giống với Chánh pháp mà thôi. Thời gian 
ấy là lúc Phật đã nhập Niết-bàn, chỉ còn hình tượng của 
Phật trụ thế, nên gọi là Tượng pháp. 


Bà-la-môn là chủng tộc từ xưa thờ kính Phạm thiên,! 
giống như Đạo giáo ở Trung quốc. Người con gái này tỉnh 
tấn tu hành, còn sống ở nhà với cha mẹ. Đời trước nàng 
ưa thích làm nhiều việc thiện, tích đức sâu dày, cho nên 
đời nay tính tình khoan hậu, người đều khâm phục, kính 
trọng. Hơn nữa trong lòng nàng cực kỳ đoan chính, cho nên 
mỗi khi đi đứng nằm ngồi, không một cử chỉ nào là không 
đoan chính, uy nghiêm. Nàng lại là người hiếu thuận với 
cha mẹ, kính trọng Tam bảo, tự nhiên cảm ứng chư thiên, 
quỷ thần đến bảo vệ, che chở, hộ trì. Do có hành vi cử chỉ 
đoan chính trang nghiêm như thế nên tự nhiên có thể tôn 


! Nguyên văn nói: 3š f1 34)223ÈXI‡ƑT á9#£ 34 (Bà-la-môn thị kiếp sơ 
Phạm thiên giáng hạ lai đích chủng tộc. - Bà-la-môn là chủng tộc do Phạm 
thiên giáng hạ vào thời kiếp sơ.) Cách hiểu này không đúng với nhận thức phổ 
biến về đạo bà-la-môn trong Phật giáo, và nếu dịch sát theo đó cũng không 
phù hợp với câu tiếp theo. 


88 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


xưng là thánh nữ. Người đời có a1 là không cung kính với 
người như vậy? Vì nàng có lòng hiếu kính nên nhìn thấy 
mẹ tin theo tà giáo, khinh thường Tam bảo, tội nghiệp rất 
nặng nề, nàng liền suy nghĩ đủ mọi phương tiện, cách thức 
nhẹ nhàng hòa thuận để dần dần khuyên nhủ mẹ, quay 
về Chánh đạo tin nhận Phật pháp. Thế nhưng mẹ nàng 
bề ngoài thì giống như tin nhận, trong lòng thật vẫn như 
cũ không hề tin nhận. Do trong lòng hoàn toàn không tin 
nhận Phật pháp nên sau khi chết phải đọa vào địa ngục. 


Địa ngục là nơi chịu khổ, cũng giống như lao tù. Tội 
nhân chịu khổ trong địa ngục này thường kéo dài không 
lúc nào gián đoạn dừng nghỉ, nên gọi tên là Vô Gián. 


Kinh văn 


t‡ 3P] 4; #4n #1; 15 Ñ  › 
2} R X. ¿4 ZÃÄ4h. xong Nai 
SoU Ea Sướng 2+ #132 
BỊ Š- . N. PA HỆ Bo 
lf ÿ:— $ tỳ ¿ 3Ÿ" Š H2: ăn vn. : 
tệ Xin ki Hổ 2: 1È + #4 ft. #2 
aä: b5 k› H—}⁄2#›: ##È 
thi, 7L“, 1š I1, se 
DIỆP 


e Thời bà la môn nữ, tri mẫu tại thế, bất tín nhân quả, 
kế đương tùy nghiệp, tất sinh ác thú. Toại mại gia 
trạch, quảng cầu hương hoa, cập chư cúng cụ. tiên 


PHẨM THỨ NHẤT || 89 


phật tháp tự, đại hưng cúng dường. Kiến Giác Hoa 
Định Tự Tại Vương Như Lai, kì hình tượng tại nhất 
tự trung, tố hoạ uy dung, đoan nghiêm tất bị. Thời bà 
la môn nữ chiêm lễ tôn dung, bội sinh kính ngưỡng. 
Tư tự niệm ngôn: Phật danh Đại giác, cụ Nhất thiết 
trí, nhược tại thế thời, ngã mẫu tử hậu, thẳng lai vấn 
phật, tất tri xứ sở. 


Việt dịch 

Khi ấy, người con gái bà-la-môn biết rằng mẹ mình lúc 
còn sống không tin nhân quả, theo suy tính ắt phải do 
nghiệp xấu ấy sinh vào đường ác. Cô liền bán hết nhà 
cửa, dùng tiền mua sắm hương hoa và các phẩm vật 
cúng dường, tìm đến chùa tháp thờ vị Phật trước đây, 
làm lễ cúng dường rất lớn. Cô nhìn thấy hình tượng đức 
Như Lai Giác Hoa Định Tự Tại Vương trong chùa, phác 
họa ngài dung mạo uy nghỉ, đoan nghiêm đủ vẻ, liền 
chiêm ngưỡng lễ bái, càng thêm hết lòng kính ngưỡng. 
Rồi cô tự nghĩ: “Đức Phật là bậc Đại giác, có đủ trí tuệ 
rõ biết tất cả. Nếu ngài tại thế, sau khi mẹ ta chết có thể 
đến thưa hỏi ngài, ắt sẽ biết được mẹ đang ở đâu.” 


Giảng giải 

Từ sau khi mẹ qua đời, cô gái bà-la-môn này biết rằng 
mẹ cô khi còn sống không tin nhân quả, nếu dựa theo 
những tội nghiệp bà đã tạo ra mà suy tính thì mẹ cô nhất 
định phải sinh vào ba đường ác, chịu đựng khổ não trong 
đó. Nhưng cô gái bà-la-môn này là một người con hiếu, 
biết mẹ mình bị đọa vào đường ác thì có lý nào không đến 
cứu ra? Cho nên, cô suy nghĩ tìm phương thức hay để cứu 
mẹ ra khỏi đường ác. Cô liền đem bán hết nhà cửa ruộng 


90 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


vườn, gia sản đang sở hữu, dùng tiền đó tìm mua khắp 
nhiều nơi những hương hoa hảo hạng, cùng đủ mọi phẩm 
vật cúng dường, rồi tự mình mang những thứ ấy tìm đến 
hết thảy những nơi người xưa đã khởi tạo tượng Phật, 
chùa tháp... đều làm lễ cúng dường thật lớn. Một hôm, cô 
nhìn thấy hình tượng đức Như Lai Giác Hoa Định Tự Tại 
Vương trong một ngôi chùa, bất luận là tượng đắp, tranh 
vẽ, đều thể hiện rõ dung mạo ngài đầy uy đức, đoan chính 
trang nghiêm, không có bất kỳ một điểm thiếu sót nào. Khi 
ấy, cô gái bà-la-môn nhìn thấy rồi, liền đến chiêm ngưỡng, 
lễ bái tôn tượng Phật, càng tăng thêm lòng cung kính, tín 
ngưỡng. Cô tự mình lặng lẽ suy tư, trong lòng thầm nghĩ: 
“Đức Phật có danh hiệu là Đại Giác, đầy đủ hết thấy trí 
tuệ. Giá như Phật còn tại thế, mẹ ta qua đời, ngài nhất 
định biết được mẹ ta nay đang ở nơi nào.” 


Thích nghĩa 


Nói chung khi một người chết đi, thần thức vào cõi mịt 
mờ thì mọi việc thiện ác đều căn cứ vào những gì đã làm 
khi còn sống để quyết định. Hủy báng Tam bảo, không tin 
nhân quả là tội rất lớn, hết sức nặng nề, cho nên người 
con gái hiếu thảo này suy tính rằng mẹ cô nhất định phải 
đọa vào ba đường ác. Nhà cửa gia sản các thứ đều là của 
cha mẹ cô để lại, thế nhưng việc gầy dựng sản nghiệp ấy 
chính là nguồn gốc tạo tác bao tội nghiệp, vì nếu tâm tham 
lam bổn xẻn không mạnh mẽ thì đã không gầy dựng được 
sản nghiệp, tà kiến cũng không sinh khởi. Hiện tại người 
con hiếu đem toàn bộ sản nghiệp bán hết đi, đó là dứt trừ 
nguồn gốc gây tội nghiệp của cha mẹ, lại dùng tiền bán 
được đó mua đủ các thứ phẩm vật cúng dường, đó chính 
là phương pháp rất tốt để thay cha mẹ lập công chuộc tội. 
Hương [cúng dường] có năng lực ngầm thông pháp giới, 
hoa [cúng dường] biểu thị ý nghĩa dùng nhân khắc phục 


PHẨM THỨ NHẤT || 91 


quả. Cho nên, hai món hương hoa là cần thiết nhất trong 
việc cúng dường Phật. 


Kinh văn 


H‡ 3š XP xx#£?ð E 4, Jễ#á4mk. BỊ 
rằInÌn : + luau 2 #Ä4E®› 4# 


e Thời bà la môn nữ thùy khấp lương cửu, chiêm luyến 
Như Lai. Hốt văn không trung thanh viết: Khấp 
giả thánh nữ, vật chí bi ai, ngã kim thị nhữ mẫu 
chi khứ xứ. 

Việt dịch 
Bấy giờ, cô gái bà-la-môn phủ phục buôn khóc hồi lâu, 
chiêm ngưỡng mến mộ đức Như Lai. Bỗng dưng nghe 


giữa không trung có tiếng nói: “Thánh nữ đang khóc kia, 

đừng quá bỉ ai, nay ta sẽ chỉ nơi mẹ con sinh về.” 
Giảng giải 

Vào lúc ấy, cô gái bà-la-môn rủ người xuống than khóc 

rất lâu, trong lòng không ngừng cầu khẩn, chiêm ngưỡng 
mến mộ đức Như Lai, mong ngài nhất định sẽ chỉ giúp cho 
biết mẹ cô đang ở nơi nào. Bỗng dưng nghe giữa không trung 
phát ra tiếng nói: “Này thánh nữ đang than khóc, đừng quá 
bi ai. Nay ta sẽ chỉ cho con biết nơi mẹ con đang ở.” 


Thích nghĩa 
Đối với một người con gái hiếu thảo đã có tâm trạng khẩn 
thiết lâu dài đến như vậy, tự nhiên có sự cảm ứng giao hòa 


92 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


trong đạo thể, cảm động lòng từ bi của Phật, nên ngài hiện 
đến chỉ bày cho cô. Nguyên bản dùng chữ “khấp” nghĩa là 
khóc không thành tiếng. Nhân vì mắt chiêm ngưỡng dung 
nhan Phật, trong lòng mến mộ Như Lai, trong trạng thái 
trầm tĩnh kéo dài như vậy, cho nên nghe được tiếng Phật 
vọng đến an ủi, chỉ bày. Đây cũng là từ nơi việc làm bán cả 
gia sản để cúng dường, thực hành hiếu đạo nên chiêu cảm 
được sự báo ứng này. 


Gọi “thánh nữ” là ngợi khen sự hiền đức chính trực của 
cô gâ1 này. 
Kinh văn 

3š šếP] x2 Ø6 › ứgqúJ2H: 6#] 
2b4#. All. ®4xk#ữ +, # 
3 lễ #ã, 4# jệ n lị 4m} +} ƒL.. HỆ Z tƑ 
MẸ, T-‡ỊK-XH: #4 X6 kÖf{[Bễ j8 4Ã › 
1l + Ñ + q #È + tu  , Nux: lŠ 3# 1# 
2*?? tí 6 +23 2 › CC Go XE IẾTÌ 
+ B] hit, XÃ H4: 3ñ 4H › 
77 r6 ao 
‡? á KK, ikdt2t 8t +7Y. Ä + s 7# 
7L,“ _. tỷ #4 Hữ. 14+. 2# + 
: tt; it f4: m4 IỆ 
#2 2L. FP#ỹ2u f1 ¿ 


® Bà la môn nữ hợp chưởng hướng không, nhi bạch không 
viết: Thị hà thần đức, khoan ngã ưu lự. Ngã tự thất 


PHẨM THỨ NHẤT || 98 


mẫu dĩ lai, trú dạ ức luyến, vô xứ khả vấn tri mẫu 
sinh giới. Thời không trung hữu thanh, tái báo nữ 
viết: Ngã thị nhữ sở chiêm lễ giả, quá khứ Giác Hoa 
Định Tự Tại Vương Như Lai, kiến nhữ ức mẫu bội ư 
thường tình chúng sinh chi phần, cố lai cáo thị. Bà 
la môn nữ văn thử thanh dĩ, cử thân tự phốc, chỉ tiết 
giai tổn, tả hữu phù thị, lương cửu phương tô. Nhi 
bạch không viết: Nguyện phật từ mẫn, tốc thuyết 
ngã mẫu sinh giới. Ngã kim thân tâm tương tử bất 
cửu. Thời Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai cáo 
thánh nữ viết: Nhữ cung dưỡng tất, đãn tảo phản 
xá, đoan tọa tư duy ngô ch1 danh hiệu, tức đương tri 
mẫu sỏ sinh khứ xứ. 


Việt dịch 
Cô gái bà-la-môn chắp tay hướng lên không trung bạch 
rằng: “Ngài là vị thần nào muốn giảm nhẹ lo buôn cho 
con? Từ ngày con mất mẹ đến nay, ngày đêm mong nhớ, 
không có nơi nào để có thể hỏi biết mẹ sinh về đâu.” 


Lúc ấy, trong không trung có tiếng đáp lời cô gái: “Ta là 
Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai trong quá khứ mà 
con đang chiêm ngưỡng lễ bái. Ta thấy lòng con nhớ mẹ 
có phần nhiều hơn thường tình chúng sinh nên đến đây 
chỉ bày.” 


Cô gái bà-la-môn nghe qua âm thanh ấy rồi thì toàn 
thân rũ xuống, khắp người rã rời, người chung quanh đỡ 
dậy săn sóc hồi lâu mới tỉnh, liền hướng về không trung 
bạch rằng: “Nguyện Phật từ bi thương xót, mau nói cho 
con biết nơi mẹ con sinh về. Con nay cảm thấy thân tâm 
mình như sắp chết rồi.” 


94 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Khi ấy, đức Như Lai Giác Hoa Định Tự Tại Vương bảo 
thánh nữ rằng: “Con cúng dường xong, chỉ cần sớm quay 
về nhà, ngồi ngay ngắn nghĩ đến danh hiệu của ta, tự 
nhiên sẽ biết được nơi mẹ con sinh về.” 

Giảng giải 

Cô gái bà-la-môn vừa nghe qua câu nói, tức thời chắp 
tay hướng về giữa không trung thưa rằng: “Ngài là thần 
linh từ nơi nào đến, có ân đức lớn đến đây an ủi làm giảm 
nhẹ nỗi lo buồn của con. Con từ ngày mất mẹ đến nay, bất 
kể ngày đêm luôn nhớ mong quyến luyến, nhưng không có 
một nơi nào để có thể hỏi biết được mẹ con hiện nay sinh 
về cảnh giới nào.” 

Vào lúc đó, lại nghe trong không trung có tiếng nói trả 
lời thánh nữ: “Ta là đức Như Lai Giác Hoa Định Tự Tại 
Vương từ thời quá khứ mà con đang chiêm ngưỡng lễ bái, 
thấy con nhớ mẹ quá mức nhiều hơn so với những chúng 
sinh bình thường, cho nên đến đây bảo cho con biết.” Cô 
gá1 bà-la-môn nghe được âm thanh của Phật thì toàn thân 
đổ gục xuống quá mạnh đến nỗi thương tổn tất cả chân tay, 
xương cốt. Nhờ có người chung quanh đố dậy chăm sóc, 
qua được cơn hôn mê, một lúc lâu mới tỉnh lại, liền hướng 
về không trung cầu khẩn: “Nguyện Phật đem lòng từ bi 
thương xót, xin mau mau nói cho con biết cảnh giới mà mẹ 
con đã tái sinh vào, bởi vì hiện nay cả thân tâm con đều 
cảm thấy như không bao lâu nữa sẽ phải chết rồi.” 


Bấy giờ, đức Như Lai Giác Hoa Định Tự Tại Vương bảo 
thánh nữ rằng: “Khi việc cúng dường của con đã hoàn tất, 
chỉ cần sớm trở về nhà, ngồi yên tĩnh ngay ngắn nghĩ đến 
danh hiệu của ta, như vậy thì tự nhiên sẽ biết được mẹ con 
hiện nay sinh về chốn nào.” 


PHẨM THỨ NHẤT || 95 


Thích nghĩa 


Người con gái hiếu thảo này từ trước đến nay luôn hết 
sức nhớ mong người mẹ đã khuất, lại rất muốn biết mẹ cô 
sinh về nơi nào, trong cảnh giới nào. Tâm nguyện ấy vô 
cùng khẩn thiết. Ngay lúc đó vừa nghe qua lời Phật thì tự 
nhiên không còn nghĩ gì đến thân thể mình, buông xuôi 
ngã lăn ra đất. Huống chi thân thể này cũng là di thể của 
mẹ, nay mẹ đã mất rồi thì có tiếc gì thân này? Thân thể 
bên ngoài đã thương tổn như vậy, trong lòng lại cũng buồn 
lo đau khổ, nên tự biết mình không bao lâu nữa sẽ chết. 
Thế nhưng chuyện sắp chết đó cũng không cần quan tâm, 
chỉ cần phải biết được mẹ mình hiện nay rốt cuộc đã sinh 
về nơi nào? Đó là điều cô nhất định phải biết được, cho 
nên cố dằn chịu nỗi đau đón, vẫn tiếp tục hướng về không 
trung cầu khẩn, mong Phật thương xót, mau mau nói cho 
cô biết mẹ cô hiện nay sinh về nơi nào. Do nơi tâm hiếu 
thuận chí thành của cô như vậy, đức Phật tự nhiên khởi 
lòng thương xót, chuẩn bị nói ra với cô. 


Kinh văn 


Hệ 3š šố Ƒ] + ‡ 1l ñ Œ.; Ffôñð 4+ . vÀ 
lễ dt. šú ty Dệt £ HE in ¿ 

#4&8— H —*# ‹ 

e Thời bà-la-môn nữ tầm lễ Phật dĩ, tức quy kỳ xá. Dĩ ức 


mẫu cố, đoan tọa niệm Giác Hoa Định Tự Tại Vương 
Như Lai. Kinh nhất nhật nhất dạ. 


Việt dịch 


Bấy giờ, cô gái bà-la-môn lễ Phật xong liền quay về nhà, 
vì lòng nhớ tưởng mẹ, nên ngồi ngay ngắn niệm tưởng 


96 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


đức Như Lai Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Trải qua một 
ngày một đêm như vậy. 


Giảng giải 

Vào lúc đó, cô gái bà-la-môn nghe lời Phật dạy xong, 
nhanh chóng đến những chỗ có [hình tượng] Phật đều 
chiêm ngưỡng lễ bái cúng dường. Vừa xong, cô tức khắc 
quay về nhà mình. Do nhân duyên nhớ mẹ, cô ngồi xuống 
hết sức ngay ngắn, chuyên tâm niệm tưởng đức Như Lai 
Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Cô niệm tưởng như vậy trải 
qua đến một ngày một đêm. 


Thích nghĩa 


Người con gái hiếu thảo hết lòng nhớ tưởng mẹ mình, 
tất nhiên phải y theo lời Phật dạy, cũng hết lòng hết ý 
niệm Phật. Do việc cô có đầy đủ sự chuyên tâm chí thành 
như vậy, nên mới có thể khế hợp tương ưng với tâm Phật. 
Sở dĩ phải đợi qua đủ một ngày một đêm, các bản chú giải 
xưa giải thích ý nghĩa này là, ngày tượng trưng cho tâm 
giác ngộ sáng tỏ của cô gái, đêm tượng trưng cho tâm thức 
si mê tối tăm mù mịt không tin nhân quả của mẹ cô. 


Kinh văn 


4. N,H # #| — Mp1 › 3 ki? › # 3 
8, 308 8y, A4 8b, 3$ 08 §ừ, 
1#... R2 9 Ýƒ *xkÄA8 5š. hxjø 
!? 334 #t#fW@w(. X HN X, 
34% › %7 ƒ 71K, 2x71, 


PHẨM THỨ NHẤT || 97 


N"g ‹ #l 7)3w\Ì| . §E¿3# 3 À_, 1È 
RS 5 H 1Ÿ › ÿä 1 4HäE › +7 
» 3l si „ HỆ 3š F]-+x VÀ áy? 

2%; HA #&lš . 


e Hốt kiến tự thân đáo nhất hải biên, kì thủy dũng phí, đa 
chư ác thú, tận phục thiết thân, phi tấu hải thượng, 
đông tây trì trục. Kiến chư nam tử nữ nhân bá thiên 
vạn số, xuất một hải trung. Bị chư ác thú tranh thủ 
thực đạm. Hựu kiến dạ-xoa, kỳ hình các dị, hoặc đa 
thủ đa nhãn, đa túc đa đầu, khẩu nha ngoại xuất, 
lợi nhận như kiếm, khu chư tội nhân, sử cận ác thú. 
Phục tự bác quặc, đầu túc tương tựu, kì hình vạn 
loại, bất cảm cửu thị. Thời bà-la-môn nữ dĩ niệm 
Phật lực cố, tự nhiên vô cụ. 


Việt dịch 
Bỗng dưng cô tự thấy mình đến bên một bờ biển. Nước 
biển ở đó sôi lên sùng sục, có nhiều thú dữ toàn thân 
đều bằng sắt, bay nhảy trên mặt biển, rượt đuổi qua lại. 
Lại thấy kẻ nam người nữ nhiều đến số trăm ngàn muôn 
người, trôi lên hụp xuống trong nước biển, bị những thú 
dữ kia tranh nhau ăn nuốt. Lại thấy những dạ-xoa hình 
thù khác biệt nhau, hoặc nhiều tay nhiều mắt, hoặc 
nhiều chân nhiều đầu, răng nanh nhe ra sắc nhọn như 
gươm, xua đuổi tội nhân đến gần chỗ đám thú dữ. Các 
dạ-xoa này cũng tự mình chộp bắt các tội nhân, bẻ gập 
đầu xuống chân, muôn hình vạn trạng thật chẳng dám 
nhìn lâu. Khi ấy, cô gái bà-la-môn nhờ sức niệm Phật 
nên không hề thấy sợ. 


98 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Giảng giải 

Ngay trong lúc niệm Phật, cô gái bỗng nhiên tự thấy 
mình hiện đến một vùng bờ biển. Chỉ thấy nước trong biển 
ấy hệt như nước đang sôi sùng sục, lại có rất nhiều con thú 
hung dữ, thân hình đều bằng sắt, bay trên mặt biển từ 
đây sang kia, rồi lại từ kia lại đây, rượt đuổi như vậy rất 
nhanh. Lại nhìn thấy kẻ nam người nữ rất nhiều, lên đến 
số trăm ngàn muôn người, có lúc nổi lên mặt biển, lại có 
lúc chìm xuống dưới biển. Những người ấy lại bị rất nhiều 
những con thú hung dữ kia tranh giành nhau bắt lấy mà 
ăn nuốt. Lại cũng nhìn thấy rất nhiều dạ-xoa, hình dạng 
đều khác biệt nhau, có những dạ xoa nhiều tay nhiều mắt, 
lại có những dạ-xoa nhiều đầu nhiều chân, răng nanh 
từ trong miệng nhe ra sắc nhọn như gươm đao, xua đuổi 
những người chịu tội kia đến gần chỗ đám thú dữ để chúng 
dễ bề vồ lấy ăn nuốt, rồi chính những dạ-xoa ấy cũng chộp 
bắt những tội nhân, nắm lấy họ mà đùa cợt, hoặc bẻ gập 
đầu họ xuống chạm vào chân, hoặc kéo người họ dài ra, 
hoặc xé nát thành từng mảnh vất đi. Những kiểu đùa cợt 
như vậy thật muôn hình vạn trạng, cô gái hiếu thảo kia 
thật không dám nhìn lâu. 

Thế nhưng lúc ấy cô nhờ niệm Phật, được nhân duyên 
có Phật lực bảo vệ hộ trì, nên dù nhìn thấy những hình 
trạng ghê gớm như thế nhưng không hề sợ hãi. 


Thích nghĩa 

Do người con gái hiếu thảo này nhất tâm niệm Phật, 
niệm đến mức nhập vào trạng thái định, tự nhiên khiến 
cho tâm địa sáng suốt, lại được nhờ thêm Phật lực gia trì 
mới thấy được cảnh giới như vậy. 


Dạ-xoa là [chỉ chung] loài quỷ di chuyển rất nhanh, 


PHẨM THỨ NHẤT || 99 
cử động cũng rất nhanh nhẹn, lại có thể bay trong không 
trung, nhưng dạ-xoa có rất nhiều chủng loại khác nhau. 


[Trong kinh nói “bác quặc”], bác là dùng tay đánh, quặc 
là dùng các móng vuốt ở tay bấu vào, nắm chặt lấy. 


Kinh văn 


1 —%8+ › #H#zằ#› #1 #*¿¡# › li 
+ H: ñ\ # ! f4? 


e Hữu nhất quỷ vương, danh viết Vô Độc, khể thủ lai 
nghênh, bạch thánh nữ viết: Thiện tai Bồ Tát! Hà 
duyên lai thử? 


Việt dịch 
Có một quỷ vương tên là Vô Độc, đến cúi đầu chào đón, 
bạch thánh nữ rằng: “Lành thay, Bồ Tát! Do nhân duyên 
gì mà ngài đến đây?” 


Giảng giải 

Có một quỷ vương tên gọi là Vô Độc, nhìn thấy thánh 
nữ liền đến trước nàng cúi đầu thi lễ nghênh tiếp, nói với 
thánh nữ: “Lành thay, Bồ Tát! Vì nhân duyên gì mà ngài 
đến chốn này?” 


Thích nghĩa 


Nói chung phải là người có phúc đức mới được xưng là 
vương. Vậy quỷ vương này có phúc đức gì? Nhân vì quỷ 
này vẫn giữ lòng thương xót người, không nõ hại người nên 
xưng là vương, cũng gọi vị này là Vô Độc. Thế nhưng vị 


100 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 
quỷ vương Vô Độc này cũng là Bồ Tát hóa thân, nếu không 
sao có được lòng từ thương xót người như thế? 

Khấu đầu tức là cúi đầu sát đất trong một lúc. Lành 


thay là lời xưng tán vui mừng. 


Kinh văn 


t‡ 3# #§ "+ R] 6# H: J2? & 
+ HH : Jbz¿ X ối BỊ h d9 ứg  — # 
= 

⁄5F o 

e Thời bà-la-môn nữ vấn quỷ vương viết: Thử thị hà xứ? 


Vô Độc đáp viết: Thử thị Đại Thiết Vĩ sơn tây diện 
đệ nhất trùng hải. 


Việt dịch 
Bấy giờ, cô gái bà-la-môn hỏi quỷ vương: “Đây là nơi 
nào?” Vô Độc trả lời: “Đây là vùng biển thứ nhất ở phía 
tây núi Đại Thiết Vi.” 


Giảng giải 

Vào lúc ấy, cô gái dòng bà-la-môn lại hỏi quỷ vương: 
“Đây là nơi chốn nào?” Vô Độc trả lời rằng: “Đây là vùng 
biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi.” 


Thích nghĩa 


Bên ngoài vùng biển nước mặn của [thế giới] chúng ta 
có một ngọn núi, chính là núi Đại Thiết Vi. Núi này phần 
chìm trong nước đến 312 do-tuần, phần trên mặt nước 
cũng 312 do-tuần. Bốn phía núi toàn là nước, vùng nước 


PHẨM THỨ NHẤT || 101 


bao quanh này rộng đến 3.608.475 do-tuần. Vùng biển thứ 
nhất cũng là nằm trong đó. 


Kinh văn 


#+~E]ÌW: lát 2N; uxXÉ 
h, ##3~^? & 24H: 71, 
Xố ọ 

e Thánh nữ vấn viết: Ngã văn Thiết Vĩ chỉ nội, địa ngục 


tại trung, thị sự thật phủ? Vô Độc đáp viết: Thật hữu 
địa ngục. 


Việt dịch 
Thánh nữ hỏi: “Tôi nghe rằng bên trong núi Thiết Vi có 
địa ngục, chuyện ấy có thật không?” Vô Độc đáp: “Thật 
có địa ngục.” 


Giảng giải 

Thánh nữ lại hỏi quy vương: “Tôi nghe nói bên trong 
núi Thiết Vi có địa ngục trong đó, chuyện ấy có thật hay 
không?” Vô Độc đáp rằng: “[Trong đó] quả thật có địa ngục.” 


Thích nghĩa 


Nói “thật có địa ngục”, ý nghĩa là địa ngục vốn không 
có, nhân vì chúng sinh trên thế gian thân làm việc ác, 
miệng nói lời ác, ý khởi niệm ác, lại ưa thích giết hại cúng 
tế quỷ thần, do đó tích lũy đủ mọi việc ác, tạo thành địa 
ngục có thật. 


102 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Kinh văn 
RE #,#H: W2 £x#1# ng 


Ất. 2-H : ẤP XU: F"/8 X 7, 3 
wh —*®;, #4 “ ñÈ Rb #l 


e Thánh nữ vấn quỷ vương viết: Ngã kim vân hà đắc đáo 
ngục sở? Vô Độc đáp viết: Nhược phi uy thần, tức tu 
nghiệp lực, phi thử nhị sự, chung bất năng đáo. 


Việt dịch 
Thánh nữ lại hỏi quỷ vương: “Vì sao tôi đến được nơi 
này?” Quỷ vương Vô Độc trả lời: “Nếu không do oai thần 
thì phải do nghiệp lực. Ngoài hai việc ấy thì không bao 
giờ đến được nơi này.” 
Giảng giải 
Thánh nữ lại hỏi quỷ vương: “Hiện nay vì sao tôi lại đến 
được nơi địa ngục này?” Quỷ vương Vô Độc trả lời: “Nếu 
như không phải người có oai đức thần thông thì phải là 
người do nghiệp lực mà đến. Ngoài hai hạng người ấy ra 
thì không bao giờ có thể đến được nơi này.” 


Thích nghĩa 


Thánh nữ tự mình suy ngẫm, mình là người kính tin 
Phật pháp, cả đời không gây tội nghiệp, vì sao lại đến chốn 
địa ngục này? Cho nên mới khởi tâm nghì ngờ mà hỏi quỷ 
vương. 

Người có oai đức thần thông mới có thể đến được trong 
địa ngục, hoặc là đến để cứu độ người, hoặc là muốn dạo 
chơi quán sát. 


PHẨM THỨ NHẤT || 108 


Người phạm vào các nghiệp ác của thân, khẩu ý, nhân 
lúc vừa lâm chung liền bị nghiệp lực dẫn dắt lôi kéo, đến 
địa ngục này để chịu khổ báo. 


Kinh văn 

xxx: tkK®TJi:› mg 77 ì ð › 

‡ jÈ À4 v\ 8š? & Ä 2H : x.. 
i4 # 1L L {Z2}. #@vug-Ƒ72LUH 
J. #^ m1, X†E2Z)iS, 333 % 
šÈ.. +H‡ X #-ÊH. 41 X ĐT Kh»ờ, 
*› 4Á &Ä# Mi:#.. # #7} Š 0đ) › 
X4 —#>., #*#1šw.. ‡Xj#‡> # › TY, 
LIÊN s2 5- L8, 28 ` B> 32 
ZÄ › *#t3Xðt, + X Jk X6 4o 


e Thánh nữ hựu vấn: Thử thuỷ hà duyên, nhi nãi dũng 
phí, đa chư tội nhân cập dĩ ác thú? Vô Độc đáp viết: 
Thử thị Diêm-phù-đề tạo ác chúng sinh tân tử chỉ 
giả, kinh tứ thập cửu nhật hậu, vô nhân kế tự, vi tác 
công đức, cứu bạt khổ nạn. Sinh thời hựu vô thiện 
nhân, đương cứ bản nghiệp sở cảm địa ngục, tự nhiên 
tiên độ thử hải. Hải đông thập vạn do tuần, hựu hữu 
nhất hải, kì khổ bội thử. Bì hải chỉ đông, hựu hữu 
nhất hải, kì khổ phục bội. Tam nghiệp ác nhân chỉ sở 
chiêu cảm, cộng hiệu nghiệp hải, kỳ xứ thị dã. 


Việt dịch 


Thánh nữ lại hỏi: “Nước ở đây do đâu mà sôi sùng sục, 
lại có tội nhân và thú dữ?” Vô Độc đáp rằng: “Đây là 


104 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


những chúng sinh tạo ác ở cõi Diêm-phù-đề vừa mới 
chết, đã qua 49 ngày mà không có người kế thừa vì họ 
làm việc công đức, cứu thoát khổ nạn. Lúc còn sống họ 
lại cũng không tạo nhân lành, nên cứ theo nghiệp đã tạo 
mà chiêu cảm vào địa ngục, tự nhiên trước hết phải qua 
biển này. Phía đông biển này cách mười muôn do-tuần 
cũng có một vùng biển, khổ não gấp bội phần. Phía đông 
của biển đó, lại có một vùng biển nữa, khổ não nhiều lần 
hơn nữa. Do nhân là ba nghiệp ác chiêu cảm mà thành 
nên gọi chung là biển nghiệp, chính là nơi này.” 


Giảng giải 
Thánh nữ lại hỏi quỷ vương: “Nước ở biển này vì sao sôi 
sùng sục? Vì sao có nhiều tội nhân cùng các loài thú dữ?” 


Quỷ vương Vô Độc đáp: “Đó đều là những chúng sinh 
tạo nghiệp ác ở thế giới Diêm-phù-đề. Họ là những người 
mới chết, sau khi trải qua 49 ngày mà không có người kế 
thừa vì họ làm việc tạo công đức, thay họ làm việc có thể 
cứu thoát khổ nạn đáng phải nhận chịu. Lúc còn sống họ 
lại không ưa thích làm việc hiền thiện, không bố thí, nên 
căn cứ theo những nghiệp ác họ đã làm từ trước đến nay, 
một khi chính họ đã chiêu cảm đến địa ngục thì tự nhiên 
nhất định phải qua vùng biển này. Phía đông của biển này, 
cách mười vạn do-tuần lại có một vùng biển khác, sự khổ 
sở nơi đó so với đây còn tăng hơn gấp bội. Về phía đông 
của vùng biển đó, lại có thêm một vùng biển nữa, sự khổ 
sở lại tăng nhiều hơn nữa. Ba vùng biển này, đều do nhân 
là ba nghiệp ác [thân, khẩu, ý] của chúng sinh chiêu cảm 
mà thành, do đó có tên gọi chung là biển nghiệp, chính là 
nơi đây. 


PHẨM THỨ NHẤT || 105 


Thích nghĩa 


Diêm-phù-đề là tên một cây chúa đại thụ, chu vi bảy 
do-tuần, cao một trăm do-tuần, cành lá bốn phía rộng năm 
mươi do-tuần. Thế giới của chúng ta gọi là Nam Diêm- 
phù-đề hay Nam Thiệm-bộ châu, đó là dựa theo cây chúa 
đại thụ này mà đặt tên.! 


Nói chung con người sau khi chết thì cứ bảy ngày có 
một lần biến hóa, Diêm vương định tội. Tuy là chiếu theo 
những nghiệp ác đã làm khi còn sống, nhưng cũng phải 
qua bảy lần bảy là 49 ngày mới thực sự phán quyết. Nếu 
trong vòng 49 ngày đó, có người kế thừa như con cháu 
hiếu thuận, mỗi tuần thất đều thay người chết niệm Phật, 
lễ bái, sám hối, đem công bù tội, tự nhiên những khổ nạn 
đáng phải nhận chịu đều được cứu thoát. Nếu trong 49 
ngày đó không có người kế thừa thay cho người chết làm 
việc cứu vớt, thì tự nhiên phải nhận chịu khổ nạn. 


Nhưng việc nhận chịu khổ nạn này cũng đều do nhân 
ba nghiệp ác [thân, khẩu, ý] chính mình đã tạo, chiêu cảm 
mà thành. Nay xin đem ba nghiệp ác đó nói qua một lần, 
hy vọng có thể giúp cho mọi người đều bỏ ác hướng thiện. 


Thứ nhất là thân nghiệp. Những việc ác do thân làm 
ra có ba loại. Một là giết hại, bất kể là những con vật nhỏ 
nho nhất như ruồi muỗi, sâu bọ... cũng không được giết 
hại chúng. Hai là trộm cướp, dù một cọng rơm ngọn có của 


1 Từ Phạn ngữ jambu được dịch âm thành diêm-phù, thiệm-bộ, thiểm-phù, 
nhiễm bộ... là tên một loài cây có nguồn gốc Ấn Độ, tên khoa học là Eugenia 
jambolana, có thể là hoặc tương tự như cây trâm mốc (vối rừng) hiện nay ở 
Việt Nam và một số nước Đông Nam Á. Phần thích nghĩa này có thể đã căn 
cứ vào luận Đại Trí Độ, quyển 35, trong đó nói rằng cõi thế giới này có rất 
nhiều cây diêm-phù, do đó mới gọi tên là Diêm-phù-đề (Jambu-dvipa), Nam 
Diêm-phù-đề hay Nam Thiệm-bộ châu. Ngoài ra, theo luận Lập thế A-tỳ-đàm 
thì có một cây diêm-phù chúa rất cao, rất to, như được mô tả ở đây. 


106 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


người khác, quý vị chưa hỏi xin, cũng không được tự ý lấy. 
Ba là tà dâm, trừ ra người là vợ, chồng chính thức, còn với 
bất kỳ ai khác cũng không phạm vào. 


Thứ hai là khẩu nghiệp. Các nghiệp ác thuộc khẩu 
nghiệp có bốn loại. Một là nói dối, nói sai sự thật. Hai là 
nói thêu dệt, thường là đàm luận về nết xấu của người phụ 
nữ. Ba là nói hai lưỡi, thường là cố ý nói ra nói vào, nói 
chuyện thị phi. Bốn là nói lời độc ác, thường là chửi mắng, 
nguyền rủa. 


Thứ ba là ý nghiệp. Nghiệp ác của ý phạm vào có ba 
loại. Một là tham dục, tức là tham muốn dục vọng không 
biết đủ. Hai là sân khuể, là giận dữ nóng nảy. Ba là ngu si, 
thường là không tin Phật pháp, tin theo tà thuyết. 


Do ba nghiệp thân, khẩu, ý này, tạo ra mười loại nghiệp 
ác như trên, lại do nhân là ba nghiệp ác này chiêu cảm 
thành ba vùng biển nghiệp, mỗi vùng về sau lại càng khổ 
não nhiều hơn gấp bội, cho đến đủ các loại địa ngục, khiến 
người làm việc ác phải tự làm tự chịu. 


Kinh văn 


# %+x HE + & HN : MhškfJ#? & 
BC tế lệ \ 1194477210843: 
øT1›: &8&#&š7). 0# kãÄ R4 T 
À: #4458. ĐA Š . *»ñ4 
1ä: 7đ & ŠÝ 3#. 


e Thánh nữ hựu vấn quỷ vương Vô Độc viết: Địa ngục 
hà tại? Vô Độc đáp viết: Tam hải chỉ nội, thị đại địa 


PHẨM THỨ NHẤT || 107 


ngục, kỳ số bá thiên, các các sai biệt. Sở vị đại giả cụ 
hữu thập bát, thứ hữu ngũ bá, khổ độc vô lượng. Thứ 
hữu thiên bá, diệc vô lượng khổ. 


Việt dịch 
Thánh nữ lại hỏi quỷ vương Vô Độc: “Địa ngục ở đâu?” 
Vô Độc đáp: “Trong ba vùng biển là đại địa ngục, số 
lượng đến trăm ngàn, mỗi nơi đều khác biệt. Kể ra địa 
ngục lớn thì có 18 ngục, nhỏ hơn một chút có 500 ngục, 
khổ não tàn độc vô lượng. Nhỏ hơn nữa thì có đến trăm 
ngàn địa ngục, cũng khổ não vô lượng.” 


Giảng giải 

Thánh nữ lại hỏi quỷ vương Vô Độc: “Ông nói trong núi 
Thiết VI thật có địa ngục, vậy hiện nay địa ngục ấy ở chỗ 
nào?” 


Vô Độc trả lời: “Trong ba vùng biển này đều là đại địa 
ngục, số lượng nhiều đến mấy trăm mấy ngàn. Trong số 
mấy trăm mấy ngàn địa ngục đó, hết thảy đều không 
giống nhau, mỗi một địa ngục đều có cách thức hình dạng 
khác biệt. Nói về các địa ngục lớn nhất thì có 18 tầng, nhỏ 
hơn một chút có 500 tầng, trong đó [tội nhân] phải chịu 
những khổ nạn đau đớn tàn độc cùng với hình phạt cực 
độc, không thể nói hết. Lại nhỏ hơn một chút nữa thì có 
đến hàng trăm ngàn địa ngục, cũng có những sự đau đón 
khổ sở không thể nói hết. 


Thích nghĩa 


Theo trong kinh luận thì địa ngục có thể phân chia tổng 
quát thành ba loại bao gồm tất cả. Một là địa ngục nóng 


108 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


(nhiệt ngục), hai là địa ngục lạnh (hàn ngục), ba là địa 
ngục ở các vùng ven biên (biên ngục). 


Nhiệt ngục có tám tầng ngục, xếp thành nhiều tầng ở 
bên dưới đáy biển của cõi Diêm-phù-để. Hàn ngục cũng 
có tám tầng, nằm trên vùng dưới chân núi Thiết Vi. Biên 
ngục phân chia thành ba nơi là ở trong vùng núi, trong 
vùng nước và trong vùng đồng trống. 


Mười tám đại địa ngục thì có 8 địa ngục nóng, 8 địa ngục 
lạnh, một địa ngục chính và một địa ngục ven biên. Theo 
kinh Thập bát nê-lê thì tầng địa ngục thứ nhất là Quang 
Tựu Cư (%.3t #), trong đó tội nhân vừa gặp nhau liền xông 
vào đánh nhau kịch liệt. Tội nhân tuy bị sát thương nhưng 
không thể chết, đời sống lại kéo dài hết sức, một ngày ở 
đây dài bằng 3.750 năm ở cõi người. (Ba mươi ngày là một 
tháng, 12 tháng là một năm. Trải qua 10.000 năm chịu 
tội thì bằng ở cõi người là 13.500.000.000 năm.)! Mười bảy 
tầng địa ngục bên dưới, cứ xuống mỗi một tầng thì sự khổ 
não cùng với thời gian chịu tội lại tăng lên gấp 20 lần so 
với tầng trước đó. 

Tầng địa ngục thứ hai tên là Cư Hư Thối Lược (#Jš 1š 
9), trong ngục mỗi một loại khổ não đều tương đương với 
20 loại khổ não ở tầng thứ nhất. Tầng địa ngục thứ ba tên 
là Tang Cư Đô (4# 3#), tầng địa ngục thứ tư tên là Lâu @#), 
tầng địa ngục thứ năm tên là Phòng Tốt (2F), tầng địa 


1 Theo tính toán ở đây thì một năm ở địa ngục này là 3750 (năm) x 360 (ngày) 
bằng 1.350.000 năm ở cõi người. Tội nhân ở đây phải chịu tội đến một vạn 
năm (10.000), tức là 1.350.000 x 10.000 bằng 13.500.000.000 năm ở cõi 
người. Nhưng trong bản Hán văn ghi — #.<=-Y-#iš# 7#. (nhất bách tam thập 
ngũ ức tuế) thì chỉ là 13.500.000 năm. Chúng tôi ngờ có một chữ thiên bị 
sót, phải là — #.“-† ##-?š7% (nhất bách tam thập ngũ thiên ức tuế) thì mới 
đúng. Chỗ sai này xuất phát từ kinh Phật thuyết Thập bát nê-lê (›#*-†Ƒz` 3É #! 
##) do ngài An Thế Cao dịch sang chữ Hán (Đại Chánh Tạng, Tập 17, kinh số 
731, bắt đầu từ trang 528, tờ b, dòng 11), ở đây trích lại cũng sai theo. 


PHẨM THỨ NHẤT || 109 


ngục thứ sáu tên là Thảo Ô Ti Thứ (#4 #3“), tầng địa 
ngục thứ bảy tên là Đô Lô Nan Đán (3# /# š#&#), tầng địa 
ngục thứ tám tên là Bất Lô Bán Hô (/#š #°#), tầng địa 
ngục thứ chín tên là Ô Cánh Đô (& 3###), tầng địa ngục 
thứ mười tên là Nê Lô Đô (3# /# 3É), tầng địa ngục thứ mười 
một tên là Ô Lược (&%&), tầng địa ngục thứ mười hai tên 
là Ô Mãn (6;3), tầng địa ngục thứ mười ba tên là Ô Tạ ( 
#3#), tầng địa ngục thứ mười bốn tên là Ô Hô (#;*#), tầng 
địa ngục thứ mười lăm tên là Tu Kiện Cư (ã#‡#), tầng 
địa ngục thứ mười sáu tên là Mạt Đô Can Trực Hô (& 3# + 
đ*#), tầng địa ngục thứ mười bảy tên là Khu Bô Đồ (E.# 
3), tầng địa ngục thứ mười tám tên là Trầm Mạc (#.#).! 


Trong 18 tầng địa ngục này, mỗi tầng lại phân biệt 
thành 18 cách thức [hành hình] khác nhau, từ địa ngục 
lạnh lẽo như băng giá cho đến địa ngục uống nước đồng 
sôi, tổng cộng có 324 cách thức hành hình.? Quỷ vương nói 
có trăm ngàn cách là nói ước lượng tổng quát. 


Nói chung, địa ngục đều do nghiệp ác của người chiêu 
cảm mà thành. Con người có vô cùng vô tận những cách 
thức phạm tội ác khác nhau, do đó tự nhiên chiêu cảm 
cũng tạo thành vô cùng vô tận các dạng thức địa ngục khác 
nhau. 


Việc chịu khổ trong địa ngục lớn hay nhỏ, nặng hay 
nhẹ, cũng y theo khi còn sống đã tạo những nghiệp ác lớn 
hay nhỏ, nặng hay nhẹ mà phân định. 


! Bản Hán văn in sai thành chữ trần (ñÈ). Chúng tôi căn cứ Từ điển Phật 
Quang (Hán ngữ) để sửa lại. 
? Theo giải thích ở đây thì mỗi ngục có 18 cách hành hình nhân cho 18 địa 
ngục: 18 x 18 = 324. Bản Hán văn chép sai là < w9-— lã (tam bách tứ 
thập nhị cách), hiểu là 342 cách hành hình. Đúng ra phải là < —-Y wFã 
(tam bách nhị thập tứ cách). 


110 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 
K¡inh văn 


#g+xÌk#ú#H: 48Zøt#&⁄&Z^4 
R #22} 6 # 4t? f5 + KÌ # + H 
ri J#j + # fJ47ữŠX? # Ẵx{2+H 
4A4 #}4Ê£N,, X94 Z3. 5ƒ đề › 
42⁄4. 7L5⁄ÊHì3› +3 jj. 


Ọ 


e 
d 
Ã 


2£ 


e Thánh nữ hựu vấn đại quỷ vương viết: Ngã mẫu tử 
lai vị cửu, bất tri hồn thần đương chí hà thú? Quỷ 
vương vấn thánh nữ viết: Bồ Tát chi mẫu tại sinh 
tập hà hành nghiệp? Thánh nữ đáp viết: Ngã mẫu 
tà kiến, ki hủy Tam bảo, thiết hoặc tạm tín, toàn hựu 


bất kính. Tử tuy nhật tiên, vị tri sinh xứ. 


Việt dịch 


Thánh nữ lại hỏi quỷ vương: “Mẹ tôi chết chưa lâu, không 
biết thần thức hiện nay đã đến nơi nào?” Quỷ vương hỏi 
lại: “Không biết mẹ của Bồ Tát khi còn sống quen tạo 
những nghiệp gì?” Thánh nữ đáp: “Mẹ tôi tà kiến, khinh 
chê hủy báng Tam bảo. Ví như có lúc tạm tin nhận cũng 
hoàn toàn không kính trọng. Mẹ tôi chỉ vừa mới mất, 


chưa biết sinh về đâu.” 


Giảng giải 


Thánh nữ lại hỏi quỷ vương: “Mẹ tôi từ lúc chết đến 
nay chưa bao lâu, không biết thần thức của bà phải đến 
chốn nào chịu khổ?” Quỷ vương liền hỏi lại thánh nữ: “Mẹ 
của Bồ Tát lúc còn sống ở đời thường quen tạo tác những 


PHẨM THỨ NHẤT || 111 


nghiệp như thế nào?” Thánh nữ trả lời: “Mẹ tôi tin theo 
tà kiến, lại thường cười nhạo, hủy báng Tam bảo: Phật, 
Pháp, Tăng-già. Ví như có lúc tạm thời tin nhận Tam bảo 
cũng không hoàn toàn đặt trọn niềm tin. Hiện tại bà chết 
đi chưa bao nhiêu ngày, tôi không biết được hiện giờ bà ở 
đâu.” 


Thích nghĩa 


Thánh nữ đã biết được địa ngục là chốn này, thế nhưng 
vẫn còn chưa nhìn thấy mẹ mình, cho nên mới phải hỏi 
quỷ vương. 


Thần thức con người sau khi chết không mất đi, tiếp tục 
lưu chuyển theo nghiệp lực. 


^x~x*" 


“Hành nghiệp” của một người là nói khuynh hướng 
hành động, tạo nghiệp thiện hay ác của người đó. Làm việc 
lành như thế nào thì được quả lành như thế ấy, tạo nghiệp 
ác như thế nào thì phải chịu quả báo ác như thế ấy. Báo 
ứng rõ ràng sáng tỏ, không mảy may sal lệch. Cho nên quỷ 
vương trước tiên phải hỏi rõ ràng về “hành nghiệp” của 
người mẹ thánh nữ, như vậy mới dễ tìm kiếm. 


Tam bảo chỉ Phật, Pháp và Tăng-già. Hình tướng trang 
nghiêm của Phật đều là Phật bảo. Giáo pháp của cả ba 
thừa đều là Pháp bảo. Các vị xuất gia tu hành là Tăng bảo. 


Kinh văn 

#  mÌH : Z7; M*Í&A?J1'S? # 
+4'H: 444 #483 iP]4£. 2Ø 
im, gZt]t m2). 


112 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


e Vô Độc vấn viết: Bồ Tát chỉ mẫu, tính thị hà đẳng? 
Thánh nữ đáp viết: Ngã phụ ngã mẫu câu bà-la- 
môn chủng. Phụ hiệu Thi-la Thiện Hiện, mẫu hiệu 
Duyệt-đế- lợi. 


Việt dịch 
Vô Độc liền hỏi: “Mẹ của Bồ Tát tên họ là gì?” Thánh nữ 


đáp: “Cha mẹ tôi đều thuộc dòng tộc bà-la-môn. Cha tôi 
tên là Thi-la Thiện Hiện, mẹ tôi tên Duyệt-đế-lợi.” 
Giảng giải 
Vô Độc lại hỏi thánh nữ: “Mẹ của Bồ Tát tên họ gì, thuộc 
chủng tộc, đẳng cấp nào?” Thánh nữ trả lời: “Cha tôi và mẹ 


tôi đều thuộc chủng tộc bà-la-môn, cha tôi tên là Thi-la 
Thiện Hiện, mẹ tôi tên Duyệt-đế-lợi.” 


Thích nghĩa 


Thời cổ đại, dòng họ được phân chia rõ rệt. Dùng họ 
[người chồng] để gọi người phụ nữ là biểu thị người ấy đã 
kết hôn. Dùng dòng tộc để phân biệt sang quý với nghèo 
hèn. Kẻ sang quý mới nói đến dòng tộc, người nghèo hèn 
chỉ dùng tên để gọi, không nhắc đến dòng tộc. 


Ấn Độ có bốn chủng tộc là sát-đế-lợi, bà-la-môn, phệ- 
xá và thủ-đà-la. 


Tên Thi-la là phiên âm Phạn ngữ, dịch nghĩa là “tính 
thiện”, ý nói ưa làm theo đường lành. Thiện Hiện là tiếng 
Trung Hoa. Tên gọi này tuy tốt đẹp, nhưng người lại có 
tâm không tốt, luôn bám chấp tà kiến hủy báng chánh đạo. 

Quỷ vương hỏi rõ ràng về hành nghiệp, lại hỏi thêm về 
tên họ, chủng tộc, như vậy tất nhiên việc tìm kiếm càng 
thêm dễ dàng. 


PHẨM THỨ NHẤT || 118 


'| Ý#ẰÊ ý kLš l H : #8 Ý # £@pi4 k 
Jp › #t #? 2 lễ ÄŠ SÁ . Mù HÌ lÉ x2 XÃ 
2»)Z, “#@2 =H. <=&Ÿ)lZ 7ƒ. %5 
JƑ‡4 BI 1ã: t2, #8 H & #4 n¿k 
3X-† . 1È9R#-l > #fjHữHuškX, J§ 
# MA. wùồH &?? 4#, #tED B6] + 
$oas 6a 2/4411 (IE õ 


e Vô Độc hợp chưởng khải Bồ Tát viết: Nguyện thánh giả 
khước phản bản xứ, vô chí ưu ức bi luyến. Duyệt-đế“ 
lợi tội nữ sinh thiên dĩ lai, kinh kim tam nhật. Vân 
thừa hiếu thuận chi tử, vi mẫu thiết cung tu phúc, 
bố thí Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai tháp tự. 
Phi duy Bồ Tát chỉ mẫu đắc thoát địa ngục, ưng thị 
Vô Gián tội nhân, thử nhật tất đắc thụ lạc, câu đồng 
sinh ngật. Quỷ vương ngôn tất, hợp chưởng nhi thốt. 


Việt dịch 

Vô Độc chắp tay thưa với Bồ Tát: “Xin thánh nữ quay về, 
không cần lo nghĩ, thương nhớ. Nữ tội nhân Duyệt-đế- 
lợi được sinh về cõi trời trước đây ba ngày rồi, là nhờ có 
người con hiếu thảo, vì mẹ lễ cúng tu phước, cúng dường 
nơi chùa tháp thờ đức Như Lai Giác Hoa Định Tự Tại 
Vương. Không chỉ riêng mẹ của Bồ Tát được thoát khỏi 
địa ngục, mà tội nhân trong địa ngục Vô Gián ngày hôm 
đó cũng được mừng vui, tất cả cùng được sinh về cõi 
trời.” Quỷ vương nói rồi chắp tay cáo từ. 


114 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Giảng giải 

Quỷ vương Vô Độc chắp tay báo với Bồ Tát rằng: “Xin 
thánh nữ quay về, không cần phải quá lo âu sầu khổ mong 
nhớ mẫu thân, cũng không cần phải buôn thương lưu 
luyến. Mẹ ngài là nữ tội nhân Duyệt-đế-lợi đã được thoát 
khỏi địa ngục, sinh về cõi trời cách đây ba hôm rồi. Cõi trời 
có tin xuống rằng, nhờ công đức của người con gái hiếu 
thuận đã vì mẹ lễ cúng tu phước, cúng dường của tháp thờ 
đức Như Lai Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Không chỉ mẹ 
của Bồ Tát được thoát địa ngục, mà những tội nhân đang 
chịu khổ trong địa ngục Vô Gián vào ngày hôm đó cũng 
đều được vui sướng khoái lạc, được sinh về cõi trời cùng với 
mẹ ngài.” Quỷ vương nói rồi thì chắp tay cáo từ. 


Thích nghĩa 


Quỷ vương ban đầu không biết người này là ai, đến khi 
vừa nghe tên nữ tội nhân Duyệt-đế-lợi thì biết ngay đây 
là người con gái đại hiếu, cho nên mới chắp tay cung kính. 
Vì người con gái hiếu thuận có lòng đại hiếu nên tự nhiên 
cảm động đến Phật, cảm động đến cõi trời, cho nên cõi trời 
mới có tin xuống, bảo rằng mẹ của thánh nữ được sinh về 
cõi trời, cùng với những tội nhân trong địa ngục ấy cũng 
được sinh về cõi trời. 


Quý vị nghĩ xem như vậy thì công đức hiếu thuận có 
phải rất to lớn hay không? Do đây mà người xưa có nói: 
“Hạnh hiếu đứng đầu trăm hạnh.” 

Nói chung là người con hiếu trước hết phải tùy thuận 
tâm ý cha mẹ, lại phải phụng dưỡng cha mẹ thật tốt, khiến 
cho cha mẹ trong lòng luôn được vui vẻ, khoan khoái. 

Người con gái hiếu thuận này, trước hết khuyên mẹ tin 
theo Chánh đạo, sau đó nhớ tưởng mẹ, vì mẹ làm việc cúng 


PHẨM THỨ NHẤT || 115 


dường bố thí, cuối cùng cứu mẹ thoát khổ sinh về cõi trời. 
Tấm lòng hiếu thuận lớn lao như vậy, từ xưa đến nay thật 
chưa từng có. 


Kinh văn 


»fP-+ #+n3*ñ£,. lim 30. 4622 
7ñ. £ H#Œ ++n23Xl£ 2 ñÐ› 7A 
#ã : #ã4\ ä k#)Ù, JÉ7“h l3 31 + 
21#, 1È4-Ä#ft. 


e Bà-la-môn nữ tầm như mộng quy. Ngộ thử sự dĩ, tiện 
ư Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai tháp tượng 
chi tiền, lập hoằng thệ nguyện: Nguyện ngã tận vị 
lai kiếp, ưng hữu tội khổ chúng sinh quảng thiết 
phương tiện, sử linh giải thoát. 


Việt dịch 
Cô gái bà-la-môn bỗng như trong mộng chợt tỉnh. Biết rõ 
sự việc rồi, liền đến trước tượng đức Như Lai Giác Hoa 
Định Tự Tại Vương trong tháp, lập thệ nguyện lớn lao 
rằng: “Nguyện con từ nay đến vô số kiếp trong tương lai, 
có bao nhiêu chúng sinh đang chịu tội khổ đều rộng bày 
phương tiện khiến cho được giải thoát.” 


Giảng giải 

Cô gái ba-la-môn hốt nhiên như người nằm mộng chợt 
tỉnh lại. Cô biết được sự việc rồi liền đến trước tượng đức 
Như Lai Giác Hoa Định Tự Tại Vương trong tháp, lập thệ 
nguyện lớn lao rằng: “Con nguyện từ nay đến vô số kiếp 


116 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


trong tương lai, vì những chúng sinh đáng phải chịu quả 
báo tội khổ mà rộng bày nhiều phương pháp thuận tiện, 
giúp họ được giải thoát khỏi những cảnh khổ mà họ lẽ ra 
phải nhận chịu.” 


Thích nghĩa 


Nguyên bản dùng chữ “tầm” (3#) nghĩa là trong chốc lát 
ngắn ngủi. Nhân vì người con gái hiếu thảo này đang ngồi 
ngay ngắn trong nhà mình, niệm Phật đi vào định. Trong 
thoáng chốc ngắn ngủi liền giống như người nằm mộng 
tỉnh dậy, nhận biết được lẽ nhân quả báo ứng, biết được 
về biển nghiệp, về địa ngục... đủ mọi chuyện như vậy. Cho 
nên cô lập tức phát khởi tâm đạo. 

Cô trở lại nơi tháp Phật, đối trước hình tượng đức Như 
Lai Giác Hoa Định Tự Tại Vương, lập thệ nguyện lớn lao, 
tự nguyện trong vô số kiếp tương lai sẽ bày ra những pháp 
môn phương tiện, cứu vớt hết tất cả những chúng sinh 
đang chịu khổ, sau đó tự mình mới thành Phật. Đó là để 
báo đáp ân đức lớn lao của đức Như Lai Giác Hoa Định Tự 
Tại Vương đã cứu mẹ cô thoát khổ sinh về cõi trời. 


Kinh văn 


+ %Zkh#l: tÿ%, & j7 › 8â 
MỊ W #2. Xã]: FPlbjk St 
Jễ XE ‹ 

e Phật cáo Văn-thù-sư-lợi: Thời quỷ vương Vô Độc giả, 


đương kim Tài Thủ Bồ Tát thị. Bà-la-môn nữ giả, 
tức Địa Tạng Bồ Tát thị. 


PHẨM THỨ NHẤT || 117 


Việt dịch 
Phật bảo ngài Văn-thù-sư-lợi: “Quỷ vương Vô Độc thuở 
ấy nay là Bồ Tát Tài Thủ. Cô gái bà-la-môn kia chính là 
Bồ Tát Địa Tạng.” 


Giảng giải 

Đức Phật bảo ngài Văn-thù-sư-lợi: “Quỷ vương Vô Độc 
vào thuở ấy, hiện nay là Bồ Tát Tài Thủ. Cô gái bà-la-môn 
kia, hiện nay chính là Bồ Tát Địa Tạng.” 


Thích nghĩa 


Trước đây nhân việc ngài Văn-thù-sư-lợi thưa thỉnh về 
nhân duyên tu tập của Bồ Tát Địa Tạng, cho nên đức Phật 
Thích-ca Mâu-n1 mới nói ra đoạn kinh này về Bồ Tát Địa 
Tạng lúc chưa thành đạo, thực sự thực hành hiếu hạnh, 
để giúp cho tất cả chúng sinh biết rộng tu công đức hiếu 
hạnh, cùng với đủ mọi phương pháp thực hành hiếu đạo. 


“Địa” (đất) là chỗ nương dựa của muôn vật, “hiếu” là 
điều giúp muôn người được lợi ích, bất kể giàu sang hay 
nghèo hèn, có thể thực hành đạo hiếu cũng giống như có 
thể tích chứa tiền tài trân bảo, phúc đức của người hiếu 
hạnh không bao giờ dùng hết. Có thể biết được rằng, hai 
chữ “địa tạng” cũng là dựa theo hiếu thuận mà đặt tên. 


Về danh hiệu Tài Thủ, £à¡ được mọi người trân quý, thủ 
là nói trong muôn hạnh lấy bố thí làm đầu. Tự mình có sở 
hữu tiền tài thì mới có thể mang ra bố thí, nên so sánh việc 
rộng làm hiếu đạo cũng giống như người tích chứa tiền 
tài trân bảo, còn việc rộng độ chúng sinh cũng giống như 
mang ra bố thí rộng khắp. 


118 


119 


PHẨM THỨ HAI 


Kinh văn 


2. ##š 4đ: C 2m 


U —> 


e Phân Thân Tập Hội Phẩm Đệ Nhị 


Việt dịch 
Phẩm thứ hai: Phân Thân Bồ Tát Cùng Tụ Họp 


Giảng giải 

Trong các thế giới có địa ngục, hết thảy những phân 
thân của Bồ Tát Địa Tạng đều đáp ứng sự triệu tập, cùng 
tụ họp đến thành tựu pháp hội. Đây là phẩm thứ hai của 
kinh này. 


Thích nghĩa 


Nhân vì phẩm trước, đức Phật đã nói ra nhân duyên tu 
tập đủ mọi sự hiếu thuận của Bồ Tát Địa Tạng trong quá 
khứ, nên giờ [các phân thân của Bồ Tát] liền tụ họp lại để 
tự mình chứng minh hết thảy những việc đó. 


Phân thân là nói Bồ Tát trong lúc tu tập công đức, ứng 
hợp với cơ duyên của chúng sinh mà hóa hiện. Bồ Tát có 
thể từ một thân hóa hiện ra vô cùng vô tận các phân thân, 
giống như vầng trăng giữa trời cao phản chiếu hình ảnh 
vào trong nước [ở khắp mọi nơi]. 


120 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Lúc này, Bồ Tát Địa Tạng đưa các phân thân của ngài ở 
khắp nơi cùng về tụ tập nơi cung trời Đao-lợi đảnh lễ Phật, 
tuy là để làm việc chứng minh sự thật nhưng cũng là đặc 
biệt nhận lãnh những lời dặn dò giao phó của đức Như La. 


Kinh văn 


f tỷ: 1 T† ði‡iễ ?J :R nJ tế Ân # 
2 Trời é 3 P4 ĐC, Đ3b#kJ/E 
2# xã 3- 1ˆ. 2š: # })#| X 


e Nhĩ thời, bá thiên vạn ức bất khả tư bất khả nghị bất 
khả lượng bất khả thuyết vô lượng a-tăng-kì thế 
giới, sở hữu địa ngục xứ phân thân Địa Tạng Bồ Tát 
câu la1 tập tại Đao-lợi thiên cung. 


Việt dịch 
Lúc bấy giờ, ở trong trăm ngàn muôn ức số lượng không 
thể nghĩ, không thể bàn, không thể đo lường, không thể 
nói hết vô lượng a-tăng-kỳ thế giới, có bao nhiêu phân 
thân của Bồ Tát Địa Tạng trong tất cả các địa ngục đều 
tụ hội về cung trời Đao-lợi. 


Giảng giải 

Khi ấy có vô lượng a-tăng-kỳ thế giới, không thể nghĩ 
tưởng biết được, không thể bàn luận hiểu được, không 
thể đo lường tính toán, không thể nói hết, trong đó có bao 
nhiêu địa ngục, mỗi nơi đều có phân thân của Bồ Tát Địa 
Tạng, cùng nhau tụ họp về cung trời Đao- lợi. 


PHẨM THỨ HAI || 121 


Thích nghĩa 


Con số ức có bốn cấp độ, mười muôn là một ức, hoặc 
trăm muôn là một ức, hoặc ngàn muôn là một ức, hoặc 
muôn muôn là một ức. Hiện lấy cả bốn số trăm, ngàn, 
muôn, ức liệt kê ra cả, đó là chỉ rõ muốn dùng số muôn 
muôn là một ức. 

Cũng giống như những số lượng đó, muốn tính toán đã 
không thể rõ ràng, huống chỉ lại còn tăng thêm hình dung 
không thể nghĩ bàn, vô lượng a-tăng-kỳ thế giới, trong mỗi 
địa ngục đều có một phân thân, hết thảy đều tụ hội? Như 
thế có thể biết rằng, thế giới đã khó đo lường, thì số địa 
ngục trong đó cũng như số lượng phân thân của Bồ Tát 
làm sao có thể tính toán được? 


Kinh văn 


v2) 3n *Ƒ-ÄP 34, &v\)g. Sriy?‡fE 
Jù 1£ %:š th; 7R. #21 T ®;1š SẾ tị từ, 
‡, ti f£# ÈbLX1h. 0X E] kS 
%, WWH3buzk #jt‡{{C,. 2® ii) 
3£ 2 l = t7 4E ‹ 


e Dĩ Như Lai thần lực cố các dĩ phương diện, dữ chư đắc 
giải thoát tùng nghiệp đạo xuất giả, diệc các hữu 
thiên vạn ức na-do-tha số, cộng trì hương hoa lai 
cúng dường Phật. Bỉ chư đồng lai đẳng bối, giai nhân 
Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa, vĩnh bất thối chuyển ư 
A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. 


122 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Việt dịch 
Nhờ thần lực của đức Như Lai, mỗi vị phân thân đều 
từ chỗ của mình, cùng với những người được giải thoát 
từ nghiệp đạo, cũng nhiều đến số ngàn muôn ức na-do- 
tha, cùng mang hương hoa đến cúng dường Phật. Những 
người cùng đi đến đều là nhờ sự giáo hóa của Bồ Tát Địa 
Tạng nên vĩnh viễn không còn thối chuyển đối với quả vị 
A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. 
Giảng giải 
Do nhân duyên đức Như Lai có đủ oai lực thần thông 
phổ biến khắp nơi, nên có thể khiến cho các vị Bồ Tát ở 
khắp các xứ sở cùng với đại chúng các vị đã được giải thoát, 
đại chúng đã thoát ra từ các nghiệp đạo, hết thảy đều tụ 
họp lại, hết thảy số lượng lên đến ngàn muôn ức na-do- 
tha, đều mang theo hương hoa đến cúng dường Phật. Tất 
cả những người cùng đi đến với Bồ Tát Địa Tạng đó, đều 
là nhờ sự giáo hóa của Bồ Tát Địa Tạng nên vĩnh viễn 
không còn thối chuyển đối với quả vị A-nậu-đa-la Tam- 
miệu Tam-bồ-đề. 


Thích nghĩa 

Sự giải thoát có phân biệt đại giải thoát và tiểu giải 
thoát. Những vị đạt được giải thoát không còn thối chuyển 
đối với quả vị A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, đều là 
đại giải thoát. 

A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề là phiên âm từ tiếng 
Phạn. Dịch sang tiếng Trung quốc thì a là chữ vô (không), 
ba chữ nậu-đa-la là thượng (trên), chữ tam là chính, chữ 
miệu là đăng, hai chữ bồ-đề là giác. Hợp tất cả lại là Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác. 


PHẨM THỨ HAI || 128 


Chính đẳng là không tà vạy, không thiên lệch. Giác là 
giác ngộ. Có thể giác ngộ không tà vạy, không thiên lệch, 
đó là đầy đủ trí tuệ Phật. 


Kinh văn 


xi lá: ÀAikjj) 7) L+ớất, X:ä 
#3; #ƒ 81k. vÀ3ùjÄ 3 J8 k É 
3Š, XÃ #ãmx4L, 3š Ki. EL# J1, 
› bR ðlÿ£.. JỄƒ?2»#,. H ẨM ‹ 


e Thị chư chúng đẳng, cửu viễn kiếp lai lưu lãng sinh tủ, 
lục đạo thụ khổ. tạm vô hưu tức. Dĩ Địa Tạng Bồ Tát 
quảng đại từ bị, thâm thệ nguyện cố, các hoạch quả 
chứng. Ký chí Đao-lợi, tâm hoài dũng dược, chiêm 
ngưỡng Như Lai, mục bất tạm xả. 


Việt dịch 
Hết thảy đại chúng này, từ nhiều kiếp lâu xa trôi giạt 
trong sinh tử luân hồi, không ngừng chịu khổ trong sáu 
đường. Nhờ lòng từ bi rộng lớn và thệ nguyện sâu xa của 
Bồ Tát Địa Tạng nên mỗi người đều được chứng quả. Khi 
đến cung trời Đao-lợi rồi, lòng họ vô cùng phấn chấn, 
chăm chú chiêm ngưỡng đức Như Lai không hề rời mắt. 


Giảng giải 

Những vị trong đại chúng này, từ những kiếp số lâu xa 
đến nay đắm chìm trong biển sinh tử, tùy theo nghiệp lực 
mà trôi giạt lưu chuyển, chịu khổ trong sáu đường luân 
hồi không lúc nào được tạm dừng. Nhờ nơi nhân duyên Bồ 


124 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Tát Địa Tạng có tâm từ bị rộng lớn, thệ nguyện thâm sâu, 
nên mỗi vị trong số họ đều chứng đắc được quả vị. Khi họ 
đã đến cung trời Đao-lợi rồi, trong tâm khởi sinh sự hoan 
hỷ, vui mừng phấn chấn, hết lòng cung kính hướng về đức 
Như Lai mà chiêm ngưỡng, ánh mắt không một lúc nào 
tạm rời đi. 
Thích nghĩa 

Nói về sóng nghiệp, đã có biển sinh tử thì tự nhiên có 
sóng nghiệp, chúng sinh trong đó chợt sống chợt chết, cùng 
trong biển lớn mà sóng nơi cao nơi thấp, chúng sinh kẻ 
chìm người nổi không giống nhau. Con người nếu không 
đạt được giải thoát thì mãi mãi ở trong biển sinh tử, tùy 
sóng nghiệp mà lưu chuyển. 


Quý vị muốn được giải thoát, không tùy sóng nghiệp 
lưu chuyển, thì phải y theo lời răn dạy của Bồ Tát Địa 
Tạng, được nương nhờ thệ nguyện lớn lao của Bồ Tát sẽ tu 
thành quả Phật giống như ngài. 


Kinh văn 


f tỷ + l? 4ƒ + 6 J HỆ H8 † đi lễ T nỊ X6 
TY] Sá Â yJ S 2 vỊ ðà tt  Ih[ đế 2K 1ˆ 7© 
3# 2` ÝƑ Mù, đã - D PP ? J l IR › ứg FzZE 
Jj : -Ý2*⁄ 2h j8j Z1, $t 1L 4e Z BỊ| 785 XS 
+, 4A4, ‡©4§6ññ 1E . Ƒ44——, 
l3 lễ Đ Ế ‹ 


e Nhĩ thời Thế Tôn thư kim sắc tí ma bá thiên vạn ức bất 
khả tư bất khả nghị bất khả lượng bất khả thuyết 


PHẨM THỨ HAI || 195 


vô lượng a-tăng-kì thế giới chư phân thân Địa Tạng 
Bồ Tát Ma-ha-tát đỉnh, nhi tác thị ngôn: Ngô ư ngũ 
trược ác thế, giáo hoá như thị cương cường chúng 
sinh, linh tâm điều phục, xả tà quy chính. Thập hữu 
nhất nhị, thượng ác tập tại. 
Việt dịch 
Bấy giờ, đức Thế Tôn duỗi cánh tay có màu vàng ròng 
xoa đầu tất cả các vị phân thân của Đại Bồ Tát Địa Tạng 
trong trăm ngàn muôn ức không thể nghĩ bàn, không 
thể tính lường, không thể nói hết vô lượng a-tăng-kỳ thế 
giới, rồi nói rằng: “Ta ở trong đời xấu ác có năm sự uế 
trược, giáo hóa những chúng sinh cứng đầu khó dạy như 
vậy, khiến tâm họ được điều phục, bỏ nẻo tà, về đường 
chánh. Nhưng trong mười phần còn lại một, hai, vẫn còn 
giữ tập khí xấu ác.” 
Giảng giải 
Vào lúc ấy, đức Thế Tôn duỗi ra rất nhiều cánh tay có 
màu vàng ròng, xoa trên đỉnh đầu tất cả các vị phân thân 
của Bồ Tát Địa Tạng trong trăm ngàn muôn ức, không thể 
nghĩ bàn, không thể tính lường, không thể nói hết a-tăng- 
kỳ thế giới, rồi nói rằng: “Ta ở trong đời xấu ác có năm sự 
uế trược, giáo hóa những chúng sinh cứng đầu khó dạy 
như thế, khiến cho những kẻ ương ngạnh xấu ác đều được 
điều phục, buông bỏ tà đạo, quay về nương theo chánh 
pháp. Thế nhưng trong mười phần cũng còn lại một, hai 
phần vẫn giữ tập quán xấu ác.” 


Thích nghĩa 


[Phật] duỗi [tay] ra là hàm nghĩa mở rộng, khai hóa. 
Phật có thần lực chuyển biến của Như ý thông, nên có thể 


126 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


dùng một cánh tay mẫu-đà-la, một bàn tay đâu-la-miên, 
biến hóa thành vô số, có thể xoa đỉnh đầu của vô số không 
thể nói hết các phân thân Bồ Tát Địa Tạng, trực tiếp ủy 
lạo, an ủi từng vị, đó cũng là an ủi chúng sinh chúng ta. 


Đức Thế Tôn có đủ trí tuệ, đại bi, nên có thể thiết lập 
các phương pháp điều phục những chúng sinh cứng đầu 
khó dạy. Phật dùng giới luật điều phục thân của chúng ta; 
dùng định tuệ điều phục tâm của chúng ta. Thân tâm đã 
được điều phục, tự nhiên có thể bỏ tà theo chánh. 


Thế nhưng vẫn còn một, hai phần là những người chưa 
trừ dứt được tập khí xấu ác, nên Phật khuyên Bồ Tát Địa 
Tạng hãy làm giống như ngài, thiết lập đủ mọi phương 
tiện, điều phục những người ấy, độ thoát những người ấy. 


Kinh văn 


§ 2# † siễ, § 2 1£. 3 4l 
4E. Mfiš 4. Ä4 XÃ › #)Šu 
». % i1ủữ4., À4UL3'2. %7 
#, ®X343X1!. 6# a2. 
7ñ, 24 Hà. 2L ƒÝ,. ÄZL*+x 
Xx#., Ä%# Xi, 10t 9, 3 
3h34) 6 J5 3Ƒ, f4l422Á: Ã 
tị tt. Ñ XP, Ä 2L} 1 # › 
3\ tui lọ Ð ý, L8 LÝ, 14B 
+. %##m#W. 1# £R#› ä 
trb 6 , vb ứ& . 1 3X . 1È 5 


PHẨM THỨ HAI || 127 


, 7##tM . l3 . FÈx 1b. # 
4#, ứayAX1L/3š. 3E4e”b2 382} 1T. 


e Ngô diệc phân thân thiên bá ức, quảng thiết phương 
tiện. Hoặc hữu lợi căn, văn tức tín thụ. Hoặc hữu 
thiện quả, cần khuyến thành tựu. Hoặc hữu ám độn, 
cứu hoá phương quy. Hoặc hữu nghiệp trọng, bất 
sinh kính ngưỡng. Như thị đẳng bối chúng sinh, các 
các sai biệt, phân thân độ thoát. Hoặc hiện nam tử 
thân, hoặc hiện nữ nhân thân, hoặc hiện thiên long 
thân, hoặc hiện thần quỷ thân, hoặc hiện sơn lâm 
xuyên nguyên hà trì toàn đán, lợi cập ư nhân, tất 
giai độ thoát. Hoặc hiện Thiên đế thân, hoặc hiện 
Phạm vương thân, hoặc hiện Chuyển luân vương 
thân, hoặc hiện cư sĩ thân, hoặc hiện quốc vương 
thân, hoặc hiện tể phụ thân, hoặc hiện quan thuộc 
thân, hoặc hiện tỉ-khâu, tỉ-khâu ni, ưu-bà-tắc, ưu- 
bà-di thân, nãi chí Thanh văn, La-hán, Bích-chi 
Phật, Bồ Tát đẳng thân, nhi dĩ hóa độ. Phi đãn Phật 
thân độc hiện kì tiền. 


Việt dịch 
“Như Lai cũng phân thân trăm ngàn muôn ức, rộng bày 
nhiều phương tiện. Hoặc có những người căn tánh nhanh 
nhạy, nghe qua liền tin nhận. Hoặc có những người đã 
sẵn quả lành, thường khuyên bảo khuyến khích liền được 
thành tựu. Hoặc có những người tối tăm ngu độn, dạy 
dỗ lâu ngày mới chịu nghe theo. Hoặc có những người 
nghiệp chướng nặng nề, không sinh lòng kính ngưỡng. 
Hết thảy những chúng sinh như vậy, mỗi hạng đều khác 
biệt, [Như Lai đều] phân thân độ thoát. Hoặc hiện thân 


128 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


nam, hoặc hiện thân nữ, hoặc hiện thân trời rồng, hoặc 
hiện thân quỷ thần, hoặc hiện thành núi rừng, nguồn 
nước, đồng bằng, sông, hồ, suối, giếng... làm lợi ích cho 
mọi người, rồi [khiến cho] tất cả đều được độ thoát. Hoặc 
hiện thân Thiên đế, hoặc hiện thân Phạm vương, hoặc 
hiện thân Chuyển luân vương, hoặc hiện thân cư sĩ, hoặc 
hiện thân quốc vương, hoặc hiện thân tế tướng, hoặc 
hiện thân quan thuộc, hoặc hiện thân tỳ-kheo, tỳ-kheo 
ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, cho đến hiện các thân Thanh văn, 
La-hán, Bích-chi Phật, Bồ Tát để hóa độ, không chỉ duy 
nhất hiện ra thân Phật trước mắt chúng sinh.” 
Giảng giải 
[Này Bồ Tát Địa Tạng,] không chỉ Như Lai khuyên ông 
phân thân cứu độ, mà chính Như Lai xưa nay cũng phân 
thân trăm ngàn muôn ức, rộng bày nhiều phương tiện 
pháp môn để cứu độ [chúng sinh]. Hoặc có những chúng 
sinh căn tánh lanh lợi, mẫn tiệp, vừa thuyết pháp cho họ 
nghe xong, họ tức thời tin nhận. Hoặc có những người sẵn 
có quả lành, Như Lai ân cần khuyên dạy khuyến khích, họ 
liền thành tựu. Hoặc có người căn tánh si mê tăm tối, Như 
Lai dùng đến sự nhãn nại lâu dài, nghĩ ra phương cách để 
cảm hóa họ, khiến họ quay về nương theo chánh đạo. Hoặc 
có những người nghiệp chướng sâu nặng, không sinh tâm 
kính ngưỡng [Tam bảo]. Hết thầy thảy những chúng sinh 
như thế, mỗi hạng đều khác biệt nhau, Như Lai cũng đều 
phân thân độ thoát tất cả. Hoặc hiện ra thân nam, hoặc 
hiện ra thân nữ, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra 
thân quỷ thần, hoặc hiện ra hình tượng núi rừng, nguồn 
nước, đồng bằng, sông, hồ, suối, giếng... đều để làm lợi ích 
hết thảy chúng sinh, âm thầm đứng sau mà khiến cho tất 
cả đều được độ thoát. Hoặc hiện ra thân Đế thích, thân Bồ 


PHẨM THỨ HAI || 129 


Tát, để chuyển hóa cứu độ chúng sinh, không chỉ duy nhất 
có thân Phật hiện ra trước mắt chúng sinh. 


Thích nghĩa 


Pháp tánh của Phật là không lay động, nay nhân vì 
muốn độ thoát chúng sinh nên tự nhiên phải phân thân 
hiện khắp, uyển chuyển phù hợp với những căn tánh khác 
biệt nhau [của chúng sinh]. Bất kể là những loài căn tánh 
lanh lợi như thai sinh, hóa sinh; căn tânh ám độn như thấp 
sinh, noãn sinh,' Như Lai đều dùng biện tài thuyết dạy đủ 
mọi pháp để cảm hóa, khai thị. Thậm chí còn hóa hiện vào 
các cảnh giới xấu ác như súc sinh, địa ngục để giáo hóa, 
hơn nữa còn tự nguyện thay chúng sinh chịu khổ. 


Như Lai cũng hóa hiện thành núi cao để giúp người ở 
nơi đó an ổn tu dưỡng đạo hạnh, hóa hiện các dược liệu để 
giúp người trị dứt bệnh khổ, hóa hiện thành dòng nước 
lớn khiến trời nắng lâu không khô cạn, hóa hiện nơi bằng 
phẳng cao ráo làm huyệt địa chôn cất người đức độ, hóa 
hiện thành sông, hồ là lợi ích chúng sinh. 


Thiên đế, tức Thích-đề-hoàn-nhân, là chủ tế cõi địa 
giới. Phạm vương, ở cõi trời Sơ thiền, là bậc chủ tể cõi đại 
thiên. Chuyển luân thánh vương, phân chia thành các bậc 
Kim luân, Ngân luân, Đồng luân và Thiết luân, lác các vị 
chủ tể của bốn châu thiên hạ. Cư sĩ là người tự sống thanh 
tịnh, nói ra những lời thương yêu tốt đẹp. Quốc vương, tức 
là Túc giáo vương, là bậc chủ tể bên trong phạm vi phân 
chia lãnh thổ một nước. Tể phụ, tức Tể tướng, [quan đứng 
đầu triều đình,] là người làm chủ dân chúng. Quan thuộc, 
chỉ chung các hàng quan chức, mưu sĩ. Trên đây đều là 
! Đây nói về tứ sinh, tức bốn cách sinh ra của chúng sinh: Thai sinh là sinh từ 
bào thai, hóa sinh là sinh ra do cách biến hóa, noãn sinh là sinh ra từ trứng, 
thấp sinh là sinh ra từ nhân duyên ở nơi ẩm ướt. 


130 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


những người nghe đạo, Như Lai hoặc hiện Báo thân, hoặc 
hiện Ứng thân, đều vì họ thuyết pháp để họ được nghe. 


Tiếp theo bên dưới là những hạng có căn cơ đạo pháp. Tỷ- 
khâu, hay tỳ-kheo, tức Tăng-già. Tỷ-khâu mi, hay tỳ-kheo 
ni, tức ni chúng. Ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, dịch sang Hán ngữ 
là cận sự nam, cận sự nữ, là hàng nam nữ hoan hỷ gần gũi 
Phật pháp. (Các danh xưng như Thanh văn v.v... mời xem 
lại phần trước.) Đức Như Lai hóa hiện thành đồng hạng để 
chuyển hóa những người tu tập trong cùng hạng đó. 


Nói tóm lại, đức Thế Tôn không một nơi nào không vào, 
không một hình tướng nào không hóa hiện, cũng không 
một nơi nào không giáo hóa chúng sinh. 


Kinh văn 


xxU-# X 1) š) 3. JB Hồ no 6 5 šk41L.BỊ 

j8 SẼ $ XE › .... lồ 3# 

lề › 3È Fã SE đế k‡P HỆ, tý lễ 2À 

`. + KEE 

lỗ {l5 4á sứ, I 

e Nhữ quán ngô lũy kiếp cần khổ, độ thoát như thị đẳng 
nan hóa cương cường tội khổ chúng sinh, kì hữu vị 
điều phục giả, tùy nghiệp báo ứng, nhược đọa ác thú 
thọ đại khổ thời, nhữ đương ức niệm ngô tại Đao-lợi 
thiên cung ân cần phó chúc, linh Sa-bà thế giới chí 


Di-lặc xuất thế dĩ lai chúng sinh, tất sử giải thoát, 
vĩnh ly chư khổ, ngộ Phật thọ ký! 


PHẨM THỨ HAI || 131 


Việt dịch 

“Bồ Tát Địa Tạng, ông hãy quán xét, Như Lai từ nhiều 
kiếp đã chuyên cần khổ nhọc độ thoát những chúng sinh 
tội khổ cứng đầu khó dạy như vậy. Trong số đó có những 
kẻ chưa được điều phục, phải theo nghiệp chịu báo ứng. 
Nếu họ đọa vào đường ác, trong lúc họ phải chịu đựng 
khổ não lớn lao, ông hãy nhớ lại đức Như Lai tại cung 
trời Đao-lợi [hôm nay] ân cần giao phó dặn dò, từ nay 
đến khi Phật Di-lặc ra đời, ông hãy làm cho chúng sinh 
trong thế giới Ta-bà đều được giải thoát, vĩnh viễn xa lìa 
khổ não, gặp Phật được thọ ký.” 


Giảng giải 

[Bồ Tát Địa Tạng,] ông hãy nhìn Như Lai trải qua rất 
nhiều kiếp, chuyên cần khó khăn khổ nhọc, độ thoát những 
chúng sinh như thế, những chúng sinh rất khó cảm hóa, 
tính tình cứng rắn ngang ngạnh, chuyên phạm vào tội lỗi 
rồi chịu khổ. Thế nhưng trong số đó cũng có một phần 
chưa được điều phục, đành phải theo tội nghiệp đã làm mà 
chịu báo ứng. Ví như những chúng sinh ấy đọa vào những 
chỗ xấu ác nơi địa ngục, trong lúc họ phải chịu khổ nạn 
nặng nề, ông nên nhớ lại ngày hôm nay tại cung trời Đao- 
lợi này, Như Lai ân cần giao phó, dặn dò ông. Từ nay đến 
ngày Phật Di-lặc ra đời, ông hãy làm cho hết thảy chúng 
sinh trong thế giới Ta-bà đều được giải thoát,vĩnh viễn lìa 
xa các loại khổ nạn, thắng một đường tu tập đến khi được 
gặp Phật, được thọ ký. 


Thích nghĩa 


Phật [Thích-ca Mâu-n1] từ vô lượng kiếp trong quá khứ, 
vì muốn cảm hóa những chúng sinh cứng đầu khó dạy, đã 


132 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


từng xả bỏ vô số những vợ con, thành quách, đất nước, lại 
còn xả bỏ cả đầu, mắt, chân, tay, tủy, não trong thân thể, 
[ví như tích lũy lại, số lượng ấy còn] hơn cả núi cao, biển 
lớn. Ngài trải qua đủ mọi khổ hạnh như thế, không gì khác 
hơn là muốn điều phục những chúng sinh cứng đầu khó 
dạy, độ thoát những chúng sinh như chúng ta đang chỊu 
khổ nạn. Thế nhưng vẫn còn một phần những chúng sinh 
do nghiệp chướng sâu nặng không chịu sinh lòng tin nhận, 
kính ngưỡng, vẫn giữ nguyên sự cứng đầu ương ngạnh, 
buông thả theo tập tính mà hành động, nên đành chỉ có 
thể tùy theo nghiệp ác đã tạo mà nhận chịu đủ mọi quả 
báo khổ não. [Phật dạy] Bồ Tát Địa Tạng: “Nếu nhìn thấy 
những chúng sinh ấy trong lúc phải chịu những nỗi đón 
đau khổ não cực kỳ thì phải độ thoát những chúng sinh ấy, 
khiến cho hết thảy những chúng sinh ấy thảy đều chứng 
quả thành Phật. Đó là một trách nhiệm lớn lao, về sau ông 
hãy gánh vác.” 


Về hai chữ thọ ký, Phật vì người khác nói ra gọi là £họ, 
nói cho biết trước một hạn kỳ gọi là ký. Ví như Phật bảo 
một người nào đó rằng vào ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, ông 
sẽ thành Phật. Đến ngày tháng năm ấy thì quả nhiên 
người ấy thành Phật, đó là thọ ký. 


Kinh văn 


f HỆ › 34+ 7L 2 Ÿ Mhớổ  D 3k 7Ã — 
1⁄2, ljã &“, +} hš: A4 £2Z 
3#, 1L7]› 1£3Jãš 7RvJ Xin ưng 
nx+x# v. »Ÿ, im † #1ễ 
'⁄# Tỳ "hZ* ‡— + 7*- , 4t. 13 + 3% 1š 


PHẨM THỨ HAI || 138 


 .#—#., lu T35i1ễŠA, 4S⁄?ủX 
=3, ki +øt #£¡£ 8. 122t1b‡k 
!PØ†#5-6 ft, 6 —ì#› —ì}—]R, ä 
ŠX‡i†› 4\LMƒJšHữừ, †#135 X 4|. 


e Nhĩ thời, chư thế giới phân thân Địa Tạng Bồ Tát cộng 
phục nhất hình, thế lệ ai luyến, bạch kỳ Phật ngôn: 
Ngã tùng cửu viễn kiếp lai, mông Phật tiếp dẫn, sử 
hoạch bất khả tư nghị thần lực, cụ đại trí tuệ. Ngã 
sở phân thân, biến mãn bá thiên vạn ức hằng hà sa 
thế giới. Mỗi nhất thế giới, hóa bá thiên vạn ức thân. 
Mỗi nhất thân, độ bá thiên vạn ức nhân, linh quy 
kính tam bảo, vĩnh lï sinh tử chí Niết-bàn lạc. Đãn ư 
Phật pháp trung sỏ vi thiện sự, nhất mao nhất trích, 
nhất sa nhất trần, hoặc hào phát hứa, ngã tiêm độ 
thoát, sử hoạch đại lợi. 


Việt dịch 
Lúc bấy giờ, các phân thân của Bồ Tát Địa Tạng ở khắp 
các thế giới liền hợp lại thành một thân duy nhất, rơi lệ 
cảm mến bạch Phật rằng: “Con từ nhiều kiếp lâu xa đến 
nay, nhờ ơn Phật dẫn dắt, giúp cho con đạt được thần lực 
không thể nghĩ bàn, đây đủ trí tuệ lớn lao. Những phân 
thân của con đã biến hóa đầy khắp các thế giới nhiều 
như số cát của trăm ngàn muôn ức con sông Hằng. Mỗi 
một thế giới đó, con biến hóa hiện ra trăm ngàn muôn 
ức phân thân. Mỗi một phân thân ấy hóa độ trăm ngàn 
muôn ức người, khiến cho quay về kính ngưỡng Tam bảo, 
vĩnh viễn lìa khỏi sinh tử, đạt đến niềm vui Niết-bàn. 


134 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Chỉ cần [chúng sinh nào] ở trong pháp Phật làm được 
việc lành nhỏ nhặt như một sợi lông, một giọt nước, một 
hạt cát, một hạt bụi, hoặc rất nhỏ như sợi tóc, con đều 
sẽ dần dần độ thoát, khiến cho họ được lợi ích lớn lao.” 
Giảng giải 
Vào lúc ấy, những phân thân của Bồ Tát Địa Tạng nghe 
lời giao phó dặn dò của Phật thì tất cả liền hợp trở lại 
thành một thân duy nhất, rơi lệ cảm động, buồn thương 
lưu luyến, đối trước Phật thưa rằng: “Con từ nhiều kiếp 
lâu xa đến nay, nhờ được Phật dẫn dắt, khiến cho con có 
được thần thông pháp lực không thể nghĩ bàn, có được đầy 
đủ trí tuệ lớn lao. Những phân thân của con biến hóa đầy 
khắp trong các thế giới nhiều như số cát của trăm ngàn 
muôn ức con sông Hằng. Trong mỗi một thế giới đó, lại 
biến hóa ra trăm ngàn muôn ức phân thân, mỗi một phân 
thân ấy đều có thể độ thoát cho trăm ngàn muôn ức người, 
khiến cho rất nhiều người như vậy đều quy y, kính tin 
Tam bảo, vĩnh viễn thoát ly khổ nạn sinh tử, thắng đường 
đạt đến niềm vui Niết-bàn. Chỉ cần có người ở trong pháp 
Phật làm được việc lành, bất kể là nhỏ nhoi như một sợi 
lông, một giọt nước, một hạt cát, một hạt bụi, hoặc chỉ là 
chút ít nhỏ nhặt như sợi tóc, con cũng sẽ dần dần độ thoát 
cho người ấy, khiến cho họ đạt được lợi ích hết sức lớn lao.” 


Thích nghĩa 


Bồ Tát Địa Tạng nghe lời dặn dò giao phó của đức Thế 
Tôn, muốn ngài nhận lãnh gánh vác trách nhiệm quan 
trọng lớn lao, nhìn thấy trong sáu đường vẫn còn nhiều 
chúng sinh chịu khổ nên muốn ngài cứu giúp những chúng 
sinh ấy. Đức Thế Tôn đã dặn dò giáo phó rồi, ắt sẽ rời xa, 
nhìn việc hôm nay càng nhớ chuyện xưa, lại như người con 


PHẨM THỨ HAI || 135 


hiếu nhận lời di chúc [của cha], sao có thể không rơi lệ lưu 
luyến? Bồ Tát là bậc đại hiếu, đương nhiên sẽ nhẫn nại ở 
lại trong cõi đời uế trược, hóa hiện đủ mọi phân thân, vào 
trong các nẻo luân hồi cứu độ chúng sinh, lấy đó làm việc 
báo đáp ơn đức từ bi của Phật. 

Chúng sinh trong địa ngục mà còn rộng đường cứu độ, 
khiến cho họ đạt đến niềm vui Niết-bàn, thì đối với những 
người chịu làm việc thiện, tự nhiên càng phải giúp cho họ 
sớm được gặp Phật thọ ký, được lợi ích lớn lao. 


Kinh văn 


°B #ã1t , RA it 8 Xu 
du = 4q?) š : 0#ã1tˆ f, XÃ) 
2 X4 ujế | 


e uy nguyện Thế Tôn, bất dĩ hậu thế ác nghiệp chúng 
sinh vĩ lự! Như thị tam bạch Phật ngôn: Duy nguyện 
Thế Tôn, bất dĩ hậu thế ác nghiệp chúng sinh vi lự! 


Việt dịch 
“Kính mong đức Thế Tôn đừng vì những chúng sinh tạo 
ác nghiệp đời sau mà lo nghĩ!” Bồ Tát ba lần bạch Phật 
như vậy: “Kính mong đức Thế Tôn đừng vì những chúng 
sinh tạo ác nghiệp đời sau mà lo nghĩ!” 


Giảng giải 

Bồ Tát sau khi nhận sự giao phó dặn dò liền đáp lời 
đức Phật: “Kính mong đức Thế Tôn không cần phải vì 
những chúng sinh đời sau tạo nhiều ác nghiệp như vậy mà 


136 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


lo nghĩ!” Cùng một câu ấy, Bồ Tát thưa với Phật ba lần: 
“Kính mong đức Thế Tôn không cần phải vì những chúng 


Ị?? 


sinh đời sau tạo nhiều ác nghiệp như vậy mà lo nghĩ! 


Thích nghĩa 

Bồ Tát muốn làm yên lòng Phật, không cần thiết phải 
lo nghĩ, đó là tỏ rõ ngài tự mình có đủ khả năng nhận lãnh 
gánh vác trách nhiệm lớn lao trọng đại như vậy. Liên tiếp 
ba lần thưa trước Phật, đó là tỏ rõ ngài đã có sự quyết tâm 
kiên định. 


Kinh văn 

fi t‡., thöl b4 # Đ š : Éd\ ! ấ 
# l #1) cá "+ ÑÈ, nề, 3 2L tá 3) 2# 
7^S5-fR§. J8 J7 ‡št, FJlif 3d. 


e Nhĩ thời, Phật tán Địa Tạng Bồ Tát ngôn: Thiện tai! 
Thiện tai! Ngô trợ nhữ hỉ, nhữ năng thành tựu cửu 
viễn kiếp lai phát hoằng thệ nguyện, quảng độ tương 
tất, tức chứng bồ đề. 

Việt dịch 
Lúc bấy giờ, đức Phật ngợi khen Bồ Tát Địa Tạng: “Lành 
thay! Lành thay! Ta tán trợ niềm vui của ông, ông đã có 
thể thành tựu tâm nguyện rộng lớn phát khởi từ nhiều 
kiếp lâu xa trước đây. Một khi việc rộng độ chúng sinh 
hoàn tất, ông sẽ chứng đắc quả vị Bồ-đề.” 


Giảng giải 
Vào lúc đó đức Phật ngợi khen tán thán Bồ Tát Địa 
Tạng, nói rằng: “Rất tốt! Rất tốt! Ta tán trợ ông, giúp ông 


PHẨM THỨ HAI || 137 


được hoan hỷ, giúp ông có thể thành tựu tâm nguyện rộng 
lớn mà ông đã phát khởi từ nhiều kiếp lâu xa trước đây. 
Đợi đến khi việc rộng độ chúng sinh đã hoàn tất ông sẽ 
chứng đắc quả Phật.” 


Thích nghĩa 


Đức Phật nói “Lành thay” lần thứ nhất là ngợi khen 
Bồ Tát Địa Tạng phân thân khắp mọi nơi, khiến cho hết 
thảy chúng sinh đều kính tin Tam bảo, được lợi ích lớn lao. 
Lại nói “Lành thay” lần thứ hai là ngợi khen Bồ Tát có thể 
gánh vác trách nhiệm nặng nề đối với đời sau, khiến cho 
những chúng sinh làm việc ác [biết tu tập để] không phải 
gánh chịu nỗi khổ lớn lao. 


Đức Phật nói “Ta tán trợ niềm vui của ông” là nhắc lại 
nội dung trong phần trước, lúc đó Bồ Tát còn là một cô 
gái bà-la-môn đã đối trước tháp thờ tượng Phật mà lập 
nguyện rộng lớn. Đức Phật hỗ trợ cho Bồ Tát được thành 
tựu viên mãn tâm nguyện, khiến ngài được hoan hỷ. 


158 


159 


PHẨM THỨ BA 


Kinh văn 


đổ Xổ 2L 3 it du Đổ = 


e Quán chúng sinh nghiệp duyên phẩm đệ tam 


Việt dịch 


Phẩm thứ ba: Quán sát nghiệp duyên của chúng sinh 


Giảng giải 

Mẹ của Phật [thưa hỏi về việc] quán chiếu những nhân 
duyên tạo nghiệp, chịu khổ của chúng sinh. Đó là nội dung 
phẩm thứ ba của kinh này. 


Thích nghĩa 


Nhân vì Bồ Tát Địa Tạng đã nhận lãnh gánh vác trách 
nhiệm lớn lao là cứu khổ chúng sinh, nên điều tất nhiên 
là phải thực hành công việc của mình. Thế nhưng muốn 
làm được công việc cứu khổ này, trước tiên phải quán sát 
thật rõ ràng, chúng sinh do những nguyên nhân nào tạo 
nghiệp, khiến cho duyên nghiệp dẫn dắt buộc ràng cho đến 
phải chịu khổ nạn. Khi đã thấy biết rõ ràng các nguyên 
nhân tạo thành đủ mọi loại nghiệp báo, sau đó mới có thể 
giải quyết được từ căn bản vấn đề, cứu giúp độ thoát chúng 
sinh. 


140 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 
Kï¡nh văn 


f lƑ., ?8#£HÊ1f kA A32 › Bị 3t, 
3l #B 3: W ý ! H:‡ÿ 3 +:ẻ X šX 
3\., ØtZ‡£JŠ. X11? 


e Nhĩ thời, Phật mẫu Ma-da phu nhân cung kính hợp 
chưởng, vấn Địa Tạng Bồ Tát ngôn: Thánh giải! 
Diêm-phù chúng sinh tạo nghiệp sai biệt, sở thụ báo 
ứng, kì sự vân hà? 


Việt dịch 

Lúc bấy giờ, mẹ của Phật là phu nhân Ma-da cung kính 

chắp tay thưa hỏi Bồ Tát Địa Tạng: “Thưa Thánh giả! 

Những nghiệp khác biệt mà chúng sinh trong cõi Diêm- 

phù tạo tác cùng với chỗ báo ứng của họ là như thế nào?” 
Giảng giải 

Vào lúc đó, mẹ của đức Phật là phu nhân Ma-da, hết 

sức cung kính chắp tay lại rồi thưa hỏi Bồ Tát Địa Tạng: 
“Thưa bậc Thánh giả! Những chúng sinh trong cõi Diêm- 
phù tạo nghiệp khác biệt nhau cho đến việc nhận chịu báo 
ứng là như thế nào?” 


Thích nghĩa 


Thánh mẫu nhân vì nghe nói chúng sinh mỗi mỗi đều 
khác biệt nhau, nên đức Như Lai phải phân thân mới độ 
thoát hết được, lại nghe Bồ Tát Địa Tạng nói trước đức 
Phật rằng “Như Lai không cần phải vì những chúng sinh 
tạo nghiệp ác đời sau mà lo nghĩ”, cho nên bà mới thuận 
theo đó đưa ra câu hỏi. 


PHẨM THỨBA || 141 


Thế nhưng trong hội chúng có rất nhiều người, vì sao 
phu nhân phải là người thưa hỏi trước tiên? Đó là vì đức 
Như Lai lên cung trời Đao-lợi vốn để riêng vì mẹ ngài mà 
thuyết pháp, hơn nữa phu nhân lại là mẹ của Phật, cho 
nên bà phải là người ở hàng trước nhất. 


Kinh văn 


` _> ¬ ` 

tbii £ 3: f t†#WẺ774B]1+, 37 

th, Ä.@ 1X. Ä 1k ^Á. Ä #@£*x 

` ` ` }ˆ % 4p 

Ä^~.3 181k: Ä% &hš⁄k.. 7 *# ñẺ 

D2 ¬ 2% \Z/ `] WZ 

H] , #3 ?h; 7Riã 34p, 3E423ù 1Ã 

x& 

#§ —*Ƒ ‹ 

e Địa Tạng đáp ngôn: Thiên vạn thế giới nãi cập quốc độ, 
hoặc hữu địa ngục, hoặc vô địa ngục, hoặc hữu nữ 
nhân, hoặc vô nữ nhân, hoặc hữu Phật pháp, hoặc vô 
Phật pháp, nãi chí Thanh văn, Bích-ch1 Phật, diệc 
phục như thị, phi đãn địa ngục tội báo nhất đẳng. 

Việt dịch 
Bồ Tát Địa Tạng đáp rằng: “Ngàn vạn thế giới cho đến 
ngàn vạn cõi nước, hoặc có địa ngục, hoặc không có địa 
ngục, hoặc có nữ nhân, hoặc không có nữ nhân, hoặc có 
Phật pháp, hoặc không có Phật pháp, cho đến Thanh 
văn, Bích-chỉ Phật, cũng đều như vậy, không chỉ riêng 
một hạng tội báo nơi địa ngục.” 

Giảng giải 

Bồ Tát Địa Tạng đáp lời rằng: “Ngàn vạn thế giới cho 
đến ngàn vạn cõi nước, hoặc có địa ngục, hoặc không có 


142 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


địa ngục, hoặc có nữ nhân, hoặc không có nữ nhân, hoặc 
có Phật pháp, hoặc không có Phật pháp, cho đến Thanh 
văn, Bích-chi Phật, cũng đều như vậy, không chỉ riêng một 
hạng tội báo nơi địa ngục. Vốn dĩ đã là như vậy thì tội báo 
trong địa ngục làm sao có thể nói cho hết? 


Thích nghĩa 


Vì sao câu trả lời của Bồ Tát lại không phù hợp với câu 
hỏi? Đó là vì các thế giới vốn thật vô biên, các cõi nước là 
vô lượng, chúng sinh là vô tận, nghiệp báo thật không có 
bờ bến. Nay đức thánh mẫu hỏi về sự khác biệt của chúng 
sinh tạo nghiệp trong cõi Diêm-phù, phạm vi câu hỏi như 
vậy tự nhiên là quá nhỏ hẹp. Cho nên câu đầu tiên để 
trả lời là có đến ngàn vạn thế giới giống như thế giới Ta- 
bà này của chúng ta, cũng có địa ngục, có nữ nhân, còn 
như thế giới Cực Lạc thì không có địa ngục, cũng không 
có nữ nhân. Lại có các thế giới chúng sinh hết thảy đều là 
Bồ Tát, không có hàng Thanh văn, Duyên giác. Lại có các 
thế giới chỉ có hàng Thanh văn và Bích-ch1 Phật. Lại có 
các thế giới không chỉ là không có Phật, cho đến Bồ Tát, 
Thanh văn cũng không hề có. Những cõi nước và thế giới 
như vậy, dù nói nhiều cũng không thể nói hết được. 


Kinh văn 


JPñšŠ XÄ ®# 3 Bễ : H /#ã Bi] 2+ Bị ï# 3E 
38 ĐT XÃ Xã 4U. 


e Ma-da phu nhân trùng bạch Bồ Tát: Thả nguyện văn ư 
Diêm-phù tội báo sở cảm ác thú. 


PHẨM THỨBA || 143 


Việt dịch 
Phu nhân Ma-da lại bạch Bồ Tát: “Xin nguyện được nghe 
những cảnh giới xấu ác ở cõi Diêm-phù do tội báo chiêu 
cảm.” 
Giảng giải 
Phu nhân Ma-da lại đối trước Bồ Tát thưa hỏi lần nữa: 
“Xin nguyện được nghe ngài giảng nói về những cảnh giới 
xấu ác trong cõi Diêm-phù mà người phạm tội phải chịu 
quả báo chiêu cảm sinh vào.” 
Thích nghĩa 
Phu nhân nghe ngài [Bồ Tát Địa Tạng] nói ra rất nhiều 
thế giới như trên, cho nên bà mới nói: “Những thế giới 
khác thôi không cần phải nói, chỉ cần nói về thế giới Diêm- 
phù của chúng ta, những chúng sinh phạm tội chiêu cảm 
đến những cảnh giới xấu ác khổ nạn nào mà thôi.” 


Kinh văn 


_** kxZ —— Š Y2 ` PB, y 
thui  ä o J4}; VRÄ#Ñ lễ › đ ñhuU 
+.1?#t}d Š: ñãW #di . 

e Địa Tạng đáp ngôn: Thánh mẫu, duy nguyện thính thụ, 
ngã thô thuyết chi. Phật mẫu bạch ngôn: Nguyện 
thánh giả thuyết. 

Việt dịch 
Bồ Tát Địa Tạng nói: “Thánh mẫu, xin lắng nghe tiếp 


nhận, nay tôi sẽ nói sơ qua việc ấy.” Mẹ của Phật bạch 
rằng: “Nguyện bậc thánh giảng nói.” 


144 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Giảng giải 

Bồ Tát Địa Tạng đáp lời thưa hỏi của phu nhân Ma-da: 
“Thưa Thánh mẫu, xin người hãy lắng nghe những lời tôi 
nói. Nay tôi sẽ lược nói sơ qua một lần.” Mẹ của Phật đáp 
rằng: “Xin bậc thánh hãy nói ra.” 


Thích nghĩa 


Việc nói sơ lược có hai lý do. Thứ nhất, các địa ngục có 
quá nhiều tên gọi phức tạp, nếu như muốn nói hết chỉ tiết 
cặn kẽ thì hết trọn một kiếp cũng không nói hết. Thứ hai, 
giảng nói lẽ thiền dùng lời nhu hòa tỉnh tế, giảng nói việc 
địa ngục dùng lời cứng cỏi thô tháo. 


Kinh văn 


ft; xhzÄ # j d Ÿ 7# ä : 3i 
lF‡t Zðtux . 


e Nhĩ thời, Địa Tạng Bồ Tát bạch Thánh mẫu ngôn: Nam 
Diêm-phù-đề tội báo danh hiệu như thị. 


Việt dịch 
Bấy giờ, Bồ Tát Địa Tạng thưa cùng Thánh mẫu: “Các 
loại tội báo trong cõi Nam Diêm-phù-đề sẽ gọi tên kể ra 
như sau.” 


Giảng giải 
Vào lúc ấy, Bồ Tát Địa Tạng nói với Thánh mẫu rằng: 
^ `. z t.LAC Z ~* tÀ ` À _~ 
“Tên gọi các loại tội báo trong cối Nam Diêm-phù-đểề sẽ kế 
ra sau đây.” 


PHẨM THỨBA_ || 145 


Thích nghĩa 


Bồ Tát Địa Tạng tuy là nói cùng Thánh mẫu, nhưng 
đó cũng chính là muốn khuyên bảo khuyến khích chúng 
ta, những chúng sinh đang tạo nghiệp. Thánh mẫu còn 
tự nguyện nghe nhận, chúng ta có lẽ nào không mau mau 
tình nguyện lắng nghe tiếp nhận? Nếu không tự nguyện 
lắng nghe và tiếp nhận lời dạy thì rõ ràng Bồ Tát đã từ 
trong địa ngục cứu vớt chúng ta ra, nay lại ương ngạnh lao 
vào địa ngục chịu khổ, vậy mà còn tưởng có cách nào khác 
để thoát ra được sao? 


Kinh văn 


3t + #1 1t. #1, 
&M3b1k, † #160,  thẩ&Ð. 


e Nhược hữu chúng sinh bất hiếu phụ mẫu, hoặc chí sát 
hại, đương đọa Vô gián địa ngục, thiên vạn ức kiếp, 
cầu xuất vô kỳ. 


Việt dịch 
Nếu có chúng sinh nào bất hiếu, thậm chí giết hại cha 
mẹ, ắt phải đọa vào địa ngục Vô Gián ngàn muôn ức 
kiếp, dà muốn thoát ra cũng không có kỳ hạn. 


Giảng giải 

Ví như có một hạng chúng sinh không chịu hiếu thuận 
với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ mình, hạng người như 
vậy là tạo nhân phải đọa vào địa ngục Vô Gián, trải qua 
đến ngàn muôn ức kiếp, dù muốn ra khỏi địa ngục ấy cũng 
không có kỳ hạn nào để mong đợi. 


146 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Thích nghĩa 


Vừa mở đầu đã nói ngay việc tạo tội liền đọa vào địa 
ngục, đó là chỉ rõ cho biết chỗ báo ứng chiêu cảm. 

Tội ác đầu tiên, trước hết nói tội bất hiếu với cha mẹ. 
Có thể nói tội bất hiếu với cha mẹ là tội nặng nề nghiêm 
trọng nhất. Đó là vì thân thể của chúng ta vốn từ cha mẹ 
mà sinh ra. “Không cha thì aI sinh, không mẹ thì a1 nuôi 
dưỡng?” Cho nên, công ơn cha mẹ thương yêu nuôi nấng 
chính là lớn rộng như trời đất, chúng ta làm con há có lẽ 
nào lại không hết lòng hiếu thảo báo đáp? Dê con biết quỳ 
cảm ơn mẹ cho bú, chim con biết mớm mồi lại cho chim 
mẹ, làm người không hiếu thảo so ra không bằng cầm thú, 
huống chi còn đến mức giết cha hại mẹ? Cho nên, bất hiếu 
với cha mẹ là tội lỗi nặng nề nhất, tất nhiên phải đọa vào 
địa ngục, phải nhận chịu những đau đón khổ nạn không 
cùng tận. 


Kinh văn 


+51 *3+› . 92 lý 7 T › 2° 

J4 4#, 7N 7 H2 HbfX, ƒ đ lễ 

3), :R th 3]. 

e Nhược hữu chúng sinh, xuất Phật thân huyết, hủy 
báng Tam bảo, bất kính tôn kinh, diệc đương đọa ưử 
Vô Gián địa ngục, thiên vạn ức kiếp, cầu xuất vô kỳ. 

Việt dịch 


Nếu có chúng sinh nào làm thân Phật chảy máu, khinh 
chê hủy báng ngôi Tam bảo, không tôn kính Kinh điển, 


PHẨM THỨBA_ || 147 


cũng phải đọa vào địa ngục Vô Gián ngàn muôn ức kiếp, 
dù muốn thoát ra cũng không có kỳ hạn. 


Giảng giải 

Ví như có một hạng chúng sinh làm thân Phật chảy 
máu, chê bai hủy báng Tam bảo, không cung kính tôn 
trọng Kinh điển, cũng sẽ phải đọa vào địa ngục Vô Gián, 
tuy đã trải qua ngàn muôn ức kiếp, muốn ra khỏi địa ngục 
ấy nhưng hoàn toàn không có chút hy vọng nào. 


Thích nghĩa 


Làm thân Phật chảy máu tức là làm tổn thương thân 
Phật, cho đến chảy máu ra. Người như vậy đọa vào địa 
ngục ngay trong đời này. Ví như có người làm những việc: 

- Hủy hoại, thiêu đốt tranh, tượng Phật; 

- Tự cho mình là thông minh, chê bai hủy báng Tam 
bảo; 

- Lúc nghe giảng kinh không có sự nghiêm trang tôn 
trọng, sinh tâm kiêu mạn; 

- Ném vất bừa bãi Kinh điển ở những nơi nhơ nhớp, 
không sạch sẽ; 

- Tham lam cất giữ kinh sách xưa, không chịu tu bổ, 
sửa sang để lưu truyền rộng rãi, khiến cho mất hẳn 
không còn để lại đời sau; 

- Nhìn thấy các bậc tăng ni không khởi lòng cung kính. 

Những tội này cũng đều giống như làm thân Phật chảy 
máu, phải đọa vào địa ngục. 


148 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 
Kinh văn 


+1 ®⁄+4., 14iã 1, th? lú  : 3 
‡?ìu t NXS4‡Ti4.., ÄšxXW Ý: ha SF 
$%, qIi£#@H|Mb3X*› {† 3{4ÈJ, th 
3H ‹ 


e Nhược hữu chúng sinh xâm tổn thường trụ, điếm ô tăng 
mĩ, hoặc già lam nội tứ hành dâm dục, hoặc sát hoặc 
hại, như thị đẳng bối đương đọa Vô Gián địa ngục, 
thiên vạn ức kiếp, cầu xuất vô kỳ. 


Việt dịch 
“Nếu có chúng sinh nào xâm phạm, gây tổn hại đến 
chốn chùa chiên tự viện, làm ô nhục tăng nỉ, hoặc ở 
trong chốn già-lam thanh tịnh mà phóng túng làm những 
chuyện dâm dục hoặc giết hại, ắt phải đọa vào địa ngục 
Vô Gián ngàn muôn ức kiếp, dù muốn thoát ra cũng 
không có kỳ hạn.” 


Giảng giải 

Ví như có một hạng chúng sinh xâm phạm, gây tổn hại 
đến nơi tự viện tăng chúng đang cư trú, làm ô nhục tăng 
n1, hoặc ở trong chốn già-lam mà buông thả làm những 
chuyện dâm dục hoặc giết hại sinh mạng, hạng người như 
vậy cũng phải đọa vào địa ngục Vô Gián, trải qua đến ngàn 
muôn ức kiếp, dù muốn ra khỏi địa ngục ấy cũng không có 
chút hy vọng nào. 


PHẨM THỨBA_ || 149 


Thích nghĩa 


Thường trụ là chỉ nơi chúng tăng lui tới, cư trú để tu 
tập. Chư tăng dù đến đi không cố định nhưng tài sản, vật 
dụng nơi ấy vẫn thường xuyên được giữ gìn tồn tại để làm 
nền tảng cơ sở cho người học đạo về sau. Nếu như quý vị 
đến nơi thường trụ ấy mà xâm phạm, tổn hại đến đồ vật, 
dụng cụ bất kể là lớn hay nhỏ, đó chính là xâm phạm tổn 
hại đến cơ sở học đạo của người đến sau. 


Làm ô nhục tăng ni là nói trong chốn chùa chiền, am 
miếu lại có những kẻ lãng tử vô lại dụ dỗ đàn bà con gái, 
hoặc n1 cô, hoặc gái còn trinh, hoặc góa phụ vào đó làm việc 
tà dâm. 

Già-lam là tiếng chỉ chung hết thảy chùa chiền, tự viện 
lớn nhỏ. Hoặc có hạng phụ nữ không tự biết nhục, tự mình 
không giữ trinh tiết, giả dạng vào chùa tu hành, trong lòng 
chất chứa ham muốn dâm dục, quấy nhiễu làm rối loạn các 
vị tăng mới học đạo, lén lút ám muội làm chuyện dâm dục, 
không chút tàm quý hổ thẹn. Hoặc có hạng tăng nhân ăn 
thịt cá hôi tanh, ở ngay trong chốn chùa chiền lén lút giết 
hại mạng sống các loài gà vịt tôm cá. Những kẻ như vậy 
đều là tội lỗi cực kỳ lớn lao, thuộc loại đại ác, sau khi chết 
cũng đều đọa vào địa ngục Vô Gián. 


Kinh văn 


2 X‹+› J3 1E¿V P1, sy3È3VƑƑP1, ø 
“ii Tí 4L, Ä⁄G3 E1 7 › 1ƒ /JNIt,. 461616 

, dư %Š%› ii @ HÌhhÖJÄ3; + 3% 
Tan 


150 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


e Nhược hữu chúng sinh ngụy tác sa-môn tâm phi sa- 
môn, phá dụng thường trụ, khi cuống bạch y, vi 
bội giới luật, chủng chủng tạo ác, như thị đẳng bối, 
đương đọa Vô Gián địa ngục thiên vạn ức kiếp, cầu 
xuất vô kỳ. 


Việt dịch 
“Nếu có chúng sinh nào giả làm bậc sa-môn tu hành 
nhưng trong lòng không thật tu hành, sử dụng phá hoại 
của cải thường trụ, lừa dối hàng cư sĩ, vi phạm, trái 
nghịch với giới luật, tạo đủ mọi tội ác, những kẻ như vậy 
ắt phải đọa vào địa ngục Vô Gián ngàn muôn ức kiếp, dù 
muốn thoát ra cũng không có kỳ hạn.” 


Giảng giải 

Ví như có một hạng chúng sinh giả dạng làm sa-môn 
nhưng trong tâm tánh không hề học theo giới hạnh sa- 
môn, phá hoại các quy củ nguyên tắc trong chốn thường 
trụ, lạm dụng bừa bãi tài sản vật dụng của thường trụ, lừa 
dối những người cư sĩ không hiểu Phật pháp, vi phạm, trái 
nghịch với những giới luật của người xuất gia, tạo tác đủ 
mọi loại tội ác. Hạng người như vậy phải đọa vào trong địa 
ngục Vô Gián, trải qua đến ngàn muôn ức kiếp, dù muốn 
ra khỏi địa ngục ấy cũng không có chút hy vọng nào. 


Thích nghĩa 


Sa-môn là phiên âm từ tiếng Phạn áramana, Hán dịch 
là cần tức (šŠÿ.8.), ý nói chuyên cần giữ theo giới, định, tuệ, 
dứt trừ tham, sân, s1, như vậy thì tên gọi và ý nghĩa mới 
tương ứng phù hợp. Hiện nay cũng có một hạng người tuy 
thân giả dạng làm sa-môn, nhưng trong lòng hết sức quỷ 


PHẨM THỨBA || 151 


quyệt dối trá, chuyên môn làm bại hoại thanh quy thiền 
môn, tự ý mang vật dụng nhà chùa đi bán sạch, lừa dối gạt 
gẫm những người cư sĩ không hiểu đạo pháp, việc phi pháp 
nói là đúng pháp, tự mình sai lầm còn làm cho người khác 
lầm lạc theo, hủy phạm giới luật, cũng không sớm tự biết 
tỉnh ngộ, không biết hổ thẹn, quen theo thói cũ tạo tác đủ 
mọi nghiệp ác. Hạng người tu hành giả dối như vậy, một 
khi chết đi nhất định phải đọa vào địa ngục. 


Kinh văn 


+ *®#+4+› lìiã mễ H1 , 4X v # 
41, 7#—3 ft, lH & 
]»b3X, + 3,13), h1. 


e Nhược hữu chúng sinh, thâu thiết thường trụ tài vật, 
cốc mễ, ẩm thực y phục, nãi chí nhất vật bất dữ thủ 
giả, đương đọa Vô Gián địa ngục, thiên vạn ức kiếp, 
cầu xuất vô kỳ. 


Việt dịch 
“Nếu có chúng sinh nào trộm cắp lấy tài sản, vật dụng, 
lúa thóc, thực phẩm, y phục... của thường trụ Tam bảo, 
cho đến chỉ một vật không cho mà tự ý lấy, sẽ phải đọa 
vào địa ngục Vô Gián ngàn muôn ức kiếp, dù muốn thoát 
ra cũng không có kỳ hạn.” 


Giảng giải 


Nếu như có hạng chúng sinh trộm cắp lấy của thường 
trụ Tam bảo các loại tài sản, vật dụng, lúa thóc, các món 


152 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


thức ăn, cho đến y phục, thậm chí bất kể là một vật gì, chủ 
nhân không có ý cho mình mà tự ý lấy, cũng phải đọa vào 
trong địa ngục Vô Gián, trải qua đến ngàn muôn ức kiếp, 
dù muốn ra khỏi địa ngục ấy cũng không có chút hy vọng 
nào. 


Thích nghĩa 


Bất luận là ngày hay đêm, trong lúc có người hay không 
có người, nếu ở trong chốn thường trụ Tam bảo lấy đi một 
vật gì mà người chủ của vật ấy không có ý cho mình, tặng 
mình, cũng chưa hề hỏi qua chủ nhân, như vậy thì dù vật 
lớn hay nhỏ cũng đều là phạm tội trộm cắp. 


Tài sản, vật dụng là những thứ để chúng tăng sử dụng. 
Lúa thóc là thứ mà chúng tăng dựa vào để sống. Y phục 
là chúng tăng dùng để che thân. Ngoài ra các thứ thức ăn, 
đồ uống, cho đến hết thảy các loại hương dầu, đèn đuốc, 
dù một món cũng không được trộm lấy. Trong kinh đức 
Phật có dạy, trộm cắp tài vật của thường trụ Tam bảo tội 
nặng hơn giết hại tám vạn bốn ngàn bậc cha mẹ, quý vị 
nghĩ xem tội nghiệp lớn lao như vậy liệu có thể suy tính đo 
lường được sao? 


Kinh văn 

thu 3ã Ó Š: J7}! 4ñ #6 +†Eden<Z 
jÈ, #M 1ò &R|bzk, R3fi#3. — 
AI# 

e Địa Tạng bạch ngôn: Thánh mẫu! Nhược hữu chúng 


sinh tác như thị tội đương đọa Ngũ Vô Gián địa 
ngục, cầu tạm đình khổ, nhất niệm bất đắc. 


PHẨM THỨBA || 153 


Việt dịch 
Bồ Tát Địa Tạng nói: “Thưa Thánh mẫu! Nếu có chúng 
sinh phạm vào những tội như vậy, sẽ phải đọa vào địa 
ngục Ngũ Vô Gián, mong được tạm ngừng sự khổ não 
trong một chốc lát cũng không thể được.” 


Giảng giải 

Bồ Tát Địa Tạng nói: “Thánh mẫu! Nếu như có những 
chúng sinh làm những tội nghiệp như vậy, sẽ phải đọa vào 
địa ngục có năm sự không gián đoạn,! muốn tạm dừng 
sự khổ sở dù chỉ trong thời gian chốc lát ngắn ngủi cũng 
không thể được.” 


Thích nghĩa 


Chúng sinh trong cõi Diêm-phù của chúng ta, phạm 
vào năm loại tội nghiệp như vừa kể trên đây, là những tội 
nặng nề nghiêm trọng nhất, bất kể là người nào phạm vào, 
nhất định cũng đều phải tùy nghiệp chịu báo ứng, đọa vào 
trong địa ngục có năm sự không gián đoạn mà chịu khổ 
não. 


Trong lúc chịu khổ, nếu muốn tạm dừng chỉ trong thời 
gian thoáng chốc cũng không thể được, phải chịu khổ liên 


1 Địa ngục Vô Gián có năm loại không gián đoạn là: 1. Thời vô gián: thời 
gian nhiều kiếp chịu tội, không lúc nào gián đoạn. 2. Hình vô gián: Địa ngục 
này mỗi bể đều 8 vạn do tuần, chúng sinh chịu khổ tự nhiên thân hình to 
lớn đầy kín địa ngục, không một khoảng trống gián đoạn nào. 3. Thọ khổ vô 
gián: Chúng sinh chịu khổ với đủ loại hình cụ, không lúc nào gián đoạn. 4. 
Thú quả vô gián: Bất luận chúng sinh ở cảnh giới nào, khi phạm tội đến lúc 
thọ nghiệp đều chịu khổ như nhau. 5. Mệnh vô gián: Trong địa ngục này thì 
từ lúc mới vào cho đến trăm nghìn muôn kiếp, mạng sống không ngừng dứt, 
khi chịu khổ hình vừa chết đi liền sống lại, dù muốn tạm ngừng chốc lát cũng 
không thể được. 


154 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


tục mãi cho đến khi nghiệp lực đã hết mới có thể ra khỏi 
địa ngục. Khi nghiệp còn chưa hết thì phải chịu khổ não 
trải qua ngàn muôn ức kiếp, không một chút hy vọng nào 
được ra khỏi địa ngục. 


Kinh văn 


¬>¬ — ~ ` 
E5Ã ` # úthiấ 3ố  bÈ ñ : ZAJ 5 Š9 
4#. li tb,*2X ? 
e Ma-da phu nhân trùng bạch Địa Tạng Bồ Tát ngôn: 
Vân hà danh vĩ Vô Gián địa ngục? 
Việt dịch 
Phu nhân Ma-da lại thưa hỏi Bồ Tát Địa Tạng: “Vì sao có 
tên là địa ngục Vô Gián?” 
Giảng giải 
Phu nhân Ma-da lại thêm một lần nữa thưa hỏi Bồ Tát 
Địa Tạng: “Theo như ngài nói đó thì vì sao có tên gọi là địa 
ngục Vô Gián?” 
Thích nghĩa 


Phần trên nhiều lần nói đến địa ngục Vô Gián, thế 
nhưng đặt ra tên gọi Vô Gián đó có ý nghĩa gì, do đâu mà 
có? 


Kinh văn 


hhjl Ó È : # qgÐ ! ⁄Zimšk È k 2i 
h>M. #*k»#*#—+ `: X35 


Tu 


PHẨM THỨBA_ || 155 


z1. ##&7ñ, *ñf?13%. %3 7 
3]. 


e Địa Tạng bạch ngôn: Thánh mẫu! Chư hữu địa ngục tại 
Đại Thiết Vĩ sơn chỉ nội. Kỳ đại địa ngục hữu nhất 
thập bát sở, thứ hữu ngũ bá, danh hiệu các biệt, thứ 
hữu thiên bá, danh hiệu dhệc biệt. 


Việt dịch 
Bồ Tát Địa Tạng đáp: “Thưa Thánh mẫu! Các địa ngục 
đều nằm trong núi Đại Thiết Vị. Có 18 đại địa ngục. Nhỏ 
hơn thì có 500 địa ngục, tên gọi đều khác nhau. Nhỏ hơn 
nữa thì rất nhiều, đến số trăm ngàn, nhưng cũng đều có 
tên gọi khác nhau.” 


Giảng giải 


Bồ Tát Địa Tạng đáp lại rằng: “Thưa Thánh mẫu! Hết 
thảy các loại địa ngục hiện có đều ở bên trong núi Đại 
Thiết Vi. Trong số đó có 18 địa ngục lớn nhất. Nhỏ hơn thì 
có 500 địa ngục, đều có tên gọi phân biệt khác nhau. Lại 
nhỏ hơn nữa thì nhiều đến số trăm ngàn nhưng vẫn có tên 
gọi phân biệt khác nhau. 


Thích nghĩa 


Con người tạo tội ác đều không giống nhau, cho nên quả 
báo nhận lãnh cũng như địa ngục mà họ đọa vào tự nhiên 
cũng không giống nhau. (Phần chỉ tiết thì bên trên đã có 
chú thích qua rồi.) 


156 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Kinh văn 

#t HÌXX đ › JÈ 343B] Á 84W, # 
3À #4. t3, Ÿ#, 3 Ek#;. 3 
z#tˆ.. ÄXXÐN!?,. 43Z4X1HẺ, 6đ# 
7\, 84 —3X., #% ĐH #& R]. 


e Vô Gián ngục giả, kỳ ngục thành chu táp bát vạn dư lý, 
kỳ thành thuần thiết, cao nhất vạn lý, thành thượng 
hoả tụ, thiểu hữu không khuyết. Kỳ ngục thành 
trung, chư ngục tương liên, danh hiệu các biệt, độc 
hữu nhất ngục, danh viết Vô Gián. 


Việt dịch 

“Về địa ngục Vô Gián, có thành vây quanh chu vỉ hơn 

80.000 dặm. Thành ấy toàn bằng sắt, cao đến 10.000 

dặm, trên thành phủ đầy lửa, hiếm có khoảng trống. Bên 

trong thành có các ngục liền kể nhau, đều có tên gọi 

khác biệt, chỉ riêng có một ngục tên là Vô Gián.” 
Giảng giải 

Nói đến địa ngục Vô Gián, thì thành vây quanh địa 

ngục ấy có chu vi hơn 80.000 dặm, làm toàn bằng sắt, cao 
đến 10.000 dặm. Trên thành phủ đầy lửa dữ, hiếm chỗ nào 
có khoảng trống. Bên trong thành ngục ấy có các ngục nằm 
liền kề nhau. Tuy nằm kề bên nhau nhưng đều có tên gọi 
khác biệt. Chỉ duy nhất có một ngục tên là Vô Gián. 


Thích nghĩa 


Bốn mặt thành Diêm-la vương phân chia ra các loại địa 
ngục. Người sau khi mạng chung liền vào thân trung ấm, 


PHẨM THỨBA_ || 157 


theo đó vào thành Nê-lê, lúc còn chưa chịu tội thì tụ họp 
trong thành này. Khi gió nghiệp thổi tới, mỗi người liển 
tùy theo nghiệp nặng nhẹ mà thọ thân lớn nhỏ khác biệt. 
Lại có luồng gió hôi hám thổi đến, biến người có tội thành 
hình thể thô ráp xấu xí; gió thơm thổi đến, biến người có 
phúc lành thành thân thể xinh đẹp tinh tế. 

Trong thành này định rõ những người chịu khổ, thảy 
đều có hình thể thô xấu. Những người được sinh về cõi 
người, cõi trời thì thân thể tinh tế đẹp đẽ. Các địa ngục 
Thất đại, Bát nhiệt đều ở cùng một nơi ấy. Nhân vì trong 
địa ngục Vô Gián chịu khổ não càng nặng nề hơn cho nên 
dùng hai chữ “độc hữu” (chỉ riêng có) để nói rõ. 


Kinh văn 


` 


334] IE 5X #, 43 ñ— TW, 
§ < j1 Zu . EKkiT: T Ki? b. đ 
WHE:< ° 33 '?244 Ẩ& › 15 mm jj W ° — Ä®- 

ŠiÐ: HN #jMM/E: TA # 

; #tãÃñR #j#£L. #3X518: 

ÄŠ 3Ñ 3ø . 

e Kỳ ngục chu táp vạn bát thiên lí, ngục tường cao nhất 
thiên lý, tất thị thiết vi. Thượng hỏa triệt hạ, hạ hỏa 
triệt thượng. Thiết xà thiết cẩu, thổ hỏa trì trục, ngục 
tường chi thượng đông tây nhi tấu. Ngục trung hữu 


sàng, biến mãn vạn lý. Nhất nhân thụ tội, tự kiến 
kỳ thân biến ngọa mãn sàng; thiên vạn nhân thụ 


§ R) 


158 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


tội, diệc các tự kiến thân mãn sàng thượng. Chúng 
nghiệp sở cảm, hoạch báo như thị. 


Việt dịch 

“Ngục này có chu vi 18.000 dặm, tường ngục bằng sắt 
cao 1.000 dặm, lửa từ bên trên tràn xuống, lửa từ bên 
dưới bốc lên, có rắn sắt, chó sắt phun lửa rượt duổi, 
chạy qua chạy lại khắp trên tường ngục. Trong ngục có 
một cái giường biến rộng ra đến 10.000 dặm. Một người 
chịu tội thì tự thấy thân hình mình lớn ra nằm vừa trên 
giường ấy, cho đến muôn ngàn người chịu tội, mỗi người 
cũng đều tự thấy thân hình mình lớn ra nằm vừa trên 
giường ấy. Đều là do nghiệp lực của chúng sinh chiêu 
cảm nên chịu quả báo như vậy.” 


Giảng giải 

Địa ngục Vô Gián đó, chu vi là 18.000 dặm, tường cao 
1.000 dặm, hết thảy đều bằng sắt, phía trên có lửa cháy 
tràn xuống dưới, phía dưới có lửa cháy cháy tràn lên trên. 
Lại có rắn bằng sắt, chó bằng sắt, miệng phun ra lửa, rượt 
đuổi chạy theo, phía trên tường ngục lúc ở bên này, lúc 
chạy sang bên kia. Trong ngục có một cái giường rộng ra 
đến 10.000 dặm. Một người chịu tội thì tự thấy thân thể 
mình lớn rộng nằm vừa trên giường này, muôn ngàn người 
chịu tội thì mỗi người cũng đều tự thấy thân thể mình lớn 
rộng nằm vừa trên giường. Đó là vì nghiệp lực của chúng 
sinh chiêu cảm mà phải chịu quả báo như vậy. 


Thích nghĩa 


Sắt là chất liệu có tính chất cứng rắn nhưng lạnh lẽo, 


PHẨM THỨBA || 159 


biểu thị lòng người tàn nhãn lạnh lùng, tập thành thói 
quen cứng rắn, làm việc xấu ác không chịu cải hối. 


Lửa có tính chất dữ dội, mãnh liệt, biểu thị lửa sân hận, 
lửa phiền não, lửa tham dục của con người, thảy đều thiêu 
đốt mãnh liệt, không chịu ngưng dứt. Trong khoảng cách 
giữa hai bờ thành bằng sắt, có 84.000 con đại mãng xà 
bằng sắt, từ trong miệng phun độc khí trong lửa, thân rắn 
choáng đầy khắp trong thành. Khi mãng xà ấy cất tiếng 
phun nọc thì như trời sấm động, mưa xuống đầy những 
viên sắt lớn. 

Bốn góc thành có bốn con chó lớn bằng đồng, bề dài bề 
rộng đến 40 do-tuần, tia mắt nhìn như chiếu điện, răng 
nanh như đao kiếm dày đặc, lưỡi như gai sắt, lông trên 
thân chó toàn là lửa cháy, khói bốc lên có mùi hôi thối, một 
bên thì miệng phun ra lửa độc, bên kia lại ở trên tường 
ngục rượt đuổi tội nhân. 


Nghiệp của chúng sinh là những nghiệp ác vừa nói 
trên, như giết hại cha mẹ, làm thân Phật chảy máu, tà 
dâm, trộm cắp [trong chốn già-lam]... Những nghiệp ác đó 
chiêu cảm quả báo như vậy. 


Kinh văn 


X3 3 Am <4 5t  EHX., 4 
}) 34 %9, Œ j 4nâi, HỆ e5 X,, #5 
4m / › 3463À jÈ À: /# 7 Ä 4 ; ‡\X 
4jX,. th iỆA ý. %®tdï, Ä#J 
#. luzä@1M1L,. ÄXÑ /RkL. 


160 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


1ã 7#) J, "3 3E ˆH . 1# ðNtwữtừt, 
lỆ #8. ñø ấn N:› & FT káI.‡33£ 
3t4', 3u #|ÿ{, mua, X4Ä\ 0E 
.. ZuT†+,. Xiã&‡n£. 


e Hựu chư tội nhân bị thụ chúng khổ. Thiên bá dạ-xoa, 
cập đĩ ác quỷ, khẩu nha như kiếm, nhãn như điện 
quang, thủ phục đồng trảo, đà duệ tội nhân; phục 
hữu dạ xoa, chấp đại thiết kích, trung tội nhân 
thân, hoặc trung khẩu ty, hoặc trung phúc bội, phao 
không phiên tiếp, hoặc trí sàng thượng. Phục hữu 
thiết ưng, đạm tội nhân mục. Phục hữu thiết xà, 
kiểu tội nhân cảnh. Bá chi tiết nội, tất hạ trường 
định. Bạt thiệt canh lê, trừu trường tỏa trảm, dương 
đồng quán khẩu, nhiệt thiết triền thân. Vạn tử thiên 
sinh, nghiệp cảm như thị. 


Việt dịch 
“Các tội nhân lại phải chịu đựng đủ mọi khổ hình. Có 
trăm ngàn dạ-xoa và quỷ dữ, răng trong miệng sắc như 
lưỡi kiếm, mắt nhìn như tỉa điện, móng vuốt bằng đồng, 
bấu níu lôi kéo tội nhân. Lại có dạ-xoa cầm cây kích sắt 
lớn đâm vào người tội nhân, hoặc đâm trúng vào miệng, 
mũi, hoặc đâm vào bụng, vào lưng, ném lên không trung 
rồi đón lấy, hoặc đặt nằm lên giường. Lại có chỉm ưng 
bằng sắt, mổ ăn mắt của tội nhân. Lại có rắn bằng sắt 
quấn siết cổ tội nhân. Hàng trăm đốt xương trên cơ thể 
đều bị đỉnh dài đóng vào. Lưỡi bị lôi ra thật dài rồi kéo 
cày trên đó. Ruột bị lôi ra ngoài rồi chặt đứt từng khúc. 
Tội nhân lại bị nước đồng sôi rót vào miệng, bị sắt nóng 


PHẨM THỨBA || 161 


đỏ áp chặt vào thân. Muôn lần chết đi, ngàn lần sống lại, 
do nghiệp chiêu cảm như vậy.” 
Giảng giải 
Có những tội nhân chịu các loại khổ hình. Có hàng trăm 
ngàn dạ-xoa, ác quỷ, răng nanh trong miệng sắc như lưỡi 
kiếm, mắt nhìn như tia điện chiếu, móng vuốt ở tay như 
bằng đồng, bấu chặt lôi kéo tội nhân. Lại có những dạ-xoa 
dùng tội nhân như vật chơi đùa, trong tay cầm cây kích 
sắt lớn, ném trúng vào thân thể tội nhân, hoặc trúng nơi 
miệng, nơi mũi, hoặc ném trúng vào bụng, vào lưng, rồi 
lại nắm lấy tội nhân ném lên không trung cho xoay vòng 
rơi xuống rồi đón lấy, hoặc đặt nằm lên trên giường. Lại 
có chim ưng bằng sắt, mổ ăn mắt của tội nhân. Hoặc có 
những con rắn sắt, quấn cổ tội nhân mà siết lại. Các đốt 
xương ở khắp tứ chi đều bị những cái đinh rất dài đóng 
xuyên vào. Lại bị kéo đầu lưỡi ra rồi dùng lưỡi cày kéo 
cày trên đó. Lại bị lôi ruột ra bên ngoài rồi dùng đao chặt 
đứt thành khúc. Lại bị nước đồng sôi rót vào trong miệng, 
bị sắt nóng đỏ áp chặt quanh thân thể. Tội nhân đau đớn 
muôn lần chết đi thì ngàn lần sống lại. Hết thảy những 
điều đó đều là do nghiệp ác đã làm của tội nhân nên chiêu 
cảm phải nhận chịu những khổ não như vậy. 


Thích nghĩa 


Dạ-xoa vốn cũng là một loại quỷ. Còn có một loại quỷ 
hung ác gọi là quỷ thú, sinh ra hình dạng đầu trâu tay người, 
hai chân có móng trâu, sức mạnh có thể dời non lật núi. Lại 
có loại dạ-xoa là ngục tốt cực kỳ hung ác, sinh ra có tám đầu, 
sáu mươi bốn cái sừng, trên sừng có lửa phun ra liền hóa 
thành vòng đao, cuồn cuộn nhập vào trong biển lửa. 


Kích sắt ở đây lớn hơn rất nhiều so với cây kích ở thế 


162 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


gian, cho nên gọi là đại thiết kích. Những cây kích lớn này 
đều được dùng lửa nung đỏ lên, giường sắt cũng dùng lửa 
nung đỏ lên, khiến tội nhân phải chịu đau đón cực kỳ. Đó 
đều là do người đời luôn ôm lòng oán hận người khác không 
chịu cải hối, tập nhiễm xấu ác thành quả báo như vậy. 

Chim ưng sắt, rắn sắt là do tội nhân lúc con sống ở đời 
thấy người khác bố thí thì dùng lời chê ba, giễu cợt, cười 
nhạo, lại ở trước các bậc quốc vương, đại thần cùng tất 
cả chúng sinh nói rằng bố thí không có phước đức gì. Do 
những lời nói bác bỏ nhân quả, cho rằng không có quả báo 
nên chiêu cảm quả báo khổ não như vậy. 


Về đinh sắt trong ngục, trước tiên ngục tốt mang tội 
nhân ra ném cho nằm lên sắt nóng, sau đó kéo giãn thân 
thể tội nhân ra, rồi mới dùng những đỉnh sắt đã nung đỏ 
lên đóng vào chân, tay, trên khắp cơ thể. Đóng vào đến hơn 
năm trăm cây đỉnh, tội nhân đau đớn gào khóc nhưng vẫn 
không thể chết đi. 


Về việc kéo lưỡi, lôi ruột trong ngục, đó là dùng một 
cái chĩa dài đâm vào phía xương sườn tội nhân, rồi móc 
lây gan, ruột lôi cả ra ngoài, cho vào cối giã, túi mật thì xé 
rách, ruột lôi dài ra, lại cắt mổ da thịt trên thân tội nhân, 
rồi chặt, rồi chém, giống hệt như người ta bằm nhuyễn 
rau cải. Đây đều là quả báo của việc nói lời dối trá lừa gạt 
người khác. 

Nước đồng sôi đổ vào trong miệng, nuốt hòn sắt, đó là 
những kẻ trước đây tham ăn những hoa quả, thực phẩm 
của chư tăng bốn phương, không chịu đền trả lại, nên phải 
chịu tội như vậy. 

Tội nhân trong ngục chịu đủ mọi sự đau đớn khổ sở như 
vậy mà chết đi thì hoặc nghe tiếng hét của ngục tốt, hoặc 
có gió lạnh thổi qua liền sống lại. Chết đi sống lại như vậy 


PHẨM THỨBA || 163 


muôn ngàn lần cũng chưa chấm dứt. Những kẻ tội báo 
nặng nề nhất, trong một ngày đêm có đến 84.000 lượt chết 
đi sống lại như vậy. 


Kinh văn 


$) 2# lš 3), 3 tháKJ]J . J3 H‡, 23 
+d]uổẺ. tui k3, t lù2. lu 
t1", /#iJ4H3. 3N 4, i⁄/Ãm 
z. &HMãf34. JL#f‡nx. 


e Động kinh ức kiếp, cầu xuất vô kỳ. Tthử giới hoại thời, 
ký sinh tha giới Tha giới thứ hoại, chuyển kí tha 
phương. Tha phương hoại thời, triển chuyển tương 
ký. Thử giới thành hậu, hoàn phục nhi lai. Vô Gián 
tội báo, kỳ sự như thị. 


Việt dịch 

“Trải qua trăm ngàn kiếp, dù muốn thoát ra cũng không 
có kỳ hạn. Đến lúc thế giới này tan hoại thì chuyển sinh 
sang thế giới khác; đến lúc thế giới khác ấy tan hoại lại 
chuyển sinh về phương khác; đến lúc phương ấy tan hoại 
lại tuần tự chuyển sang các phương khác nữa [mà liên 
tục chịu tội]. Đến khi thế giới này hình thành trở lại thì 
lại sinh về đây, [tiếp tục chịu tội]. Tội báo Vô Gián là 
như vậy.” 


Giảng giải 
Người đời làm những việc ác tạo thành nghiệp lực nặng 
nề nhất thì chỉ một hành động có thể tạo thành đời sống kéo 


164 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


dài ức kiếp trong địa ngục, mong muốn thoát ra cũng không 
có kỳ hạn. Đến lúc thế giới này tan rã hoại diệt, tội nhân có 
thể cùng với địa ngục chuyển sinh sang thế giới khác. Khi 
thế giới khác đó tan rã hư hoại, lại có thể chuyển sinh sang 
một phương khác. Đến khi phương ấy tan rã hư hoại, lại 
xoay vần chuyển sinh sang phương khác nữa. Đợi đến khi 
thế giới này hình thành lại rồi thì sinh trở về đây giống y 
như cũ. Tội báo trong địa ngục Vô Gián sự thật là như vậy. 


Thích nghĩa 


Tội báo của chúng sinh tồn tại lâu dài hơn rất nhiều so 
với sự tồn tại của thế giới. Vì thế giới có các giai đoạn thành, 
trụ, hoại, không, mỗi giai đoạn đều kéo dài hai mươi tiểu 
kiếp, nên tuổi thọ trung bình của con người cũng y theo số 
tiểu kiếp mà có hai mươi lượt tăng, giảm. Kiếp hỏa thì có 
lửa bắt đầu từ mặt đất thiêu đốt trước nhất, các địa ngục 
trong núi Thiết Vi khi ấy tuần tự chuyển đi nơi khác. Một 
khi thế giới này hình thành trở lại thì các địa ngục liền 
chuyển về núi Thiết Vi cũng y hệt như trước. (Nếu muốn 
biết rõ ràng hơn về bốn kiếp [thành, trụ, hoại, không], có 
thể xem thêm sách “Di-đà kinh bạch thoại giải”. 


Kinh văn 


x1z#Z#*8. ki BỊ. fJ4šu1. 


e Hựu ngũ sự nghiệp cảm, cố xưng Vô Gián. Hà đẳng vĩ 
ngũ? 
Việt dịch 


“Lại do có năm điều chiêu cảm của nghiệp nên gọi là Vô 
Gián. Đó là những điều gì?” 


PHẨM THỨBA || 165 
Giảng giải 
Lại vì có năm sự chiêu cảm từ nghiệp báo nên mới gọi 
địa ngục ấy là Vô Gián. Vậy năm sự chiêu cảm ấy là gì? 
Thích nghĩa 


` ^ ^ Z AZ. ^^ 3Ä ^ . Z* _ ~ 
Đoạn này nêu tổng quát vấn đề để phân chia nói rõ. 
Kinh văn 


=> c2 ` }> 
—#› HÄ 4i, /)#¿j)š‹, &t‡ Rị 
® đa 
#ổ,; dí đẾ #R ÍR| o 
e Nhất giả, nhật dạ thụ tội, dĩ chí kiếp số, vô thời gian 
tuyệt, cố xưng Vô Gián. 
Việt dịch 
“Thứ nhất, ngày đêm chịu tội, trải qua hết số kiếp phải 


chịu tội, không có thời gian gián đoạn, cho nên gọi là Vô 
Gián.” 


Giảng giải 

Sự chiêu cảm thứ nhất là, ngày ngày đêm đêm chịu tội 
chịu khổ, cho đến hết số kiếp phải ở địa ngục, không có một 
chút thời gian nào gián đoạn, cho nên gọi là Vô Gián. 


Thích nghĩa 


Thời gian cùng với sự khổ nạn đều không có chút nào 
gián đoạn, giống như khi chúng ta khởi sinh vọng niệm 
làm điều xấu ác, cũng liên tục không gián đoạn như vậy. 


166 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Có thể thấy sự báo ứng rõ ràng, như bóng theo hình, 
không mảy may sai lệch. 


Vì thời gian không có chút gián đoạn nào, cho nên [sự 
chiêu cảm này] gọi là thời vô gián. 


Kinh văn 


JR] ‹ 


e Nhị giả, nhất nhân diệc mãn, đa nhân diệc mãn, cố 
xưng Vô Gián. 


Việt dịch 
“Thứ hai, một người cũng choán đầy địa ngục, nhiều 
người cũng choán đầy địa ngục, nên gọi là Vô Gián.” 


Giảng giải 

Sự chiêu cảm thứ hai là, một người ở trong địa ngục 
cũng choán đầy, nhiều người ở trong địa ngục cũng choán 
đầy. Cho nên địa ngục ấy gọi là Vô Gián. 


Thích nghĩa 


Ví như có người phạm vào một trong các nhóm tội đã 
nói trên, nghiệp ác đó tự nhiên lớn dần, sau khi chết thân 
hình của người ấy liền lớn lên choán đầy khắp các địa ngục 
lớn nhỏ, nhận chịu đủ mọi sự đau đớn khổ sở trong các địa 
ngục, không có khoảng không gián đoạn nào, cho nên [sự 
chiêu cảm này] gọi là hình vô gián. 


PHẨM THỨBA_ || 167 
Kinh văn 


=3: ##x1. tt X. 1/835 
SG ¿ F vê ph 3 4E jÄ #8... đổ S8 đã 
J5, 4 #41. 2k8 4 › nỉ 
9 @4jljT›; #6 #3), 4 Z§dJfb, 

2H‡Š › Me lị lốT › #« ii <8: lôi 


e Tam giả, tội khí xoa bổng, ưng xà lang khuyển, đối ma 
cứ tạc, tỏa chước hoạch thang, thiết võng thiết thằng, 
thiết lư thiết mã, sinh cức lạc thủ, nhiệt thiết kiêu 
thân, cơ thôn thiết hoàn, hạt ẩm thiết hiệp, tùng niên 
cánh kiếp, sổ na-do-tha, khổ sở tương liên, cánh vô 
gián đoạn, cố xưng vô gián. 


Việt dịch 
“Thứ ba, những khí cụ hành tội và hình phạt như chĩa 
ba, gậy gộc, chim ưng, rắn độc, sói, chó, cối giã, cốt xay, 
cưa, đục, đao chặt, vạc nước sôi, lưới sắt, dây sắt, lừa 
sắt, ngựa sắt, da sống bó quanh đầu, nước sắt nóng tưới 
lên thân, đói nuốt hòn sắt, khát uống nước sắt nấu chảy, 
quanh năm suốt kiếp, trải qua nhiều na-do-tha kiếp, liên 
tục khổ sở không hề gián đoạn, cho nên gọi là Vô Gián.” 


Giảng giải 

Sự chiêu cảm thứ ba là những công cụ dùng để hành tội 
không thiếu món nào, như chĩa ba, gậy gộc, chim ưng, rắn 
độc, sói, chó... đủ loại, đều toàn bằng sắt. Hoặc dùng chày 
sắt nung đỏ với cối giã bằng sắt đâm giã thân thể tội nhân, 


168 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


hoặc dùng cối xay bỏ tội nhân vào xay, hoặc dùng cưa kéo 
xẻ, lấy dùi đục đục vào thân, lấy dao băm chặt, hoặc ném 
vào vạc lớn nấu với nước sôi, hoặc dùng lưới sắt nung đỏ 
quấn quanh thân thể tội nhân, hoặc dùng dây sắt nung đỏ 
bó chặt, khiến thân thể tội nhân cứng đờ, từ phía sau nắm 
dây lôi đi, chặt chém tội nhân đứt thành trăm ngàn đoạn. 
Lại bắt tội nhân cưỡi lên lừa sắt, ngựa sắt nung đỏ rồi 
thiêu đốt. Lại dùng da sống bó quanh đầu, lột sống da tội 
nhân. Có khi dùng sắt nấu chảy thành nước, một mặt buộc 
tội nhân nhảy lên, một mặt dùng nước sắt nóng ấy tưới 
xuống thân thể, khiến cho da thịt tội nhân đều cháy nát. 
Lại có khi đang lúc tội nhân đói khát, ngục tốt dùng kiểm 
sắt kẹp cạy miệng ra, dùng sắt nấu chảy thành nước đổ 
vào trong miệng, khiến cho môi, lưỡi, lợi lần lượt cháy nát, 
nước sắt chảy xuống ruột rồi theo đường dưới mà ra, vẫn 
còn đỏ rực. Lại có người đang khát, ngục tốt dùng kiềm sắt 
kẹp cạy miệng ra, dùng sắt nấu chảy thành nước đổ vào, 
khiến cho môi, lưỡi, ruột, dạ dày, ruột non lần lượt cháy 
nát, nước sắt theo đường dưới mà ra. 


Những sự hành tội như vậy, từ năm bắt đầu cho đến hết 
kiếp, trải qua na-do-tha số kiếp, đau đớn khổ sở tiếp nối 
triển miên, không một chốc lát ngưng nghỉ gián đoạn, cho 
nên gọi địa ngục ấy là Vô Gián, có nghĩa là chịu khổ không 
gián đoạn. 


Thích nghĩa 


Chĩa ba, gậy gộc, chim ưng, rắn độc, sói, chó, lừa sắt, 
ngựa sắt trong địa ngục, đều là do người đời gây sự oan 
uống cho người khác, sân hận giận dữ với người khác, tập 
quen thói xấu ác như vậy chiêu cảm mà thành. Cối giã, cối 
xay, cưa, đục, đao, vạc nước sôi trong địa ngục, đều là do 
khi còn sống không tin nhận Tam giáo Nho, Thích, Đạo, 
không hiếu kính cha mẹ, cũng như giết mổ xẻ thịt, bằm 


PHẨM THỨBA || 169 


chặt chúng sinh, cho nên phải chịu những tội nghiệp như 
vậy. Lại có lưới sắt, hòn sắt các thứ, đều là do trước đây đã 
tạo tác hết thảy các nghiệp ác, hoặc trong thân người, hoặc 
thân loài phi nhân, tích tụ mà thành như thế. 


Kinh văn 


v, Âh] 7 ƒ «^^ › X1R§3⁄⁄X, # 
2Ñ. 3i 4P› XÃ: i1 
3X/Ä› &E] ©S*, tát HỊ 


e Tứ giả, bất vấn nam tử nữ nhân, Khương, Hồ, Di, Địch, 
lão ấu quý tiện, hoặc long hoặc thần, hoặc thiên hoặc 
quý, tội hành nghiệp cảm, tất đồng thụ chi, cố xưng 
Vô Gián. 

Việt dịch 
“Thứ tư, không phân biệt giới tính nam nữ, không phân 
biệt chủng tộc Khương, Hồ, Di, Địch, bất kể là già trẻ, 
sang hèn, bất kể là rồng, thần, trời, quỷ, khi đã tạo tội 
nghiệp chiêu cảm quả báo ắt đều phải chịu khổ như 
nhau, do đó gọi tên là Vô Gián.” 

Giảng giải 

Sự chiêu cảm thứ tư là, bất kể nam hay nữ, thuộc bất 
kỳ chủng tộc nào, Khương, Hồ, DI, Địch, hoặc người già, 
trẻ con, người sang, kẻ hèn, hoặc thuộc loài rồng, hoặc là 
thần, hoặc chư thiên cõi trời, hoặc loài quỷ dưới đất, một 
khi đã tạo tội, làm việc xấu ác chiêu cảm nghiệp báo đọa 
vào trong địa ngục thì đều phải chịu khổ giống như nhau. 

Cho nên gọi địa ngục này là Vô Gián. 


170 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Thích nghĩa 


Vào thời Tần Hán, các nước Hung Nô được [người Trung 
quốc] gọi chung là người Hồ. Bốn khu vực tiếp giáp biên 
giới, những dân tộc chưa được khai hóa văn minh, phía 
đông gọi là DI, phía nam gọi là Man. 

Loài rồng có thể gọi gió làm mưa, gây tội nghiệp làm 
tốn hại mạng sống muôn loài. Các vị thần hưởng sự cúng 
kính bằng máu thịt chúng sinh cũng là tội nghiệghiệp. 
Đến như chư thiên cõi trời, [nếu tạo tội thì] đến khi phước 
trời hưởng hết cũng phải đọa vào địa ngục. Đó là sự [rộng 
khắp] không gián đoạn của quả báo. 


Kinh văn 


+ ;>]› » 
+3. li MJX*, #20 NIƑ, #1 T 
` >> _— —¬+- ` Ệ ` 
3), — H —13x 57L Š, +, stˆ—2y BỊ #74 
VÀ=¿ 1z `_- 2V c2 ` ` 
Xf?›: !A3È Xã. 232i 43+, v\wš$š 
w 
Ấm: dC đị 8H] o 
e Ngũ giả, nhược đọa thử ngục, tùng sơ nhập thời, chí bá 
thiên kiếp, nhất nhật nhất dạ vạn tử vạn sinh, cầu 
nhất niệm gian tạm trụ bất đắc, trừ phi nghiệp tận, 
phương đắc thụ sinh, dĩ thử liên miên, cố xưng Vô 
Gián. 
Việt dịch 
“Thứ năm, nếu ai đọa vào địa ngục này thì từ lúc mới 


vào cho đến trải qua trăm ngàn kiếp, một ngày một đêm 
có muôn lần chết muôn lần sống lại, cầu mong được 


PHẨM THỨBA || 171 


tạm dừng chỉ trong khoảnh khắc cũng không thể được, 
trừ phi đã hết nghiệp mới được tái sinh nơi khác. Do sự 
hành tội liên tục không dừng nên gọi là Vô Gián.” 


Giảng giải 

Sự chiêu cảm thứ năm là, ví như một khi đã đọa vào 
địa ngục này rồi, thì từ lúc mới bắt đầu vào ngục suốt cho 
đến trăm ngàn kiếp, trong thời gian ấy mỗi một ngày đêm 
phải trải qua muôn lần chết đi, muôn lần sống lại, nếu 
muốn cầu được tạm dừng lại trong một khoảnh khắc cực 
ngắn cũng không thể được. Nếu muốn thoát khổ, chỉ trừ 
phi nghiệp báo đã hết sạch mới được tái sinh làm người. 
Vì sự chịu đựng liên tục như thế cho nên mới gọi tên là địa 
ngục Vô G1án. 


Thích nghĩa 


Khi tội nhân nghiệp báo đã hết, được ra khỏi địa ngục, 
đến gặp Diêm vương ở trong thành bằng sắt, người nào 
cũng mừng vui hoan hỷ được thoát ra, liền lớn tiếng tung 
hô “vạn tuế”. Diêm vương khi ấy liền gọi tội nhân đến trước 
mặt dạy bảo rằng: “Bắt nhà ngươi phải chịu bao khổ não 
như vậy không hề oan uổng cho ngươi. Hiện tại ngươi sẽ 
đi tái sinh làm con cái nhà người ta, phải biết hiếu thuận 
với cha mẹ, kính phụng bậc niên trưởng, phải biết kiêng 
dè pháp luật quốc gia, phải kính phụng vâng lời các bậc 
sa-môn, những người tu hành.” 

Dặn dò chỉ bảo như vậy xong, liền cho người ấy đi tái 
sinh. 

Nhân vì trong suốt thời gian từ lúc vào địa ngục cho đến 
khi ra khỏi ngục cứ liên tục chết đi sống lại, cho nên điều 
này gọi là Thọ mạng vô gián. 


172 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Kinh văn 

}h, gã - j dJ # tà: & HÌdb3šX, đời, 
J,, 3# Ùi Hu‡š IỆ # 43V TP, 
—3> +, kờửới nä.. #1ñ§Ðxk AM 
Œ.;› #4`Ã 2-3 ›: IRj# ứg‡É. 


e Địa Tạng Bồ Tát bạch Thánh mẫu ngôn: Vô Gián địa 
ngục, thô thuyết như thị, nhược quảng thuyết địa 
ngục tội khí đẳng danh cập chư khổ sự, nhất kiếp chi 
trung, cầu thuyết bất tận. Ma-da phu nhân văn dĩ, 
sầu ưu hợp chưởng, đảnh lễ nhi thối. 


Việt dịch 
Bồ Tát Địa Tạng thưa với Thánh mẫu: “Nói sơ qua về địa 
ngục Vô Gián là như vậy. Nếu nói rộng ra về tên gọi các 
khí cụ hành hình cùng với những sự khổ sở đau đớn trong 
đó thì trong suốt thời gian một kiếp cũng không nói hết.” 
Phu nhân Ma-da nghe giảng nói rồi, buồn rầu chắp tay 
đảnh lễ lui ra. 


Giảng giải 

Bồ Tát Địa Tạng nói với Thánh mẫu rằng: “Hiện tại chỉ 
nói sơ lược qua về địa ngục Vô Gián là như thế. Nếu muốn 
nói rộng ra và chi tiết về địa ngục này, về tên gọi đủ các 
loại khí cụ hành hình cùng những sự khổ sở đau đớn trong 
địa ngục thì trong suốt thời gian của một kiếp, muốn nói 
cho hết cũng không thể nào hết được. 


PHẨM THỨBA || 173 


Thích nghĩa 


Bởi vì những niệm xấu ác của chúng sinh trong khắp 
thế giới ngày đêm không ngưng dứt, mà những hình cụ 
trong địa ngục đều do nơi tâm người mà hiện ra nên quý vị 
nghĩ xem, làm sao có thể nói hết? 


Thánh mẫu nghe nói qua việc tội nhân chịu đựng 
những nỗi khổ vô cùng tận như vậy, trong lòng muốn cứu 
vớt nhưng không đủ sức, cho nên mới buồn rầu. 

Chắp tay là biểu lộ trong lòng không tán loạn. 

Đảnh lễ là tạ ơn Bồ Tát Địa Tạng đã tuyên thuyết giảng 
nói. 


174 


175 


PHẨM THỨ TƯ 


Kinh văn 
lỊ :Ý 2E X KÃ vn Tố 0g 
e Diêm-phù Chúng Sinh Nghiệp Cảm Phẩm Đệ Tứ 


Việt dịch 
Phẩm thứ tư: Nghiệp lực chiêu cảm của chúng sinh cõi 
Diêm-phù 


Giảng giải 

Đức Phật nói về việc Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa chúng 
sinh trong cõi Diêm-phù-đề những quả báo chiêu cảm của 
sự tạo nghiệp. 

Đây là phẩm thứ tư của kinh này. 


Thích nghĩa 


Diêm-phù-đề vốn là tên một loại cây. (Về cây chúa này 
đã có giải thích trong phần trước.) Châu Nam Thiệm-bộ 
của chúng ta là dựa theo cây này mà đặt tên. 

Chúng sinh vốn chỉ chung cho chín pháp giới,' ở đây chỉ 
nói đến chúng sinh trong cõi Diêm-phù-đề, tức là chỉ riêng 
chúng sinh trên thế giới này của chúng ta. 


1 Chín cảnh giới (cửu giới), bao gồm: Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, A Tu La, 
Người, Trời, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. 


176 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Trên mặt trăng nhìn thấy có một vùng bóng đen, đó là 
bóng cây Diêm-phù. Ánh sáng mặt trăng vốn trong trẻo 
sáng tỏ, bị bóng cây này che khuất, cho nên không còn đủ 
mười phần sáng tỏ. Cũng giống như tâm chúng sinh vốn 
là thanh tịnh, hiện nay một khi đã sinh vào cõi thế giới 
Diêm-phù, liền giống như ánh sáng mặt trăng bị bóng cây 
che khuất, không còn thanh tịnh. 


Tâm không thanh tịnh liền từ nơi thân, khẩu và ý tạo 
tác các nghiệp thiện, ác. Do các loại nghiệp lực khác nhau 
mới chiêu cảm các loại nhân quả. 


Kinh văn 


fi HỆ th đã ~ lễ J# ?] lỆ Á ñh Š : HỆ I 
4\ /Z& tu k ñL2ỳ 01, tủ 3 † lễ 
 ...... sa 
33F 4e 2X Á 214, Rp Rfb†E4nx 
4, ‹ 

e Nhĩ thời Địa Tạng Bồ Tát Ma-ha-tát bạch Phật ngôn: 
Thế Tôn! Ngã thừa Phật Như Lai uy thần lực cố 
biến bá thiên vạn ức thế giới, phân thị thân hình, 
cứu bạt nhất thiết nghiệp báo chúng sinh. Nhược phi 


Như Lai đại từ lực cố; tức bất năng tác như thị biến 
hoá.” 


\\ 


Việt dịch 
Bấy giờ, Đại Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật: “Thế Tôn! Con 
nhờ nương sức oai thần của Như Lai nên phân thân ra 


PHẨM THỨTU_ || 177 


khắp trăm ngàn vạn ức thế giới, cứu độ hết thấy chúng 
sinh đang chịu nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại từ 
của Như Lai, con không thể biến hóa được như vậy.” 


Giảng giải 

Vào lúc ấy, Đại Bồ Tát Địa Tạng thưa trước Phật: “Thế 
Tôn! Con nhờ duyên theo oai đức và sức thần thông của 
Phật Như Lai nên mới có thể biến hiện khắp trăm ngàn 
vạn ức thế giới, hiện hình cứu vớt giúp đỡ hết thảy chúng 
sinh đang chịu nghiệp báo. Nếu như không nhờ nương 
theo sức đại từ của đức Như Lai thì con không thể biến 
hóa được như thế.” 


(Về chữ Ma-ha-tát, xem giải thích ở phần trước.) 


Thích nghĩa 


Trong phẩm trước, khi Thánh mẫu hỏi về địa ngục chính 
là ngay sau lúc Bồ Tát Địa Tạng nhận lời giao phó dặn dò 
của đức Phật, Ngài vẫn còn chưa đáp lời Phật thì Thánh 
mẫu lúc ấy đã nêu câu hỏi. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng trước 
hết phải trả lời câu hỏi của Thánh mẫu, nói sơ qua về địa 
ngục Vô Gián. Sau khi phần thưa hỏi của Thánh mẫu đã 
xong, tự nhiên Bồ Tát phải quay lại thưa tiếp với đức Phật 
câu chuyện còn dang dở. 


Oal1 của Phật ở đây là Tứ vô úy, thần là sáu thần thông, 
lực là Thập lực. Bồ Tát vốn không có được những thần 
thông, oal lực đó, hiện nay ngài được nhận sự giao phó 
dặn dò của đức Phật, cho nên đức Phật mới giúp cho ngài 
những oai lực rộng lớn, thần thông không cùng tận cùng 
với việc biến hóa phân thân, để ngài cứu vớt hết những 
chúng sinh đang chịu nghiệp báo. 


178 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 
K¡nh văn 


TU nến 
sà 2il XE 4 › i 4 ° PRÁI › lo | 
#ñ 7H lễ ‹ 


e Ngã kim hựu mông Phật phó chúc: Chí A-dật-đa thành 
Phật dĩ lai lục đạo chúng sinh, khiển linh độ thoát. 
Duy nhiên, Thế Tôn! Nguyện bất hữu lự. 


Việt dịch 
“Con nay lại nhận lời giao phó dặn dò của Phật: Từ nay 
đến khi ngài A-dật-đa thành Phật hãy khiến cho chúng 
sinh trong sáu đường đều được độ thoát. Dạ thưa Thế 
Tôn! Xin ngài chớ lo.” 


Giảng giải 

“Nay con lại được nhận lời giao phó dặn dò của Phật, 
dạy con từ nay suốt cho đến khi ngài A-dật-đa thành Phật 
phải khiến cho hết thảy chúng sinh trong sáu đường đều 
được độ thoát. Xin vâng, thưa Thế Tôn! Xin ngài không 
cần phải để tâm lo lắng.” 


Thích nghĩa 


A-dật-đa là tên của Phật Di-lặc, phiên âm từ tiếng 
Phạn Ajita, Hán dịch là Vô Năng Thắng. 


“Duy nhiên” là dạ, vâng, là tiếng dùng để ứng đáp. 


PHẨM THỨTU || 179 
Kinh văn 


fR HỆ › He... /g41. 

._^ lÌ 3 jắ ñ BE › #ˆ ĐH tt X › -š đẻ 
1. na $à độ T 
› TW R1... 5) 4# l2), LỄ PP XE. 


e Nhĩ thời, Phật cáo Địa Tạng Bồ Tát: Nhất thiết chúng 
sinh vị giải thoát giả, tính thức vô định, ác tập kế 
nghiệp, thiện tập kế quả. Vĩ thiện vi ác, trục cảnh 
nhi sinh. Luân chuyển ngũ đạo, tạm vô hưu tức. 
Động kinh trần kiếp, mê hoặc chưóng nạn. 


Việt dịch 

Bấy giờ, đức Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng: “Hết thảy chúng 
sinh khi chưa giải thoát thì tánh, thức đều không nhất 
định. Quen làm việc ác kết thành nghiệp báo, quen làm 
việc thiện kết thành quả lành. Làm thiện hay làm ác đều 
do chạy theo ngoại cảnh mà sinh khởi. [Do nghiệp quả 
mà] luân chuyển xoay vần trong năm đường,' không lúc 
nào tạm dừng, mê muội lầm lạc chịu nhiều chướng nạn 
qua vô số kiếp nhiều như bụi nhỏ.” 


Giảng giải 

Lúc bấy giờ, đức Phật lại bảo Bồ Tát Địa Tạng: “Hết 
thảy chúng sinh còn chưa đạt được sự giải thoát thì tánh lý 
và ý thức của họ đều không nhất định. Theo thói quen làm 


1 Năm đường (ngũ đạo), chỉ các cảnh giới thiên (cõi trời), nhân (cõi người), địa 
ngục, nøạ quỷ và súc sinh. 


180 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


ác kết thành nghiệp, theo thói quen làm thiện kết thành 
quả, có lúc thì làm việc thiện, có lúc lại làm việc ác. Những 
việc làm thiện, ác như vậy đều phát sinh do chạy theo hoàn 
cảnh mà họ gặp phải, xoay tròn mãi như bánh xe, qua lại 
lên xuống trong các cõi trời, người, súc sinh, ngạ quỷ, địa 
ngục, không một lúc ngào ngừng nghỉ, thoáng chốc đã trải 
qua số kiếp nhiều như số hạt bụi nhỏ, sống trong sự mê 
muội lầm lạc, sống trong chướng ngại khổ nạn. 


Thích nghĩa 


A-la-hán là quả vị giải thoát của Tiểu thừa, Phật là quả 
vị giải thoát của Đại thừa. Những người chưa tu tập thành 
tựu Chánh quả, chưa đạt được sự giải thoát thì tánh, thức 
đều không nhất định. 


Tánh có hai loại, tánh tập quán và tánh lý. Thức cũng 
có hai loại như vậy. Thể nguyên sơ tùy theo tánh, thức mà 
chuyển biến, theo các tập quán tham, sân, sĩ mà tạo quả 
khổ đau trong ba đường ác, theo các tập quán bố thí, nhân 
từ, hiền thiện mà tạo quả an vui trong hai cõi trời, người. 


Thật đáng thương chúng sinh bị các tập quán nhiều đời 
che chướng chân tâm, thoắt chốc sinh lên cõi trời, thoắt 
chốc sa vào địa ngục, thoạt lên thoạt xuống, khác nào như 
con vụ quay tròn, luân chuyển mãi trong năm đường, chịu 
đựng khổ não vô cùng tận. Tuy trải qua ngàn vạn kiếp như 
vậy vẫn không chịu giác ngộ. 


Một khối vọng tâm vô minh, bám chấp chạy theo hết 
thầy những cảnh giới hư ảo, không ngừng biến động dù chỉ 
trong chốc lát, che chướng bao trùm tâm Phật vốn có xưa 
nay của mỗi người, khiến chúng ta không thể thấu triệt 
sinh tử, không được giải thoát, kéo dài kiếp sống dằng dặc 
mãi trong năm đường, chịu đủ mọi khổ não. 


PHẨM THỨTU || 181 


Cảnh giới a-tu-la nghiệp chướng còn nặng nề hơn, mãi 
mãi không được giải thoát, cho nên chỉ nói năm đường [mà 
không nhắc đến cõi a-tu-la]. 


Kinh văn 


du ;@ ‡ 28 , 4 zC +x YẾU , Hs, Ƒ th Na 
38 iỄ # . 


e Như ngư du võng, tương thị trường lưu, thoát hoặc tạm 
xuất, hựu phục tao võng. 


Việt dịch 
“Như cá bơi lội trong vòng lưới vây, tưởng như đang ở 
trong sông rộng, chỉ chốc lát tạm thời không vướng lưới, 
nhưng rồi cũng lại vướng vào thôi.” 


Giảng giải 

Thói quen làm ác của con người cũng giống như cá lội 
trong vùng bủa lưới, tưởng rằng đang bơi trong sông rộng, 
vừa có được cơ may thoát khỏi rồi lại chui trở vào. Tạm thời 
tưởng đã thoát được khỏi lưới nhưng rồi lại vướng vào. 


Thích nghĩa 


Cá là ví dụ cho chúng sinh trong năm đường, lưới là ví 
dụ cho cái lồng Ba cõi bao trùm. Nhân vì chúng sinh mê 
muội bám chấp chạy theo tánh, thức, nghiệp lực mà xoay 
chuyển, thấy biết vướng chấp hết thảy ngoại cảnh hư đối, 
không biết chúng đang làm nhiễu loạn bản tánh của mình, 
hóa ra cũng giống như con cá được bơi trong dòng nước 


182 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


mát hết sức vui sướng, vĩnh viễn không muốn buông bỏ 
dòng nước mình yêu thích, chính là [như chúng sinh] vĩnh 
viễn không thoát ra khỏi tấm lưới Ba cõi. 


Thương thay! Con cá kia thật ngu muội biết bao! Phải biết 
rằng dòng nước kia vĩnh viễn đã bị lưới bủa vây quanh, cầu 
mong mọi người hãy nhanh chóng thoát ra khỏi vòng giăng 
bủa của lưới kia. Bên ngoài lưới ấy mới thực sự là dòng nước 
trong sạch mát lành không bao giờ khô cạn, tự nhiên vĩnh 
viễn không còn vướng vào lưới nữa, như vậy há chẳng phải là 
sự vui sướng chân thật hay sao? Quý vị nếu muốn thoát khỏi 
lưới ấy thì từ nay phải buông xả, la xa dòng nước á1 luyến hư 
vọng kia, tự nhiên sẽ có thể thoát ra được. 

Tạm thời được thoát ra, đó là tỷ dụ cho việc làm thiện, 
tuy được sinh về cõi trời, nhưng vì không biết thoát ra ngoài 
cái lưới Ba cõi nên rồi lại mắc vào lưới, cũng giống như khi 
hưởng hết phước cõi trời thì lại đọa vào ba đường ác. 


Kinh văn 


JÉ co 


e Dĩ thị đẳng bối, ngô đương ưu niệm. Nhữ ký tất thị 
vãng nguyện, lũy kiếp trọng thệ, quảng độ tội bối, 
ngô phục hà lự? 


Việt dịch 
“Vì những người như vậy mà ta phải lo nghĩ. Nay ông 
muốn trọn lời nguyện quá khứ, trong nhiều kiếp đã nặng 


PHẨM THỨTU || 183 


lời thể rộng độ những chúng sinh tội khổ, vậy ta đâu còn 
gì phải lo lắng nữa?” 


Giảng giải 

[Đức Phật nói: | “Nhân vì có những chúng sinh [mê muội] 
như vậy, đương nhiên ta phải ưu sầu lo lắng. Thế nhưng 
ông đã có sự phát tâm như vậy, hẳn sẽ thành tựu trọn vẹn 
lời phát nguyện trước đây của mình, cũng như trong nhiều 
kiếp đã có lời thề phải rộng độ hết thảy những chúng sinh 
tội khổ, vậy ta đâu còn gì để phải sầu ưu lo nghĩ nữa?” 


Thích nghĩa 


Đức Phật vì những chúng sinh tánh, thức không nhất 
định cho nên hết sức lo nghĩ. Hiện tại Bồ Tát Địa Tạng đã 
tự mình nói ra, nhận lấy trách nhiệm cứu độ những chúng 
sinh ấy, đức Phật đương nhiên là không còn gì để phải lo 
nghĩ nữa. 


Kinh văn 


đồ, ZC dư Hự › *!'P Z4 —‡r lš JÊ #nT lệ › 

#ZH#@+› gi? š: M52 | xã 

X 3h Œ,/ Ã- #X?[ §ã 2 % 1U Tƒ Đá Ÿ) 

34? 9B #ã+! Suấ mời 2. 

e Thuyết thị ngữ thời, hội trung hữu nhất Bồ Tát Ma- 
ha-tát, danh Định Tự Tại Vương, bạch Phật ngôn: 
Thế Tôn! Địa Tạng Bồ Tát lũy kiếp dĩ lai các phát hà 


nguyện, kim mông Thế Tôn ân cần tán thán? Duy 
nguyện Thế Tôn lược nhi thuyết chi. 


L7 
=>” 
jš 


184 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Việt dịch 

Đức Thế Tôn nói ra lời ấy rồi, trong hội chúng có vị Đại 

Bồ Tát tên là Định Tự Tại Vương bạch Phật rằng: “Bạch 

Thế Tôn! Bồ Tát Địa Tạng từ nhiều kiếp đến nay đã phát 

những lời nguyện gì mà nay được đức Thế Tôn ân cần 

ngợi khen xưng tán? Xin đức Thế Tôn lược nói sơ qua.” 
Giảng giải 

Vào lúc đức Phật vừa nói xong câu trên, trong hội chúng 

có một vị Đại Bồ Tát tên gọi là Định Tự Tại Vương thưa trước 
Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Địa Tạng từ nhiều kiếp 
đến nay đã từng phát những lời thệ nguyện như thế nào mà 
hiện nay được đức Thế Tôn ân cần ngợi khen xưng tán như 
vậy? Mong đức Thế Tôn lược nói qua cho nghe một lần.” 


Thích nghĩa 

Chúng sinh tánh, thức không nhất định, cho nên vào 
ra trong lưới, không được giải thoát. Vị Bồ Tát này nhiếp 
tâm nhập định, cho nên quyết phá lưới giăng, đạt được sức 
tự tại lớn lao không ràng buộc, cho nên gọi tên là Định Tự 
Tại Vương. 

Nhân vì đức Thế Tôn trong Pháp Hội ngợi khen xưng 
tán Bồ Tát Địa Tạng, nói rằng ngài đã từng phát nguyện 
trong nhiều kiếp, nên mới có câu hỏi này. 

Chữ “lũy” có nghĩa là tầng tầng lớp lớp chồng chất lên 
nhau, hàm ý biểu thị số kiếp rất nhiều. 


Kinh văn 


thờ: tr He + 3# ñễ: 5W 18ö5Ÿ 
lŠ: á S2. # u22 BÑfg#Öi. 


PHẨM THỨTU || 185 


e Nhĩ thời, Thế Tôn cáo Định Tự Tại Vương Bồ Tát: Đế 
thính đế thính, thiện tư niệm chi. Ngô đương vị nhữ 
phân biệt giải thuyết. 


Việt dịch 
Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Định Tự Tại Vương: 
“Hãy lắng nghe! Hãy khéo suy ngẫm! Ta sẽ vì ông mà 
phân biệt giảng nói.” 


Giảng giải 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Định Tự Tại Vương: 
“Hãy lưu tâm lắng nghe! Hãy suy xét kỹ càng! Nghe qua 
rồi phải khéo suy ngẫm. Nay ta sẽ vì ông phân biệt giảng 
nói.” 


Thích nghĩa 


Bồ Tát Địa Tạng có thệ nguyện lớn, có đức tin lớn, cho 
nên mới có thể nhận lãnh lời Phật dạy. Vì sợ rằng những 
vị Bồ Tát khác không có khả năng nhận lãnh cho nên mới 
bảo các ngài phải chú trọng, không được xem thường mà 
chỉ nghe thoáng qua, nghe rồi phải lưu tâm suy ngẫm kỹ 
lưỡng, như vậy mới có thể đạt được đủ ba loại trí tuệ: văn, 
tư, tu (nghe nhận, suy ngẫm và thực hành). 


Phật bảo hàng Bồ Tát mà còn phải lưu tâm lắng nghe, 
suy ngẫm kỹ, huống chi chúng ta là những chúng sinh 
không đủ trí tuệ, lẽ nào lại không đặc biệt lưu tâm lắng 
nghe, không đặc biệt lưu tâm suy ngẫm hay sao? Hoặc ví 
như ở điểm này có thể đạt được một chút trí tuệ, nhưng rốt 
cùng việc đạt đến chỗ triệt ngộ cũng không nói chắc được. 


186 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 
K¡nh văn 


7? ‡+i + #⁄.-% Ih[ Jl 2Á 7š HỊ 4h, 2< vỊ ðì 4), 
fl HỆ 2q 1h Đ— 39 ' m3 ‡n ˆ v RỆ BE v 
4Eið #t , HH4? . đi , ERBDff. & 
+ .#Z#'‡+xX ,.KX^A#ñ. ?È . 1# 
, f#2b‡@x#. kh, 3à 
B]Ị+., ##—'# BỊ 1+ 4; E]{ữ- 4 › 


e Nãi vãng quá khứ vô lượng a-tăng-kì na-do-tha bất 
khả thuyết kiếp, nhĩ thời hữu Phật hiệu Nhất Thiết 
Trí Thành Tựu Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến trị, 
Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng 
sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, Thế 
Tôn, kỳ Phật thọ mệnh lục vạn kiếp. VỊ xuất gia thời, 
vi tiểu quốc vương, dữ nhất lân quốc vương vi hữu, 
đồng hành thập thiện, nhiêu ích chúng sinh. 


Việt dịch 

Vào thời quá khứ cách đây vô lượng vô số na-do-tha kiếp 
không thể nói hết, bấy giờ có đức Phật hiệu là Nhất 
Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, 
Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, 
Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Đức 
Phật này có thọ mạng là 60.000 kiếp. Khi chưa xuất gia, 
ngài là vua một nước nhỏ, làm bạn với vị vua nước láng 
giểng, cùng nhau thực hành mười nghiệp lành, làm lợi 
ích chúng sinh. 


PHẨM THỨTU || 187 


Giảng giải 

Đó là chuyện trong quá khứ, cách đây vô lượng vô số, 
ngàn muôn ức, không thể nói hết số kiếp. Thời ấy có đức 
Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. 

Ứng cúng, nghĩa là đã thành Phật, xứng đáng nhận sự 
cúng dường của chư thiên và loài người. 

Chánh biến tri, nghĩa là Phật có sự hiểu biết chân 
chánh, kiến giải chân chánh, có trí tuệ thấy biết rộng khắp 
pháp giới. 

Minh hạnh túc, nghĩa là thân nghiệp, khẩu nghiệp đều 
thanh tịnh, tùy ý, đạt được đầy đủ muôn công hạnh. 

Thiện thệ, chính là Niết-bàn, mãi mãi vượt ngoài Ba 
cõi, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. 

Thế gian giải, nghĩa là Phật đời đời xuất hiện ở thế gian 
nhưng đều có thể đạt được giải thoát. 

Vô thượng sĩ, là nói trí tuệ của Phật vô thượng, không 
a1 hơn được. 


Điều ngự trượng phu, là nói Phật giáo hóa chúng sinh 
được cứu độ. 

Phật cứu độ chúng sinh trong hai cõi trời, người là nhiều 
nhất, cho nên tôn xưng ngài là bậc Thiên nhân sư. 

Phật được hết thảy chúng sinh trên cõi đời đều tôn kính, 
cho nên tôn xưng ngài là Thế Tôn. 


Thọ mạng của vị Phật này là 60.000 kiếp. Trong thời 
gian chưa xuất gia, ngài từng làm vua một nước nhỏ, đã 
kết bạn với vị vua nước láng giểng để cùng nhau tu tập 
mười nghiệp lành, làm lợi ích cho rất nhiều chúng sinh 
thuở ấy. 


188 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Thích nghĩa 

Có trí tuệ hiểu biết được hết thảy mọi việc nên gọi là 
Nhất thiết trí, phân biệt ra có ba loại. Loại thứ nhất gọi 
là Nhất thiết trí, có thể thành tựu Tiểu quả của Nhị thừa. 
Loại thứ hai gọi là Đạo chủng trí, có thể thành tựu đạo Bồ 
Tát. Loại thứ ba gọi là Nhất thiết chủng trí, có thể thành 
tựu quả vị Phật. 

Như Lai là nói ý nghĩa giống như chư Phật xưa tái sinh.! 

Mười nghiệp lành, phần trước đã có giải thích rồi. 


Kinh văn 


+* BI NZ†£fA K,,. 2: .. + 
?}. /ðdt 231g, — 1 #&ññ : TW 1?ỳ 
!l., # 8# xX3Ÿ#. 41t &#4£:¡ — +7 
#R: #2 33. 4X &1. 1# 


ST › 4\ 4k Eñ mì 1h lÒ 


e Kỳ lân quốc nội sở hữu nhân dân, đa tạo chúng ác. Nhị 
vương nghị kế, quảng thiết phương tiện. Nhất vương 
phát nguyện: Tảo thành phật đạo, đương độ thị bối, 
lnh sử vô dư. Nhất vương phát nguyện: Nhược bất 
tiên độ tội khổ, linh thị an lạc, đắc chí Bồ-đề, ngã 
chung vị nguyện thành Phật. 


Việt dịch 
Nhân dân trong nước láng giêng ấy làm nhiều việc xấu 
ác. Hai vị vua bàn nhau, rộng bày phương tiện [cứu giúp 


“giống như chư cổ Phật tái lai”. Trong kinh Kim Cang, đức Phật giải thích là: 
“Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệc vô sở khứ, cố danh Như Lai.” (Như Lai đó, 
không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, nên gọi là Như Lai.) 


PHẨM THỨTU || 189 


họ]. Một vua phát nguyện: “[Tôi nguyện] sớm thành Phật 

đạo để cứu độ bằng hết những người dân này.” Vị vua kia 

phát nguyện: “Nếu trước tiên không cứu độ hết những 

người tội khổ, khiến cho đều được an vui, đạt đạo Bồ-đề, 

thì tôi nguyện không thành Phật.” 
Giảng giải 

Người dân trong nước láng giềng kia đa số tạo nhiều 

nghiệp ác. Một ngày nọ, hai vị vua cùng bàn đến việc này, 
đều muốn nghĩ cách rộng bày phương tiện, cách thức. Sau 
khi bàn bạc kết thúc, cả hai vị đều phát khởi tâm nguyện. 
Một vua nói: “la nguyện sớm thành Phật, sau đó sẽ độ 
thoát hết thảy những người dân này, không bỏ sót lại một 
người nào.” Vị vua còn lại cũng phát nguyện rằng: “Ta 
nguyện trước tiên phải cứu độ hết những chúng sinh đang 
chịu tội khổ, khiến họ được an vui, thành tựu quả Phật, 
nếu không ta sẽ không thành Phật.” 


Thích nghĩa 


Phát nguyện có hai loại, một là phát nguyện thành 
Phật, tự mình thành Phật trước tiên, sau đó quay lại cứu 
độ chúng sinh. Một loại nữa là phát nguyện của Bồ Tát, 
trước tiên phải cứu độ hết chúng sinh, sau đó tự mình mới 
thành Phật. 


Kinh văn 
J?-++ h + 3# lš : — + # #8 m.?ỳ 
3 › FỊn—}J## \j)‡uX. — # #Éã 
+ l1, k#ãm b3. Enauzã 
¬rT 


190 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


e Phật cáo Định Tự Tại Vương Bồ Tát: Nhất vương phát 
nguyện tảo thành Phật giả, tức Nhất Thiết Trí 
Thành Tựu Như Lai thị. Nhất vương phát nguyện 
vĩnh độ tội khổ chúng sinh, vị nguyện thành Phật 
giả, tức Địa Tạng Bồ Tát thị. 


Việt dịch 
Đức Phật bảo Bồ Tát Định Tự Tại Vương: “Vị vua phát 
nguyện sớm thành Phật, chính là đức Phật Nhất Thiết 
Trí Thành Tựu Như Lai. Vị vua phát nguyện vĩnh viễn 
cứu độ chúng sinh tội khổ, chưa nguyện thành Phật, 
chính là Bồ Tát Địa Tạng.” 


Giảng giải 

Đức Phật bảo ngài Định Tự Tại Vương rằng: “Một vua 
phát nguyện muốn sớm thành Phật, chính là đức Phật 
Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Một vua phát nguyện 
muốn trước tiên cứu độ hết chúng sinh tội khổ, tự mình 
không muốn thành Phật trước, chính là Bồ Tát Địa Tạng.” 


Thích nghĩa 


Hết thảy người tu hành đều lấy phát nguyện làm việc 
trước tiên. Phát nguyện lớn hay nhỏ, đều do từ nơi tâm 
rộng hay hẹp mà phát khởi. 


Cho nên tâm Phật với tâm chúng sinh cũng không có gì 
khác biệt. Phàm phu không thành Phật, đều là do trong 
tự tâm họ không mong muốn thành Phật. Quý vị nghĩ 
xem, như vị quốc vương kia một khi phát nguyện liền được 
thành tựu, xem như vậy thì có thể biết được. 


PHẨM THỨTU || 191 


Kinh văn 
;_—- ` ;ˆ ˆ=A `2 

1ã 2i + &t sở hỊ ll 43), Zj Dồ that, ð 

` ` cy 4 2 

3ï ¡fi© # H 42“. #09 -†¿jJ. 

e Phục ư quá khứ vô lượng a-tăng-kỳ kiếp, hữu Phật 
xuất thế, danh Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. 
Kỳ Phật thọ mệnh tứ thập kiếp. 

Việt dịch 
Lại nữa, trong quá khứ cách đây vô lượng a-tăng-kỳ kiếp, 
có Phật xuất thế hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như 
Lai. Thọ mạng của vị Phật này là 40 kiếp. 

Giảng giải 

Trong quá khứ cách đây vô lượng a-tăng-kỳ số kiếp lại 

có một vị Phật xuất thế, danh hiệu là Thanh Tịnh Liên 

Hoa Mục Như Lai. Thọ mạng của ngài dài 40 kiếp. 

Thích nghĩa 


Đức Phật có 32 tướng tốt, đó là vì Phật đã dứt trừ hết 
mọi điều xấu ác, lại trọn vẹn đầy đủ hết thảy mọi công đức. 
Cho nên, khuôn mặt của Phật như mặt trăng tròn sáng. 
Phật thường dùng ánh mắt từ bi xem khắp chúng sinh, 
cho nên đồng tử trong mắt ngài giống hệt như hoa sen 
thanh tịnh. 


Kinh văn 


1¡⁄k>†?, ñq -l:X,› 3B #42. B 
*‡#4UL, il—+^A, #HqXH.ởdtệ 


192 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Bặ. # # M>:#&#ã11#? BH # 
ằ: 4# ©zZH, #j6‡(Ð, kén 
‡\ 7# # j 1g ? 


e Tượng pháp chi trung, hữu nhất La-hán, phúc độ chúng 
sinh. Nhân thứ giáo hóa, ngộ nhất nữ nhân, tự viết 
quang Mục, thiết thực cúng dường. La-hán vấn chỉ: 
Dục nguyện hà đẳng? Quang Mục đáp ngôn: Ngã dĩ 
mẫu vong chi nhật, tư phúc cứu bạt, vị tri ngã mẫu 
sinh xứ hà thú? 


Việt dịch 

Trong thời Tượng pháp [của vị Phật này], có một vị La- 
hán đem phước đức cứu độ chúng sinh. Nhân trong khi 
tuần tự giáo hóa, ngài gặp một cô gái tên là Quang Mục 
bày biện các món thức ăn dâng lên cúng dường. Vị La- 
hán hỏi: “Con muốn cầu điều gì?” Quang Mục thưa: 
“Nhân ngày giỗ mẹ, con muốn nhờ phước [cúng dường] 
này để cứu mẹ, nhưng vẫn không biết mẹ con tái sinh 
cõi nào?” 


Giảng giải 

Trong khoảng thời gian Tượng pháp, có một vị La-hán 
dùng sự tu hành phước đức để cứu độ chúng sinh. Quán 
sát nhân quả của người phàm rồi dựa theo đó mà giáo 
hóa. Một hôm, ngài gặp một người con gái tên là Quang 
Mục, cung kính dâng một bữa cơm cúng dường lên ngài. 
Vị La-hán hỏi: “Con cúng dường như vậy muốn cầu việc 
gì?” Quang Mục thưa: “Con nhân ngày giỗ mẹ con, bỏ tiền 


PHẨM THỨTU || 193 


` ` Z P* Z ^ ^ 
của ra vì mẹ làm phúc để mong cứu độ mẹ, nhưng không 
Z š 3© lề & ^Z ` ^ ° .. 
biết mẹ con hiện nay sinh vào chốn nào? Ở trong cảnh giới 
nào?” 


Thích nghĩa 

Tượng pháp, là quãng thời gian sau khi Phật nhập diệt, 
nằm giữa hai thời kỳ Chánh pháp và Mạt pháp, chỉ còn lại 
những hình tượng, tranh vẽ giống Phật thôi.! 

La-hán là vị ôm bình bát đi khất thực, tu hành giáo hóa 
chúng sinh, cho nên gọi là vị khất sĩ. 

Mục là biểu thị định, quang là biểu thị tuệ, nhờ định 
mà có tuệ, từ nơi tuệ mới phát quang, tỏa sáng. 

Người đem thức ăn bố thí cho người khác có năm loại 
công đức. Thứ nhất là cho người mạng sống (thí mạng), 
thứ hai là cho người hình sắc (thí sắc), thứ ba là cho người 
sức mạnh (thí lực), thứ tư là cho người sự an ổn (thí an), 
thứ năm là cho người sức biện thuyết (thí biện). Đó là năm 
phước đức [người bố thí nhận được]. 


Kinh văn 


šš;šŠ >, 6A XĂŸU. ÑNXHx#l 
84t, ‡+&á k3. Ä;š hÌ X.H ẩ: 
Tỳ # + †Efl4T7%X? 2-È z3 3“ tá 
+2 


1 Cách giải thích ở đây dường như theo sự suy đoán khá tùy tiện, vì căn cứ Từ 
điển Phật Quang thì Tượng pháp (saddharma-pratiripaka) hay Tượng pháp thời 
là giai đoạn mà Giáo pháp của Phật vẫn còn lưu hành nhưng chỉ còn tương tợ, 
gần giống chứ không hoàn toàn chính xác như Phật thuyết dạy. 


194 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


e La-hán mẫn chi, vi nhập định quán, kiến Quang Mục 
nữ mẫu đọa tại ác thú, thụ cực đại khổ. La-hán vấn 
Quang Mục ngôn: Nhữ mẫu tại sinh tác hà hành 
nghiệp? Rim tại ác thú thụ cực đại khổ. 


Việt dịch 
Vị La-hán thương xót, liền nhập định quán xét, thấy mẹ 
của Quang Mục đọa vào đường ác, chịu khổ não cùng 
cực. Vị La-hán liền hỏi Quang Mục: “Mẹ con khi còn 
sống tạo những nghiệp gì? Hiện nay đọa vào đường ác 
đang chịu khổ não cùng cực.” 
Giảng giải 
Vị La-hán sau khi nghe cô Quang Mục nói xong thì rất 
thương xót, liền vì cô ngồi tĩnh tọa nhập định quán sát, 
thấy được mẹ cô Quang Mục đọa vào trong đường ác, chịu 
khổ não cùng cực. 


Thích nghĩa 


Hết thảy chúng sinh gặp phải tai nạn họa hại hoàn 
toàn không phải do trời giáng phạt, đều là những điều tự 
mình làm trong quá khứ nên hiện tại phải nhận lãnh quả 
báo, tự làm tự chịu. 

Hiện tại nhìn thấy mẹ cô Quang Mục ở trong địa ngục 
Vô Gián, chịu khổ báo cùng cực, cho nên khi xuất định liền 
phải hỏi cô xem lúc còn sống bà ấy đã tạo những nghiệp gì. 


Kinh văn 
xŠRH2ä: #4 8715. 3ƒ 6 St 
+. 12 6. 23L 7› 3% Uä 


PHẨM THỨTU || 195 


'-IPn soi ‡†3L 2%. 4£ #8 
o Su ÁR&, 2nfJ &‡t? 


e Quang Mục đáp ngôn: Ngã mẫu sở tập, duy háo thực 
đạm ngư miết chi thuộc. Sở thực ngư miết, đa thực 
kì tử, hoặc sao hoặc chử, tứ tình thực đạm, kế kỳ 
mệnh số, thiên vạn phục bội. Tôn giả từ mẫn, như 
hà a1 cứu? 

Việt dịch 
Quang Mục thưa đáp: “Nghiệp ác mẹ con đã làm chỉ 
duy nhất là thích ăn các loài hải sản,! đa phần là ăn 
trứng của chúng, hoặc chiên hoặc nấu, cứ tha hồ mà ăn, 
tính ra phải nhiều hơn muôn ngàn sinh mạng. Tôn giả rủ 
lòng thương, xin làm cách nào để cứu giúp.” 

Giảng giải 

Cô Quang Mục đáp lại câu hỏi, nói rằng: “Thói quen 
của mẹ con là chỉ ưa thích ăn các loại hải sản, khi ăn thì 
đa phần là ăn trứng của chúng, hoặc chiên xào, hoặc luộc 
nấu, cứ buông thả theo ý thích mà ăn, nếu tính lại số lượng 
các sinh mạng ấy hắn phải nhiều hơn cả số muôn ngàn. 

Thưa Tôn giả! Mong ngài đem lòng từ bi thương xót con, 

làm cách nào để cứu vớt mẹ con.” 


! Hai chữ ngư miết (,#. £) trong kinh văn, hầu hết các bản dịch trước đây, kể 
cả Anh ngữ, đều dịch là “cá và rùa” (fish, turtles). Tuy nhiên, chúng tôi đã 
tìm thấy ít nhất là 29 bản kinh văn có sử dụng cụm từ này đều mang nghĩa 
như một danh từ chỉ chung các loài thủy tộc, hải sản. Nhiếp Đại thừa luận 
thích cũng có câu: “#3øX ‡,X*7⁄LØ†A,3L7k348#È, 3y & lê Sf EỊ 5t& . “ (Thí 
như đại hải, chúng lưu sở nhập, kỳ thủy tương tạp, vi ngư miết đẳng đồng sở 
thụ dụng. - Ví như biển lớn các dòng nước hòa vào, các loài thủy tộc đều thọ 
dụng như nhau.) Cách dùng ngư miết ở đây rõ ràng chỉ chung các loại thủy 
tộc chứ không thể hiểu là cá và rùa. Cách dịch không chuẩn xác này có thể 
khiến hiểu lầm là tội lỗi do ăn thịt cá và rùa, còn các loại sinh vật khác thì 
không có tội chăng? 


196 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Thích nghĩa 


Những nghiệp ác mà chúng ta gây tạo có rất nhiều, 
nhưng nghiêm trọng, nặng nề nhất là nghiệp giết hại. Mẹ 
của Quang Mục không chỉ giết hại ăn thịt các loài thủy 
tộc, mà còn chuyên ăn trứng của chúng. Trong một bọc 
trứng số lượng rất nhiều, ví như chúng được sinh ra lớn 
lên, mỗi trứng đều là một sinh mạng. Số trứng nhiều tức 
số sinh mạng nhiều, cho nên nói rằng không chỉ ở số muôn 
ngàn. Nên có thể biết rằng mẹ của Quang Mục đã giết hại 
rất nhiều sinh mạng, tội nghiệp đó tự nhiên rất nặng nề 
không thể tỷ dụ được.! 


Kinh văn 


tế )X Kk>, †E2 1. ÄhX,H 5 : šknJ 

i\41Ä3fIE ‡ HH &. E0, 

“.... 

e La-hán mẫn chỉ, vi tác phương tiện, khuyến Quang 
Mục ngôn: Nhữ khả chí thành niệm Thanh Tịnh 


Liên Hoa Mục Như Lai, kiêm tố họa hình tượng, tôn 
vong hoạch báo. 


Việt dịch 
Vị La-hán thương xót, liền phương tiện khuyên Quang 
Mục rằng: “Con có thể chí thành niệm danh hiệu đức 
Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, cùng tạo vẽ hình 
tượng ngài thì người còn kẻ mất đều được phước báo.” 


1 Nguyên bản có phụ chép ở đây một phần phụ lục ngắn, xét thấy nội dung 
ngày nay không còn phù hợp nên chúng tôi đã lược qua không dịch. 


PHẨM THỨTU || 197 


Giảng giải 

La-hán hết sức thương xót nên vì cô Quang Mục mà chỉ 
bày phương cách, khuyên rằng: “Con có thể đem tâm chí 
thành niệm danh hiệu đức Thanh Tình Liên Hoa Mục Như 
Lai, lại tạo vẽ hình tượng của ngài thì người còn sống với 
kẻ đã mất đều sẽ được quả báo tốt đẹp.” 


Thích nghĩa 


Niệm Phật, tạo tượng Phật, vẽ hình Phật, chính là 
phương pháp cứu vớt. Niệm Phật thì ngay trong đời này 
được lợi mình, lợi người. Tạo vẽ tượng Phật thì đời sau 
được lợi mình lợi người. 


Tâm hướng về một nơi gọi là chí, ý chân thật kiên định 
gọi là thành. Bất kể là làm việc lành gì, có tâm chí thành ắt 
được thành tựu, không có tâm chí thành ắt phải hư hỏng. 

Niệm Phật một câu có thể tiêu trừ tội nghiệp trong số 
kiếp nhiều như cát sông Hằng. Lễ Phật một lạy, có thể 
tăng thêm vô lượng phước đức. Những điều này đều nhờ 
nơi tâm chí thành mà đạt được. 

Cô gái Quang Mục nếu có thể làm như vậy, không chỉ là 
mẹ cô được thoát khỏi địa ngục, mà chính tự thân cô trong 
tương lai cũng chứng thành quả Phật. Cho nên nói rằng 
người còn kẻ mất đều được phước báo.” 


Kinh văn 
X.RMlE.. Pjt74#. 3 #114k 
Z.14jÄXðj4a, 3E D7. 


e Quang Mục văn dĩ, tức xả sỏ ái, tầm hoạ Phật tượng nhi 
cúng dường chi, phục cung kính tâm, bi khấp chiêm lễ. 


198 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Việt dịch 
Cô Quang Mục nghe như vậy rồi liền từ bỏ hết những gì 
mình yêu thích, dùng lo việc tạo vẽ hình tượng Phật mà 
cúng dường, lại hết lòng cung kính thương cảm chiêm 
ngưỡng lễ bái, nước mắt ràn rụa. 


Giảng giải 

Cô Quang Mục một khi nghe được lời dạy ấy rồi, lập tức 
buông bỏ hết những vật mình yêu thích, bán đi lấy tiền, 
dùng tiền ấy để tìm người nhờ vẽ tranh tượng Phật cúng 
dường, lại khởi sinh tâm chí thành cung kính, thương cảm 
mà chiêm ngưỡng, cung kính lễ bái. 


Thích nghĩa 


Cô Quang Mục vừa nhớ tưởng đến mẹ đang chịu khổ, 
lại vừa nhớ tưởng đến ân đức của Phật đối với chúng sinh, 
cho nên mới sinh lòng thương cảm bi ai, nước mắt tuôn 
tràn. 

Chiêm ngưỡng rổi lễ bái, lễ bái rồi chiêm ngưỡng, một 
tấm lòng hiếu thảo thuần khiết, há còn thấy có gì khác vui 
thú sao? 


Kinh văn 


.2X*Äk 1Á › » R,?p Ÿ , +,X 3š , gi 
“A8 +. #@ 9U, FP# š 


c. 
ứ ° 


\ 


PHẨM THỨTU || 199 


e Hốt ư dạ hậu, mộng kiến Phật thân, kim sắc hoảng 
dđiậu, như Tu-dh sơn, phóng đại quang mình, nh1 cáo 
Quang Mục: Nhữ mẫu bất cửu đương sinh nhữ gia, 
tài giác cơ hàn, tức đương ngôn thuyết. 


Việt dịch 
Bỗng dưng vừa quá nửa đêm, Quang Mục mộng thấy 
thân Phật sắc vàng rực rỡ chói lọi, cao lớn như núi Tu-di, 
phóng chiếu hào quang chói sáng, bảo Quang Mục rằng: 
“Không bao lâu nữa mẹ con sẽ sinh vào trong nhà con, 
vừa biết đói lạnh thì biết nói.” 


Giảng giải 

Bỗng dưng vào khoảng nửa sau của đêm đó, cô Quang 
Mục trong mộng nhìn thấy được thân Phật, sắc vàng rực 
rõ như vàng ròng, cao lớn như núi Tu-di, phóng chiếu hào 
quang sáng chói. Đức Phật bảo Quang Mục: “Mẹ của con, 
không bao lâu nữa sẽ sinh vào trong nhà con. Khi vừa biết 
đói, biết lạnh cũng liền biết nói.” 


Thích nghĩa 


Nằm mộng có bốn trường hợp. Một là mộng do bốn đại 
không hòa hợp. Hai là mộng thấy trước sự việc. Ba là mộng 
của trời, người. Bốn là mộng do tâm tưởng. 


Giấc mộng của Quang Mục là thuộc hai trường hợp sau. 


“Rực rõ chói lọi” là mô tả ánh sáng chiếu soi chói lọi 
cùng khắp. 

“Sinh vào nhà của con” là đức Phật đáp ứng nguyện 
vọng của cô Quang Mục, nói cho cô biết nơi mẹ cô sẽ sinh 
đến. 


200 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 
Kï¡nh văn 


‡4 # N3 —-Ƒ†., R&ï =H› 27 
Kể gg 4 33. #2+WH: +ø@* 
4, X‡i£ q4. #X6xÑ#,. AM 
®#. H73, X l k»ùuXk. 3 )x3ã 
5,2ti#4 +, ` Xi4ã liệt, 
=—~ sư “da + h2, ° Ỷ. n 
th #.. 


e Ey hậu gia nội tỳ sinh nhất tử, vị mãn tam nhật, nhi 
nãi ngôn thuyết, kê thủ bi khấp, cáo ư Quang Mục: 
Sinh tử nghiệp duyên, quả báo tự thụ. Ngô thị nhữ 
mẫu, cửu xứ ám minh. Tự biệt nhữ lai, luy đọa đại 
địa ngục. Mông nhữ phúc lực, phương đắc thụ sinh, 
vi hạ tiện nhân, hựu phục đoản mệnh, thọ niên 
thập tam, cánh lạc ác đạo. Nhữ hữu hà kế, linh ngô 
thoát miễn? 


Việt dịch 

Sau đó, người tỳ nữ trong nhà sinh ra một đứa con, chưa 
được ba ngày đã biết nói, cúi đầu buồn khóc nói với Quang 
Mục: “Nghiệp duyên trong vòng sinh tử, quả báo tự mình 
nhận lãnh. Ta là mẹ của con trước đây, từ lâu phải ở trong 
chốn u minh. Từ khi ly biệt với con, ta phải đọa vào đại 
địa ngục nhiều lần. Nay nhờ phước lực của con mới được 
thọ sinh lần này, làm người hạ tiện, nhưng lại vắn số, chỉ 
đến năm 13 tuổi sẽ chết rồi lại đọa vào đường ác. Con có 
cách gì giúp ta thoát khỏi được chăng?” 


PHẨM THỨTU || 201 


Giảng giải 

Sau đó, có người tỳ nữ trong nhà Quang Mục sinh ra 
một đứa con trai, chưa được ba ngày quả nhiên đã biết nói. 
Nhìn thấy Quang Mục, đứa bé cúi đầu khóc lóc bi thảm, 
nói với Quang Mục: “Nghiệp đã tạo trong chốn sinh tử, 
nhân duyên quả báo đều tự mình nhận lãnh. Ta chính là 
mẹ của con trước đây, từ lâu đã phải ở trong chốn u minh. 
Từ khi ly biệt với con, ta nhiều lần đọa vào đại địa ngục. 
Nhờ có năng lực do con tu phước nên mới được thoát ra thọ 
sinh làm người hạ tiện, nhưng số mạng ngắn ngủi, chỉ đến 
năm 13 tuổi phải chết, rồi lại phải đọa vào đường ác. Nay 
con có phương cách gì giúp ta thoát được tội nghiệp này 
chăng?” 


Thích nghĩa 


Vừa sinh ra ba ngày đã biết nói, đó đều là nhờ sức thần 
thông của Phật ngấm ngầm gia hộ. 


Người sống trong ba cõi, bất kể lớn nhỏ, sang hèn, hết 
thảy đều tùy theo nghiệp đã tạo mà tự mình thăng trầm, 
người khác không cách gì thay thế được. 


Nghiệp giết hại có ba loại quả báo. Một là mạng sống 
ngắn ngủi, hai là nhiều bệnh tật, ba là đọa vào đại địa 
ngục. Cho nên mẹ của Quang Mục phải chịu sự báo ứng 
như vậy. 


Kinh văn 


x,H Rlờờ: 4+2 #£š%Ÿ. vỹ °H 3È "ïÿ ứng ÓJ 
tƒ: Bá: AJ.k 3#. TEBE 
X› l2tZ⁄¡? 1ƒ ƒ @ö: VÀátL 


202 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


S—X c‡#Í. 31F 1ñ › 314 ñ XẾ › 
2) X#t › +*^-## #* ° 


e Quang Mục văn thuyết, tri mẫu vô nghi. Ngạnh ân bi 
đề nhi bạch tì tử: Ký thị ngã mẫu, hợp tri bản tội, tác 
hà hành nghiệp, đọa ư ác đạo? Tỳ tử đáp ngôn: Dĩ 
sát hại hủy mạ nhị nghiệp thụ báo. Nhược phi mông 
phúc, cứu bạt ngô nạn, dĩ thị nghiệp cố, vị hợp giải 
thoát. 


Việt dịch 

Quang Mục nghe nói, biết đó là mẹ mình, không nghỉ 
ngờ gì nữa, nghẹn ngào nức nở, khóc mà nói với đứa con 
tỳ nữ: “Đã là mẹ của con hẳn phải biết tội mình, đã tạo 
nghiệp gì phải đọa vào đường ác?” Đứa trẻ đáp rằng: 
“Do hai nghiệp giết hại và chê bai mắng nhiếc nên phải 
chịu quả báo. Nếu không nhờ phước đức cứu vớt khổ nạn 
thì theo nghiệp ấy vẫn chưa được thoát ra.” 


Giảng giải 

Quang Mục vừa nghe đứa trẻ nói xong thì biết ngay 
đó là mẹ mình, không còn nghi ngờ gì, cô liên ngẹn ngào 
nức nở khóc mà nói với đứa con người tỳ nữ: “Người đã là 
mẹ của tôi thì phải biết được tội nghiệp của mình đã tạo 
trước đây, vậy đã tạo những nghiệp gì mà phải đọa vào 
trong đường ác?” Đứa con người tỳ nữ đáp rằng: “Ta vì 
hai nghiệp ác là giết hại sinh mạng và chê bai chửi mắng 
mà phải chịu quả báo như vậy. Nếu như không nhờ sức tu 
phước đức của con cứu ta khỏi khổ nạn này, thì với nghiệp 
ác đó không thể được thoát ra.” 


PHẨM THỨTU || 208 


Thích nghĩa 

Âm thanh nấc nghẹn không ra khỏi miệng nên gọi là 
nghẹn ngào, khóc lớn thành tiếng là khóc nức nở. 

Trong những nghiệp ác của thân thì nghiệp giết hại là 
nặng nề nhất. Trong những nghiệp ác của miệng thì chê 
bai chửi mắng là nặng nề nhất. Đã phạm vào cả hai nghiệp 
ác nặng nề như vậy, tất nhiên phải đọa vào đại địa ngục 
chịu khổ não. 

Nếu như không có con cái hiếu thuận thay bà ấy niệm 
Phật, tạo tượng, tu phúc, thì nghiệp báo nặng nề như vậy 
làm sao có hy vọng được giải thoát? 


Kinh văn 
x — Ẫ- - 
*.,HR] 3Š: xbăkšÊ‡{. J1? ‡ƒ 
Zè⁄ vỡ sp 2 7} to ằĂ% : 
Tu: l2, ®@đi7. Hổ 
— _ˆ 

'P, S“WJ$št 5. 

e Quang Mục vấn ngôn: Địa ngục tội báo, kỳ sự vân hà? Tỳ 
tử đáp ngôn: Tội khổ chi sự, bất nhẫn xưng thuyết, 
bá thiên tuế trung, tốt bạch nan cánh. 

Việt dịch 
Quang Mục lại hỏi: “Chuyện tội báo ở địa ngục như thế 
nào?” Đứa con người tỳ nữ đáp: “Những chuyện tội khổ 
ở đó nói ra thật không chịu nổi, dù trăm ngàn năm cũng 
không nói hết được.” 

Giảng giải 

Quang Mục lại hỏi: “Những việc tội báo ở địa ngục như 
thế nào, mẹ có thể nói ra cho con nghe được không?” Đứa 


204 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


con người tỳ nữ đáp rằng: “Những chuyện chịu tội khổ ở 
đó, ta thật không đủ sức chịu đựng khi nói ra. Nếu như 
muốn nói ra thì đến trăm năm, ngàn năm cũng không nói 
hết được.” 


Thích nghĩa 


Người mẹ kia vừa nghĩ lại những nỗi khổ đau cùng cực, 
bi thảm trong địa ngục thì trong lòng tan nát, làm sao còn 
có thể nói ra? Ví như có nói, [người nghe] cũng không sao 
hình dung ra nổi. 


Kinh văn 


x,HP]EŒ.. "¿Ø3 mmdl Z7*: Zøã4\ 
>3, ®kWù#U3X. # }† S7. #Ð 8# 
3É HÊ xi. 

e Quang Mục văn dĩ, đề lệ hào khấp nhi bạch không giới: 


Nguyện ngã chi mẫu vĩnh thoát địa ngục, tất thập 
tam tuế, cánh vô trọng tội cập lịch ác đạo. 


Việt dịch 
Quang Mục nghe xong khóc lóc thảm thiết, ngửa mặt 
lên hư không thưa rằng: “Nguyện cho mẹ con vĩnh viễn 
thoát khỏi địa ngục, hết năm 13 tuổi không còn tội nặng, 
không phải đi vào đường ác.” 


Giảng giải 
Quang Mục nghe qua rồi liền cất tiếng khóc lớn, buồn 
đau thảm thiết, hướng lên hư không nói rằng: “Nguyện 


PHẨM THỨTU || 205 


cho mẹ con được vĩnh viễn thoát ly địa ngục, sau khi thọ 
mạng chấm dứt năm 13 tuổi không còn tội nghiệp nặng nề, 
cũng không phải đi vào đường ác nữa.” 

Thích nghĩa 


Chữ “hào” là khóc lớn tiếng, do trong lòng hết sức đau 
đớn cho nên mới khóc lớn tiếng. 
Đoạn trước nói sau năm 13 tuổi người mẹ sẽ đọa vào 


đường ác, cho nên Quang Mục mới phát nguyện như vậy. 


Kinh văn 


+2 1h É Ä KA. TA 93t &J§ 
k3ƑÕÖi: 313 -L†zk Bê = #4 XE 
R, 77#+x +; kj#4#.‹ 


e Thập phương chư Phật từ ai mẫn ngã, thính ngã vi mẫu 
sở phát quảng đại thệ nguyện: Nhược đắc ngã mẫu 
vĩnh ]y tam đồ cập tư hạ tiện, nãi chí nữ nhân chi 
thân vĩnh kiếp bất thụ giả. 

Việt dịch 
“Nguyện mười phương chư Phật từ bi thương xót, lắng 
nghe chứng giám, nay con vì mẹ phát lời thệ nguyện 
rộng lớn: “Nếu mẹ con được vĩnh viễn lìa xa ba đường ác 
cũng như kiếp hạ tiện này, cho đến mãi mãi không còn 
thọ thân nữ giới...” 


Giảng giải 


Quang Mục lại nói tiếp: “Xin nguyện cùng mười phương 
chư Phật! Mong chư Phật khởi lòng từ bi thương xót đến 


206 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


con, lắng nghe con vì mẹ phát lời thệ nguyện rộng lớn: Nếu 
mẹ con được vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác, thoát khỏi 
thân hạ tiện hiện nay, cho đến mãi mãi không còn sinh 
làm thân nữ.” 


Thích nghĩa 


Cầu mười phương Phật tức là cầu chư Phật trong số thế 
giới nhiều như cát sông Hằng, biểu thị lời phát nguyện của 
Quang Mục hết sức rộng lớn. 


Mong cho mẹ mãi mãi không sinh làm thân người nữ, 
đó là mong cho tâm hiếu thảo của tự thân mình mãi mãi 
không diệt mất. 

Tuy đã có tâm nguyện như vậy nhưng vẫn phải nguyện 
cầu chư Phật từ bi thương xót hộ trì cho cô. 


Kinh văn 


8# 2H44, 3ii7¡/# # H +» Rk## 
ñi, 4p 4 Ø ƒ lễ 3 † › HN 7F 
T 33 5 = Rế 1l 98 3F sứ TC + ¡5ã NR TẾ 
3; 4ÑÊ3bƒÄ 4t. 8 +. ĐR ẤT. 
4e 3E34K£f^Á› Ää W1. A442 
1U T: 
e Nguyện ngã tự kim nhật hậu, đối Thanh Tịnh Liên Hoa 
Mục Như Lai tượng tiền, khưóc hậu bá thiên vạn 
ức kiếp trung, ưng hữu thế giới sở hữu địa ngục cập 


tam ác đạo chư tội khổ chúng sinh, thệ nguyện cứu 
bạt, linh ly địa ngục ác thú, súc sinh, ngạ quỷ đẳng. 


PHẨM THỨTU || 207 


Như thị tội báo đẳng nhân, tận thành Phật cánh, 
ngã nhiên hậu phương thành Chính giác. 


Việt dịch 

“.,„thì con nguyện trước hình tượng đức Phật Thanh Tịnh 
Liên Hoa Mục Như Lai, từ nay về sau cho đến trong 
trăm ngàn muôn ức kiếp, ở thế giới nào có những chúng 
sinh chịu tội khổ trong địa ngục cũng như ba đường ác, 
con xin nguyện cứu vớt tất cả, khiến cho được lìa khỏi 
các cảnh địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ. Những người chịu 
tội báo như thế đều thành Phật hết rồi, sau đó con mới 
thành Chánh giác.” 


Giảng giải 

Con nguyện từ hôm nay trở về sau, đối trước tranh 
tượng đức Phật Thanh Tịnh Lñên Hoa Mục Như La1, trong 
trăm ngàn muôn ức kiếp, ở bất cứ thế giới nào có những 
chúng sinh chịu tội khổ trong các địa ngục cũng như ba 
đường ác, con phát khởi thệ nguyện xin cứu giúp tất cả, 
khiến cho những chúng sinh ấy đều được lìa khỏi đường 
ác địa ngục cũng như súc sinh, ngạ quỷ. Hết thảy những 
chúng sinh chịu tội khổ như vậy đều thành Phật rồi, sau 
đó con mới thành Phật. (Thành Chánh giác tức là thành 
Phật.) 


Thích nghĩa 


“Từ nay về sau”, đó là điểm mốc phát khởi tâm ban đầu. 
Cũng như khi [tiền thân ngài Địa Tạng] làm vị Trưởng 
giả tử, làm cô gái bà-la-môn, làm vị quốc vương, làm cô 
gái Quang Mục, bốn lần phát đại nguyện thực hành đạo 


208 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


hiếu cũng đều giống nhau là trước tiên phải độ hết tất cả 
chúng sinh trong sáu đường đều thành Phật. Xét lại đến 
tận nguồn cơn ban đầu thì lần đề cập sau cùng này là lần 
phát tâm trước nhất, nên có thể biết rằng công đức phát 
tâm ban đầu là quan trọng lớn lao nhất. 

Cõi ngạ quỷ hết sức khổ sở, trong vô số ngàn kiếp không 
hề được ăn uống gì. Yết hầu của ngạ quỷ nhỏ như cây kim, 
bụng to như núi, ví như có lúc được ăn uống gì, thức ăn vừa 
vào trong bụng liền hóa thành lửa. Đây là những người ở 
đời tham lam bón xẻn tiền bạc, không chịu bố thí cho người 
khốn cùng, nên phải chịu quả báo như vậy. 


Kinh văn 


3*©-*-ÉR Œ.. H BÌrj/# # H 4n ng # 
>zHM: *H: xxkXếK&.: šŠ@t%#£ 
th Kñã. 5Š Ä¡k TT =j#t,; 32W, 
‡{Ứ.. +UX*⁄Ä›: # H7. i8 Z‡jg 
1. + B+, #®*J‡}, # 
JXUÈ7E› B ÀAX, 3(®n}á4?Jìỳ 


e Phát thệ nguyện dĩ, cụ văn Thanh Tịnh Liên Hoa Mục 
Như Lai nhi cáo chi viết: Quang Mục, nhữ đại từ 
mẫn, thiện năng vi mẫu phát như thị đại nguyện. 
Ngô quán nhữ mẫu thập tam tuế tất, xả thử báo dĩ, 
sinh vi Phạm chí, thọ niên bá tuế. Quá thị báo hậu, 
đương sinh Vô u quốc độ, thọ mệnh bất khả kế 
kiếp, hậu thành Phật quả, quảng độ nhân thiên, số 
như Hằng hà sa. 


PHẨM THỨTU || 209 


Việt dịch 
Phát nguyện vừa xong, liền nghe rõ đức Phật Thanh Tịnh 
Liên Hoa Mục Như Lai bảo cho biết rằng: “Quang Mục, 
con có tâm đại từ, có tình thương rộng lớn, khéo vì mẹ 
phát lời đại nguyện như vậy. Ta quán xét thấy mẹ của 
con hết năm 13 tuổi, xả bỏ nghiệp báo này rồi sẽ sinh 
làm Phạm-chí, tuổi thọ đến trăm năm. Sau đó sẽ sinh 
về cõi nước Vô Ưu, tuổi thọ không thể tính đếm số kiếp. 
Về sau thành Phật, rộng độ trong hai cõi trời, người, số 
lượng nhiều như cát sông Hằng. 
Giảng giải 
Phát nguyện vừa xong hết, liền nghe được tiếng đức 
Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai bảo cho biết rằng: 
“Quang Mục! Con thực sự có tâm đại bị, có tình thương rộng 
lớn, có thể nghĩ đến phương thức tốt đẹp như vậy, vì mẹ mà 
phát lời thệ nguyện lớn lao sâu rộng. Ta quán sát thấy mẹ 
của con sau khi sống đến năm 13 tuổi, xả bỏ báo thân này 
rồi thì sinh làm một vị Phạm chí! tuổi thọ đến trăm năm. 
Sau khi bỏ báo thân Phạm chí sẽ sinh về cõi nước Vô Ưu, 
tuổi thọ dài lâu không thể tính đếm được số kiếp. Cuối cùng 
về sau sẽ thành tựu quả Phật, rộng độ chúng sinh trong cả 
hai cõi trời, người, số nhiều như số cát sông Hằng. 


Thích nghĩa 


“Đại từ mẫn” (có tâm đại từ, có tình thương rộng lớn), 
đó là nói Quang Mục có khả năng cứu vớt, hóa độ hết thầy 
chúng sinh trong ba đường ác. 


1 Danh xưng được dịch từ chữ brahmana, phiên âm thành bà-la-môn, chỉ 
những người tu hành giữ gìn Phạm hạnh thanh tịnh, thường là vì muốn được 
sinh về cõi Phạm thiên, tức cõi trời. 


210 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


“Thiện năng” (khéo phát tâm) là khen ngợi sự thông 
minh, nếu vì mẹ phát tâm là chuyện bình thường, nhưng 
phát thệ nguyện rộng lớn như vậy cầu cho mẹ tiêu trừ tội 
nghiệp thì khác nào dùng nước biển dập đám lửa nhỏ, có lẽ 
nào là không khéo léo? Cho nên tuổi thọ ngắn hóa thành 
dài, thân phận hạ tiện hóa thành cao quý, buồn lo đọa vào 
đường ác hóa thành không buồn lo lại chứng thành quả 
Phật. Sự chuyển biến thiện ác như thế, chẳng phải nhờ 
vào công đức đại nguyện của Quang Mục hay sao? 

Phạm chí dịch sang Hán ngữ là “tịnh duệ”, là ý nói dòng 
dõ1 thanh tịnh. 


Cõi nước Vô Ưu chính là thế giới Cực Lạc. 


Kinh văn 


họ & £ H # + : fRÑ tý l ;š đã J 3X, H 

%›: Fn#tkjtf#lzC . WHJÈ›: FƑ 

ÑWttttù3#£lễŠ . XH x4. R33 # fễ 

To 

e Phật cáo Định Tự Tại Vương: Nhĩ thời La-hán phúc 
độ Quang Mục giả, tức Vô Tận Ý Bồ Tát thị. Quang 


Mục mẫu giả, tức Giải Thoát Bồ Tát thị. Quang Mục 
nữ giả, tức Địa Tạng Bồ Tát thị. 


Việt dịch 
Đức Phật bảo ngài Định Tự Tại Vương: “Vị La-hán dùng 


phúc đức hóa độ Quang Mục thuở ấy, nay chính là Bồ 
Tát Vô Tận Ý. Người mẹ của Quang Mục, nay chính là 


PHẨM THỨTU || 211 


Bồ Tát Giải Thoát. Cô gái Quang Mục ấy, nay chính là 
Bồ Tát Địa Tạng. 


Giảng giải 

Đức Phật nói với ngài Định Tự Tại Vương rằng: “Vị La- 
hán dùng phúc đức hóa độ Quang Mục thuở ấy là ai? Đó 
chính là Bồ Tát Vô Tận Ý. Người mẹ của Quang Mục là ai? 
Đó chính là Bồ Tát Giải Thoát. Cô gái Quang Mục ấy là a1? 
Đó chính là Bồ Tát Địa Tạng. 


Thích nghĩa 


Trước đây là tiểu quả, giờ đều là các vị Đại Bồ Tát. Cho 
đến người đàn bà có tội đọa vào địa ngục, cũng thành vị 
Bồ Tát. Có thể biết rằng, công đức hiếu hạnh cứu độ chúng 
sinh quả thật lớn lao không thể nghĩ bàn. 


Vô Tận Ý là hàm ý thệ nguyện cứu độ chúng sinh, thệ 
nguyện ấy là không cùng tận. 


Kinh văn 


vẻ sý ¬ 
1 + 4 tá 4) l†P,; 4h KK&, ?©†}23J} 
J§R Ọ l§ H Xã lo 
e Quá khứ cửu viễn kiếp trung, như thị từ mẫn, phát 
Hằng hà sa nguyện, quảng độ chúng sinh. 
Việt dịch 
Trong quá khứ nhiều kiếp lâu xa đều có tâm từ, có tình 


thương như vậy, phát thệ nguyện nhiều như số cát sông 
Hằng, rộng độ chúng sinh. 


212 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Giảng giải 

Trong quá khứ nhiều kiếp lâu xa, Bồ Tát đều có tâm từ 
bị, có lòng thương xót chúng sinh như vậy, đã phát những 
lời thệ nguyện nhiều như số cát sông Hằng, cứu độ rộng 
khắp hết thảy chúng sinh. 


Thích nghĩa 


Từ lúc mới phát tâm cho đến lúc nhận sự giao phó dặn 
dò [của đức Phật] là thời gian hết sức lâu xa, làm sao có thể 
tính đếm đo lường được? Phát tâm từ bi là căn bản của việc 
làm thiện. Nếu có tâm từ bị, có lòng thương xót chúng sinh 
thì mọi công đức tu tập đều tự nhiên trọn đủ. 


Kinh văn 


+#w#?:›: #ñ57*+x^A› Xi 
4T: 7# Siš X3. Äã§3£ XÃ? 
` th £ Rấ tHz ` 9 2ÿ  Z§ # Ọ đu CC 
?X X M21 :› cHÍ 4M. 4718 lá THÊ › 
lÙ) 4*— TẾ ‡ã lỊ Šñ 1K tù đã lễ › xế 3 XL 
+, E?fffWù = Zã1l $#R.. 

e VỊ lai thế trung, nhược hữu nam tử nữ nhân, bất hành 
thiện giả hành ác giả, nãi chí bất tín nhân quả giả, tà 
dâm vọng ngữ giả, lưỡng thiệt ác khẩu giả, hủy báng 
Đại thừa giả, như thị chư nghiệp chúng sinh, tất đọa 
ác thú. Nhược ngộ thiện tri thức, khuyến linh nhất 


đàn chỉ gian quy y Địa Tạng Bồ Tát, thị chư chúng 
sinh, tức đắc giải thoát tam ác đạo báo. 


PHẨM THỨTU || 213 


Việt dịch 

Trong tương lai, nếu có kẻ nam người nữ không làm việc 
thiện, làm việc ác, thậm chí không tin nhân quả, phạm 
vào tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, hủy báng 
Đại thừa... Những chúng sinh tạo nghiệp như vậy, ắt 
phải đọa vào đường ác, nhưng nếu gặp được bậc thiện 
trỉ thức khuyên bảo, khiến cho quay về quy y với Bồ Tát 
Địa Tạng dù trong một khoảng thời gian rất ngắn, liền 
được giải thoát khỏi ba đường ác. 


Giảng giải 

Lại trong tương lai ở thế gian này, ví như có những kẻ 
nam người nữ không làm việc lành mà làm những việc ác, 
thậm chí không tin nhân quả, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, 
nói lời độc ác, hủy báng Đại thừa... Chúng sinh tạo những 
nghiệp như vậy, sau khi chết nhất định phải đọa vào địa 
ngục, vào các đường ác, nhưng nếu gặp được bậc thiện tri 
thức khuyên bảo họ, khiến cho trong một khoảng thời gian 
rất ngắn quay về quy y với Bồ Tát Địa Tạng. Những chúng 
sinh nhiều tội ác như vậy cũng liền được giải thoát khỏi ba 
đường ác. 


Thích nghĩa 


Việc báo ứng thiện ác như bóng theo hình, vĩnh viễn 
không tách rời. Ví như có người không tin nhân quả, nhất 
định sẽ tạo rất nhiều nghiệp ác. 


Không tin nhân quả là đã tạo nghiệp của ý. Tà dâm là 
tạo nghiệp ác của thân. Nói hai lưỡi, nói lời độc ác, hủy 
báng, thảy đều là tạo nghiệp ác của khẩu. Nhưng nghiệp 
ác của việc hủy báng Đại thừa lại càng cực kỳ nặng nề hơn. 


214 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Hai mươi niệm [khởi trong tâm] là một chớp mắt, hai 
mươi chớp mắt là một “đàn chỉ”. Một đàn chỉ như vậy là 
quãng thời gian rất ngắn, nhưng cũng đã giúp giải thoát 
được vô lượng nghiệp ác. Đó là sức công đức của việc quy y 
với Bồ Tát Địa Tạng, làm sao có thể nói hết được. (Về các 
nghiệp như tà đâm, nói dối... phần trước đã có giải thích.) 


Kinh văn 


3t. 4ù lệ j\ 4 BỆ J8 i3. # #t. 
I. #ÊfÊ£2 3. 1L“. 16: $ 
#7 › k8 f†ðlšj,. tk ÃXé 
BỆ3ZE. 3 Xã ã&. T+ AM, 3Ø 
+3) bu +, fElš7ã#?BZR#% ‹ 


e Nhược năng chí tâm quy kính cập chiêm lễ tán thán, 
hương hoa, y phục, chủng chủng trân bảo, hoặc phục 
ẩm thực, như thị phụng sự giả, vị lai bá thiên vạn 
ức kiếp trung, thường tại chư thiên thụ thắng diệu 
lạc. Nhược thiên phúc tận, hạ sinh nhân gian, do bá 
thiên kiếp thường vi đế vương, năng ức túc mệnh 
nhân quả bản mạt. 


Việt dịch 
Nếu người nào có thể hết lòng quy y tôn kính, chiêm 
ngưỡng lễ bái, ngợi khen xưng tán, dùng đủ các thứ 
hương hoa, y phục, đủ loại trân bảo hoặc các món ăn 
thức uống để phụng sự cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, thì 
trong trăm ngàn vạn ức kiếp tương lai thường sinh lên 


PHẨM THỨTU || 915 


các cõi trời, thọ hưởng sự vui thích khoái lạc tuyệt diệu. 
Khi phước cõi trời đã hết, lại sinh về cõi người trong 
trăm ngàn kiếp thường làm bậc đế vương, có thể nhớ lại 
cặn kẽ ngọn nguồn những việc nhân quả trong đời trước. 


Giảng giải 

Ví như có người có thể phát tâm chí thành quy y, kính 
trọng Bồ Tát Địa Tạng, cũng như chiêm ngưỡng, lễ bái 
ngài, xưng tán khen ngợi, dùng những loại hương hoa quý 
tốt nhất, những loại y phục tốt đẹp, các loại báu vật trân 
quý, hoặc các loại món ăn thức uống thanh khiết, dâng lên 
cúng dường, phụng sự ngài, thì sau khi chết trong trăm 
ngàn muôn ức kiếp sau đó thường được sinh lên các cõi 
trời, hưởng thụ những điều khoái lạc tốt đẹp nhất, tuyệt 
diệu nhất. Đến khi phước cõi trời hưởng tận sinh về cõi 
người, vẫn còn được trăm ngàn kiếp làm bậc đế vương, lại 
có năng lực nhớ lại được rõ ràng vận mạng của mình trong 
những kiếp trước cũng như nhớ được đến tận ngọn ngành 
những chuyện nhân quả. 


Thích nghĩa 


Cúng dường Bồ Tát bằng những vật phẩm tầm thường 
thì công đức cũng bình thường. Nếu dùng những loại hương 
hoa quý báu nhất, những trân bảo quý nhất, thì công đức 
của người cúng dường đó cũng lớn lao nhất.' 


Đến như việc chiêm ngưỡng, lễ bái cũng vậy, quý vị càng 
hết lòng cung kính thì công đức càng hết sức sâu rộng lớn 
lao. 


! Ở đây chỉ nói theo khía cạnh nhìn thấy bên ngoài. Thật ra nếu xét đến yếu 
tố tâm thành thì giá trị của vật phẩm cúng dường chưa hẳn đã quyết định về 
công đức có được. 


216 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 
K¡nh văn 


Z H+#;› 3? x7 lễ 2 3e  1Ƒ 
8#: k H4? 7, Jð HỊ +. xấtj 
l › l2 4Ê, JẾ ð LẦN o 


e Định Tự Tại Vương, như thị Địa Tạng Bồ Tát hữu như 
thử bất khả tư nghị đại uy thần lực, quảng lợi chúng 
sinh. Nhữ đẳng chư Bồ Tát, đương ký thị kinh, quảng 
tuyên lưu bố: 


Việt dịch 
Này Định Tự Tại Vương! Bồ Tát Địa Tạng có sức oai thần 
lớn, làm lợi ích chúng sinh không thể nghĩ bàn như vậy. 
Hàng Bồ Tát các ông phải ghi nhớ kinh này để tuyên 
thuyết truyền rộng. 


Giảng giải 

Đức Phật dạy rằng: “Này Định Tự Tại Vương! Vì những 
điều như vậy, cho nên biết Bồ Tát Địa Tạng có sức oa1 thần 
lớn, làm phúc lợi rộng lớn không thể nghĩ bàn cho những 
chúng sinh tội khổ. Này các Bồ Tát! Các ông phải ghi nhớ 
bộ kinh này, mọi người cùng tuyên dương rộng khắp, lưu 
truyền lại về sau. 


Thích nghĩa 


Đức Phật nhân cơ hội này không chỉ dặn dò giao phó 
riêng ngài Bồ Tát Địa Tạng mà với các Đại Bồ Tát trong 
Pháp hội ngài cũng dặn đò giao phó. 


PHẨM THỨTU || 217 
Kinh văn 


Z#H#+#úlJl?š: tr ! 8S Ñ› 

4# † lộ lệ # lá Jƒ mỊ bệ › 24 E/Kh BÀ 

2”: J8? 6 4#, 2+ 8] #4 ft ñ X2. 

Z H#@+ +? Jứ.. 3# XLÿ3LfF 

2l ứgiE . 

e Định Tự Tại Vương bạch Phật ngôn: Thế Tôn! Nguyện 
bất hữu lự, ngã đẳng thiên vạn ức Bồ Tát Ma-ha-tát, 
tất năng thừa Phật uy thần, quảng diễn thị kinh, ư 
Diêm-phù- đề lợi ích chúng sinh. Định Tự Tại Vương 


Bồ Tát bạch Thế Tôn dĩ, hợp chưởng cung kính tác 
lễ nhi thổi. 


Việt dịch 
Ngài Định Tự Tại Vương bạch Phật: “Thế Tôn! Xin đừng 
lo lắng, chúng con ngàn muôn ức Đại Bồ Tát, ắt phải 
nương oai thần của Phật để rộng thuyết kinh này, làm lợi 
ích chúng sinh Diêm-phù-đề.” 

Bồ Tát Định Tự Tại Vương bạch Thế Tôn như vậy rồi, 
chắp tay cung kính lễ Phật lui ra. 


Giảng giải 

Ngài Định Tự Tại Vương thưa với Phật: “Thế Tôn! Mong 
Phật đừng để tâm lo lắng, chúng con ngàn muôn ức Đại Bồ 
Tát, nhất định nương theo thần lực oai phúc của Phật mà 
diễn thuyết rộng khắp bộ kinh này trong cõi Diêm-phù-để, 
làm lợi ích chúng sinh ở đó.” 


218 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Bồ Tát Định Tự Tại Vương bạch Phật như vậy xong, 
chắp tay cung kính lễ Phật, lui về chỗ ngồi. 


Thích nghĩa 

Ngàn muôn ức vị Đại Bồ Tát ấy đều chấp nhận sẽ diễn 
thuyết bộ kinh này, đủ biết kinh này rất quan trọng thiết 
yếu. Chúng sinh ở cõi Diêm-phù-đề chúng ta, tánh, thức 
không nhất định, tạo các nghiệp ác rất nhiều, cho nên bộ 
kinh này có thể thường xuyên được diễn thuyết trong cõi 
Diêm-phù-đề thì chúng sinh càng được lợi ích nhiều hơn. 


Kinh văn 


ft}, 992 X#11&Jb&:t, 2# 3XöL 
 ?b È : +hf ! xui 3 lý 2» Ä tá 4) 
3, #+#n# k"#ã. <1 1J £ 4+ 8 4 
!8, # #8 Ki? š? °R#ñ+† ? 5ã 


e Nhĩ thời, tứ phương Thiên vương câu tùng tòa khởi, 
hợp chưởng cung kính bạch Phật ngôn: Thế tôn! Địa 
Tạng Bồ Tát ư cửu viễn kiếp lai, phát như thị đại 
nguyện, vân hà chí kim do độ vị tuyệt, cánh phát 
quảng đại thệ ngôn? Duy nguyện Thế Tôn vị ngã 
đẳng thuyết. 


Việt dịch 
Lúc bấy giờ, các vị Thiên vương ở bốn phương đều từ 
chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: 


PHẨM THỨTU || 219 


“Thế Tôn! Bồ Tát Địa Tạng từ nhiều kiếp lâu xa đến nay 
đã phát nguyện lớn như vậy, vì sao cho đến ngày nay sự 
hóa độ vẫn chưa chấm dứt, còn phải phát lời thể nguyện 
rộng lớn như vậy? Nguyện đức Thế Tôn vì chúng con nói 
rõ. 


Giảng giải 

Vào lúc đó, các vị Thiên vương ở bốn hướng đông tây 
nam bắc đều từ chỗ ngôi đứng dậy, chắp tay hết sức cung 
kính bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Bồ Tát Địa Tạng từ 
những kiếp rất lâu xa kia vốn đã phát nguyện lớn lao như 
vậy, vậy thì vì sao cho đến nay vẫn chưa độ hết được chúng 
sinh, mà ngài lại còn phải tiếp tục phát lời nguyện rộng lớn 
như bây giờ? Xin nguyện đức Thế Tôn vì chúng con mà nói 
ra hết thảy những điều này. 


Thích nghĩa 


Bốn vị Thiên vương chính là những vị bảo hộ cho bốn 
châu trong thiên hạ. Thiên vương phía đông là Đề-đầu- 
lại-trá, dịch nghĩa là Trì Quốc, vì có khả năng duy trì cõi 
nước, quản lãnh càn-thát-bà (dịch nghĩa là thần âm nhạc 
của Thiên Đế thích) , phú-đan-na (là loài ngạ quỷ xấu xí 
chủ về bệnh nhiệt). Thiên vương phía nam là Tì-lưu-cần- 
xoa, dịch nghĩa là Tăng Trưởng, vì giúp cho căn lành của 
nhân dân được tăng trưởng, quản lãnh loài cưu-bàn-trà 
đà loài quỷ gây ác mộng), bệ-lệ-đa (là quỷ xấu xí). Thiên 
vương phía tây là Tì-lưu-bác-xoa, dịch nghĩa là Tạp Ngữ, 
vì có thể nói đủ mọi chuyện, quản lãnh loài tỳ-xá-xà (là 
quỷ ăn tỉnh khí, quỷ điên cuồng), loài rồng độc (do mắt 
nhìn, tiếng kêu, phun khí, xúc chạm đều độc hại nên gọi 
là độc). Thiên vương phía bắc là Tỳ-sa-môn, dịch nghĩa là 


220 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Đa Văn, là nói danh thơm phước đức của vị này khắp bốn 
phương đều nghe biết, quản lãnh loài dạ-xoa (là quỷ phi 
hành), la-sát (là loài quỷ bạo ác đáng sọ).' 


Bốn vị Thiên vương, mỗi người đều có 91 người con đều 
đặt tên là Nhân-đà-la, đều có thần lực rất lớn lao. Các 
vị hiện đều có mặt trong Pháp hội này lắng nghe thuyết 
pháp. Khi các vị nghe đến việc Bồ Tát Địa Tạng từ nhiều 
kiếp lâu xa đến nay đã từng phát nguyện lớn lao mà cho 
đến hiện tại vẫn chưa cứu độ được hết chúng sinh, nay 
phải phát khởi lại lời thệ nguyện, rốt lại là do nguyện lực 
không đủ kiên cố chăng? Hay là do chúng sinh khó cứu độ? 
Do vậy các ngài mới đứng lên thưa hỏi. 


Kinh văn 


ñb2+vg X £ : §4\ ! ý) ! #242k 
42&⁄&k#L£^3*%, 8t á1., 


! Chúng tôi chuyển dịch theo nguyên bản. Tuy nhiên, xin dẫn Từ điển Phật 
học Tĩnh tuyển để độc giả tham khảo thêm về bốn vị Thiên vương này: “Trì 
Quốc Thiên (s: Dhritarastra, ‡f BỊ X) ở phương Đông, Tăng Trưởng Thiên (s: 
Virũdhaka, 3# &) ở phương Nam, Quảng Mục Thiên (s: Virũpaksa, /# H &) 
ở phương Tây và Đa Văn Thiên (s: Dhanada, Vaiáramana, Ÿ lÏ X) ở phương 
Bắc. Pháp Uyển Châu Lâm (;+###k‡*, Taishõ Vol. 53, No. 2122) quyển 2, 
phần Hội Danh Bộ (? # 3#) thứ 2, dẫn lời của Kinh Trường A Hàm rằng: 
“Đông phương Thiên Vương danh Đa La Tra, lãnh Càn Thát Bà cập Tỳ Xá Xà 
thần tướng, hộ Phất Bà Đề nhân; Nam phương Thiên Vương danh Tỳ Lưu Ly, 
lãnh Cưu Bàn Trà cập Bế Lệ thần, hộ Diêm Phù Đề nhân; Tây phương Thiên 
Vương danh Tỳ Lưu Bác Xoa, lãnh nhất thiết chư long cập Phú Đơn Na, hộ Cù 
Da Ni nhân; Bắc phương Thiên Vương danh Tỳ Sa Môn, lãnh Dạ Xoa La Sát 
tướng, hộ Uất Đơn Việt nhân. Thiên Vương ở phương Đông tên là Đa La Tra, 
thống lãnh thần tướng Càn Thát Bà và Tỳ Xá Xà, hộ trì người cõi Phất Bà Đề; 
Thiên Vương ở phương Nam tên là Tỳ Lưu Ly, thống lãnh thần Cưu Bàn Trà và 
Bế Lệ, hộ trì người cõi Diêm Phù Đề; Thiên Vương ở phương Tây tên là Tỳ Lưu 
Bác Xoa, thống lãnh hết thảy loài rồng và Phú Đơn Na, hộ trì người cõi Cù Da 
Ni; Thiên Vương ở phương Bắc tên là Tỳ Sa Môn, thống lãnh tướng Dạ Xoa, 
La Sát, hộ trì người cõi Uất Đơn Việt.” 


PHẨM THỨTU || 221 


tù đã 3Ÿ fễ 2© 3© TẾ MÌi#JÊN, +7 
tí PP; Á #4 Đà TT 2 Š Ất 4 › 
21tz*. 


e Phật cáo tứ Thiên vương: “Thiện ta1! Thiện tai! Ngô kim 
vi nhữ cập vị lai hiện tại thiên nhân chúng đẳng, 
quảng lợi ích cố, thuyết Địa Tạng Bồ Tát ư Ta-bà thế 
giới Diêm-phù-đề nội, sinh tử đạo trung, từ ai cứu 
bạt độ thoát nhất thiết tội khổ chúng sinh, phương 
tiện chi sự. 


Việt dịch 
Phật bảo bốn vị Thiên vương: “Lành thay! Lành thay! 
Nay ta vì lợi ích rộng lớn cho các ông và hàng trời người 
hiện tại cũng như trong tương lai, sẽ nói về những phương 
tiện của Bồ Tát Địa Tạng ở trong cõi Diêm-phù-đề thuộc 
thế giới Ta-bà, trong đường sinh tử luân hồi, từ bi thương 
xót cứu độ giải thoát cho hết thảy chúng sinh tội khổ.” 


Giảng giải 

Đức Phật bảo bốn vị Thiên vương rằng: “Hay lắm! Hay 
lắm! Hôm nay ta vì các ông, cùng với hàng trời người và hết 
thảy chúng sinh trong hiện tại và tương lai, sẽ giảng giải 
những nhân duyên lợi ích rộng lớn, những phương tiện mà 
Bồ Tát Địa Tạng vì lòng từ bi thương xót đã thực hành để 
cứu độ giải thoát cho hết thảy chúng sinh tội khổ trong cõi 
Diêm-phù-đề thuộc thế giới Ta-bà, trong sáu đường luân 
hồi sinh tử. 


222 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Thích nghĩa 


Đức Phật nói “lành thay” lần thứ nhất là ngợi khen câu 
hỏi khéo léo. Lại nói “lành thay” lần thứ hai là khen ngợi 
các vị Thiên vương hộ trì. Trong sáu đường luân hồi ở thế 
gian, hết thảy đều có những nỗi khổ sinh, già, bệnh, chết. 
Cho nên đức Phật dạy rằng: Hết thảy chúng sinh trong sáu 
đường đều là thường xuyên ở trong tù ngục. Tù ngục ấy vây 
quanh bởi 12 lớp tường thành, nằm trong ba hàng rào gai 
góc, lại thêm sáu tên giặc cướp rút đao canh chừng. Muốn 
thoát ra được tù ngục ấy thật rất khó khăn, rất gian khổ. 

Mười hai lớp tường thành đó là mười hai nhân duyên. 
Ba hàng rào gai góc đó là ba độc tham, sân, s1. Sáu tên giặc 
đó là sáu trần: hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, xúc 
chạm và các pháp. 

Vì chúng sinh không biết đến các phương pháp giải 
thoát, nên [Bồ Tát Địa Tạng] mới phát khởi tâm từ bị 
thương xót, mới suy nghĩ đến các cách thức phương tiện. 

(Về mười hai nhân duyên và các phần vừa nói, Trong 
kinh Đi Đà được chuyển sang văn bạch thoại có nói qua đại 
lược, quý độc giả có thể tham khảo, vì khuôn khổ sách này 
có giới hạn nên không thể kể ra tường tận.) 


Kinh văn 
vụX +# ä : 9Ê¿Ä, 1ý ! #72 |. 


e Tứ Thiên vương ngôn: “Duy nhiên, Thế Tôn! Nguyện 
nhạo dục văn. ” 


Việt dịch 


Bốn vị Thiên vương thưa: “Xin vâng, Thế Tôn! Chúng 
con nguyện ưa muốn được nghe.” 


PHẨM THỨTU || 923 


Giảng giải 

Bốn vị Thiên vương nói rằng: “Dạ vâng, đúng vậy thưa 
Thế Tôn! Chúng con hết sức sẵn lòng, hết sức vui mừng 
được nghe những lời ấy.” 
Thích nghĩa 


“Nguyện ưa muốn được nghe” là vì mong muốn giải 
quyết mối nghi ngờ trong lòng, giống như người đang khát 
muốn được uống, đang đói muốn được ăn. Sự mong mỏi là 
như vậy. 


Kinh văn 


??-+vwgX +: thui ý A i3), rô 
#24. äW%⁄+., 3i ⁄#§ã mà 
wu+t 2ð +, 1E k Lá š 2) T› 
BH #Éf. v\4>tGv xXj£##⁄ñ. 


„v» 


e Phật cáo tứ Thiên vương: Địa Tạng Bồ Tát cửu viễn 
kiếp lai, hất chí ư kim, độ thoát chúng sinh, do vị tất 
nguyện. Từ mẫn thử thế tội khổ chúng sinh, phục 
quan vị lai vô lượng kiếp trung, nhân mạn bất đoạn, 
dĩ thị chi cố, hựu phát trọng nguyện. 


Việt dịch 
Phật bảo bốn vị Thiên vương: “Bồ Tát Địa Tạng từ những 
kiếp lâu xa cho đến ngày nay, cứu độ giải thoát chúng 


Z 


sinh vẫn chưa tròn ý nguyện. Ngài từ bị thương xót 


224 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


những chúng sinh đang chịu tội khổ trong đời này, lại 
nhìn thấy trong vô lượng kiếp số tương lai vẫn kéo dài 
không dứt. Do vậy nên nay lại phải phát lời nguyện lớn 
lao quan trọng. 


Giảng giải 

Đức Phật nói với bốn vị Thiên vương rằng: “Bồ Tát Địa 
Tạng từ những kiếp số lâu xa mãi cho đến ngày nay, cứu độ 
giải thoát cho chúng sinh vẫn chưa hoàn tất. Tâm nguyện 
của ngài là từ bi thương xót những chúng sinh đang chịu 
tội chịu khổ trong thế giới này, lại nhìn xa trong tương lai 
vô lượng kiếp nữa, những nghiệp ác mà các chúng sinh 
này tạo tác vẫn còn dây dưa không khác gì dây leo, có dại 
vẫn tiếp tục bò lan khắp chốn, không chịu dứt mất. Vì 
nhân duyên như vậy nên ngài lại phải một lần nữa phát 
khởi thệ nguyện lớn lao quan trọng. 


Thích nghĩa 


Bồ Tát Địa Tạng nhân vì chúng sinh không chịu đoạn 
dứt gieo nhân xấu ác, đến nỗi phải chịu những quả báo 
thảm khốc đủ loại trong địa ngục. Hiện tại ngài đã thương 
xót chúng sinh muốn vì chúng sinh mà dứt tuyệt những 
nhân xấu ác còn dây dưa tiếp tục đó, cho nên mới tiếp tục 
phát lời thệ nguyện quan trọng. 


Những nhân xấu ác có rất nhiều, không thể nào kể ra 
hết được, nay chỉ đơn cử một nghiệp giết hại mà nói. Hiện 
nay quý vị giết hại loài vật, cắt xẻo ăn thịt chúng, tương lai 
rồi chúng sẽ giết hại quý vị, cắt xẻo ăn thịt quý vị. Tương 
tự như vậy, oán thù vay trả qua lại, đời đời kiếp kiếp không 
thể đứt được. 


PHẨM THỨTU || 925 
Kinh văn 


+ ZÈ ‡- lš 222 pjlà 3¬ #- , M] #4, TT 
+# 1218, m 3C. 
e Như thị Bồ Tát ư Th-bà thế giới, Diêm-phù-đề trung, 
bá thiên vạn ức phương tiện, nh1 v1 giáo hóa. 
Việt dịch 
Cứ như vậy, Bồ Tát ở trong cõi Diêm-phù-đề thuộc thế 
giới Ta-bà, dùng trăm ngàn muôn ức phương tiện để giáo 
hóa. 
Giảng giải 
Nhân vì như vậy nên Bồ Tát ở trong cõi Diêm-phù-đề, 
thuộc thế giới Ta-bà này, thiết lập đủ trăm ngàn muôn ức 
phương tiện khác nhau để giáo hóa tất cả chúng sinh. 
Thích nghĩa 


“Trăm ngàn muôn ức phương tiện”, đó là nói Bồ Tát tùy 
cơ duyên mà hóa thân, vận dụng phương pháp để giảng 
dạy cho người. 


Kinh văn 


" Net cac 
ĐRs +8 WZt42+-, 0.468 Đại 


226 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


e Tứ Thiên vương, Địa Tạng Bồ Tát nhược ngộ sát sinh 
giả, thuyết túc ương đoản mệnh báo; nhược ngộ thiết 
đạo giả, thuyết bần cùng khổ sở báo; nhược ngộ tà 
dâm giả, thuyết tước cấp uyên ương báo. 

Việt dịch 
“Này bốn ông Thiên vương! Bồ Tát Địa Tạng nếu gặp 
người giết hại chúng sinh liền giảng nói về quả báo chết 
yếu do nghiệp giết hại ngày trước. Nếu gặp người trộm 
cắp liền giảng nói quả báo phải nghèo cùng khốn khổ. 
Nếu gặp người tà dâm liền giảng nói quả báo phải sinh 
làm những loài như chim sẻ, bồ câu, uyên ương.” 

Giảng giải 

Đức Phật nói rằng: “Này bốn ông Thiên vương! Bồ Tát 

Địa Tạng, nếu như gặp người phạm tội giết hại, liền vì 
người đó giảng giải rằng: “Con vật bị giết đó là quả báo tai 
họa do đời trước gieo nhân ác. Trong tương lai rồi ông cũng 
sẽ phải chịu quả báo chết yếu. Nếu gặp người phạm tội 
trộm cắp, cướp giật, ngài liền vì người ấy dạy rằng: Những 
người như các ông, tương lai sẽ phải chịu quả báo nghèo 
cùng khổ sở. Nếu gặp người phạm tội tà dâm, ngài liền vì 
người ấy mà dạy rằng: “Trong tương lai ông sẽ bị quả báo 
sinh làm các loài chim sẻ, bồ câu, uyên ương." 


Thích nghĩa 

Hiện nay trước hết nói về quả báo của mười nghiệp 
xấu ác. Giết hại, trộm cướp, tà dâm đều là những nghiệp 
ác do thân tạo tác. Loài khổng tước không thích kết hợp 
cùng loài, giao cấu cùng loài rắn,! chim bồ câu thì con mái 
! Trong kinh văn dùng chữ tước (#) là chim sẻ, ở đây khi giải thích lại nói 


là khổng tước (L⁄#) là chim công. Có thể do người giảng giải tự suy luận ý 
nghĩa này. 


PHẨM THỨTU || 227 


cưỡi trên con trống, chim uyên ương thì hai con trống mái 
không chịu lìa nhau dù trong phút chốc. Các loại chim ấy 
đều là những loài tà dâm. 


Kinh văn 


3ri9 h6 ý.› do BÌ/]|23#‡RE: 37i8 ý 
3l › Hát ñJÈ H3‡R ; 


e Nhược ngộ ác khẩu giả, thuyết quyến thuộc đấu tránh 
báo; nhược ngộ hủy báng giả, thuyết vô thiệt sang 
khẩu báo. 


Việt dịch 
Nếu gặp người nói lời độc ác liền giảng nói quả báo 
quyến thuộc bất hòa tranh chấp nhau. Nếu gặp kẻ nói lời 
hủy báng, liền giảng nói về quả báo không có lưỡi hoặc 
ghẻ lở trong miệng. 


Giảng giải 

Nếu gặp người mắng chửi nhục mạ người khác, ngài 
liền vì người ấy giảng nói rằng: “Trong tương lai ông sẽ 
phải chịu quả báo chính những người trong họ hàng quyến 
thuộc sẽ cùng ông bất hòa, tranh chấp lẫn nhau.” Nếu gặp 
người trách mắng hủy báng người khác, liền vì người ấy 
giảng nói rằng: “Trong tương lai ông sẽ phải chịu quả báo 
làm người câm hoặc sinh mụn nhọt trong miệng.” 


Thích nghĩa 
Nói lời độc ác, hủy báng, mắng chửi là những nghiệp do 
miệng tạo tác. Đời này nói những lời hủy hoại người khác, 


228 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


xúi giục, đảo lộn đúng sai, khiến gia đình người khác sinh 
bất hòa, như vậy thì trong tương lai quyến thuộc của chính 
quý vị sẽ có sự bất hòa tranh chấp với quý vị. 

Người câm là không có khả năng nói ra lời, cũng giống 
như không có lưỡi. 

Tai họa từ trong miệng mà ra, miệng lưỡi là búa rìu sắc 
bén hủy hoại chính thân mình, cho nên mở miệng nói ra 
nhất định phải cân nhắc kiểm soát, không làm tổn người 
hại vật. 


Kinh văn 

¬2 > `» N> » ¬ > 

2zil Bị: k ƒ › 8E lBJE7X3R¡ 2718 lÉ 

` _—> ` ¬+1> ¬+> » ` Ề 
+7: ởửxf:kiễ ñã‡R : 2715 2L 9t 

3: 18L) 353R : 

e Nhược ngộ sân khuể giả, thuyết xú lậu lung tàn báo; 
nhược ngộ khan lận giả, thuyết sở cầu vi nguyện 
báo; nhược ngộ ẩm thực vô độ giả, thuyết cơ khát yết 
bệnh báo. 

Việt dịch 
Nếu gặp người nhiều sân hận, liền giảng nói về quả báo 
sẽ sinh làm người xấu xí tàn tật; nếu gặp người keo kiệt 
bủn xỉn, liền giảng nói về quả báo mong cầu không toại 
nguyện; nếu gặp người tham ăn tham uống không chừng 
mực, liền giảng nói về quả báo đói khát, bệnh cổ không 
nuốt được. 

Giảng giải 


Nếu gặp người phùng mang trợn mắt khí giận ngút 


PHẨM THỨTU || 229 


trời, Bồ Tát liền vì người ấy giảng nói rằng: “Trong tương 
lai ông sẽ phải chịu quả báo sinh làm người dung mạo xấu 
xí, tật nguyền tàn phế.” Nếu gặp người tham lam tài vật 
keo kiệt bủn xỉn, Bồ Tát liền vì người ấy thuyết dạy rằng: 
“Trong tương lai ông sẽ phải chịu quả báo lúc mưu cầu cơm 
ăn áo mặc các thứ đều không được toại nguyện.” Nếu gặp 
người tham ăn tham uống không biết giữ chừng mực tiết 
độ, Bồ Tát liền vì người ấy giảng nói rằng: “Trong tương lai 
ông sẽ phải chịu quả báo đói khát thiếu thốn, cổ họng sinh 
bệnh không nuốt được thức ăn.” 


Thích nghĩa 


Sân hận, giận tức đều là sự tạo nghiệp của ý. Những 
người hiện nay thân hình xấu xí, tàn phế, đều là do nhân 
đời trước nhiều sân hận, lửa giận ngút trời. Những người 
hiện nay nghèo túng đói ăn thiếu mặc làm kẻ ăn mày, thảy 
đều là do nhân đời trước tham lam tài vật, không chịu 
bố thí cúng dường, phải chịu quả báo nghèo khổ đói rét. 
Những người ăn uống tham lam quá độ, chẳng những sau 
khi chết đọa vào địa ngục mà trong hiện tại còn bị bệnh ở 
cổ không nuốt được thức ăn mà chết. 


Kinh văn 


3718 t% XÃ XS lị l : Đồ 55 4+ ƒ S9 3R ¡4 
tủ l‡ tế 2\ 2Ý › dt X2 Xãäc‡f: điiã 
lkvh3kkäŸ ›: #⁄Ä£fƒtZtL‡: 318 ñT 
{Á 2\ +} 8 ly, ðỳi4 2+ ‡k lệ ĐI sế 3R : 
3i8 8] 41 + lỆ đ › Đừ/N DỊ 284K : 


230 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


e Nhược ngộ điền lạp tứ tình giả, thuyết kinh cuồng táng 
mệnh báo; nhược ngộ bội nghịch phụ mẫu giả, thuyết 
thiên địa tai sát báo; nhược ngộ thiêu sơn lâm mộc 
giả, thuyết cuồng mê thủ tử báo; nhược ngộ tiền hậu 
phụ mẫu ác độc giả, thuyết phản sinh tiên thát hiện 
thụ báo; nhược ngộ võng bộ sinh sô giả, thuyết cốt 
nhục phân h báo. 


Việt dịch 

Nếu gặp người buông thả theo ý thích săn bắn giết hại, 
liền giảng nói về quả báo phải điên cuồng, mất mạng. 
Nếu gặp người bất hiếu ngỗ nghịch với cha mẹ, liền 
giảng nói về quả báo trời tru đất diệt, tai vạ mà chết. 
Nếu gặp người đốt phá rừng núi cây cỏ, liền giảng nói về 
quả báo phải bị cuồng điên mê muội chuốc lấy cái chết. 
Nếu gặp những kẻ làm cha ghẻ mẹ kế mà ác độc với con 
cái, liền giảng nói về quả báo ngay trong hiện tại phải 
chịu đòn roi đánh đập. Nếu gặp những kẻ lưới bắt chim 
non, liền giảng nói về quả báo phải lìa xa những người 
thân ruột thịt. 


Giảng giải 

Nếu gặp những người phạm vào tội săn bắn buông 
thả theo ý thích, Bồ Tát liền vì người ấy thuyết dạy rằng: 
“Trong tương lai ông sẽ phải chịu quả báo phát bệnh điên 
cuồng mất mạng.” Nếu gặp người ngỗ nghịch phản lại cha 
mẹ, Bồ Tát liền vì người ấy giảng nói rằng: “Trong tương 
lai ông phải chịu quả báo trời đất chẳng dung tha, bị sét 
đánh mà chết.” Nếu gặp người nổi lửa đốt phá rừng núi cây 
có, Bồ Tát liền vì người ấy dạy rằng: “Trong tương lai ông 
sẽ phải chịu quả báo điên cuồng mê muội, tự chuốc lấy cái 


PHẨM THỨTU || 231 


chết.” Nếu gặp những người làm cha ghẻ mẹ kế, lại hết sức 
hung ác độc địa với con cái, dùng roI vọt đánh đập con cái, 
liền vì người ấy mà dạy rằng: “Trong tương lai các người 
sẽ phải chịu quả báo tái sinh làm con cái người khác, cũng 
bị đòn roi đánh đập như vậy.” Nếu gặp những người dùng 
lưới đánh bắt chim, cá các loài, phá tổ lấy trứng chim... 
liền vì người ấy giảng nói rằng: “Trong tương lai ông sẽ 
phải chịu quả báo xa lìa thân bằng quyến thuộc, chia lìa 
với người thân ruột thịt.” 


Thích nghĩa 


Xưa vua Phục Hy dạy cho dân biết săn bắn, đó là dạy 
cách bảo vệ ruộng vườn trồng trọt, xua đuổi thú hoang. 
Hiện tại lại có những người chỉ vì tham miếng ăn ngon mà 
nõ lòng giết hại muông thú, lẽ nào không phải chịu báo 
ứng hay sao? 


Đối với cha mẹ, dù là sinh ra mình, dù không sinh ra 
mình như cha ghẻ, mẹ kế, cũng đều là cha mẹ, đều phải 
xem đồng như nhau, đều cung kính như cung kính trời 
đất. Đối với con cái, bất kể là do mình sinh ra, hoặc không 
phải do mình sinh ra, như con của chồng sau, vợ kế, cũng 
đều là con cái, đều phải hết lòng thương yêu bảo bọc như 
nhau. Ví như người ngỗ nghịch với cha mẹ, không thương 
yêu con cái, ắt phải chịu sự báo ứng hết sức hung tàn, 
nguy độc. 

Ở giữa nơi rừng núi cỏ cây có vô số sinh vật ẩn náu sinh 
sống. Nếu một phen nổi lửa đốt phá, chẳng phải vô số sinh 
mạng ấy đều sẽ bị chết thảm cả đó sao? [Quả báo của việc 
ấy] không chỉ là ngay trong đời này phải chịu cuồng sĩ cho 
đến lúc táng thân mất mạng mới thôi. 


Các loài cá lớn bé, các loài chìm lớn bé, lại khoái chí xua 


232 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


đuổi cho tụ lại một chỗ, rồi dùng lưới vây bắt, khiến cho 
hết thảy đều kinh sợ tán loạn. Đó là đời này khiến cho cốt 
nhục của chúng phải ly tán, chia la, tương lai nhất định 
phải chịu quả báo tự mình chia lìa với người thân ruột thịt. 


Kinh văn 


318 992 ^ N Ấ ' ĐÔ N ÐUN TIẬM ¡ 

15 $J£)x|Š #C › Đùzk J Zãil ‡R¡ 2718 

h- lộ tri › Ởùlễ 3) 34193 XÄX4K¡ 3 
9ÖÄ,ãHll#› ðù ki 8 đi: 


e Nhược ngộ hủy báng Thm bảo giả, thuyết manh lung âm 
á báo; nhược ngộ khinh pháp mạn giáo giả, thuyết 
vĩnh xứ ác đạo báo; nhược ngộ phá dụng thường trụ 
giả, thuyết ức kiếp luân hồi địa ngục báo; nhược ngộ 
ô phạm vu tăng giả, thuyết vĩnh tại súc sinh báo. 


Việt dịch 

Nếu gặp kẻ hủy báng Tam bảo, liền giảng nói về quả báo 
phải chịu mù, câm, điếc, ngọng. Nếu gặp kẻ khinh chê 
giáo pháp, liền giảng nói về quả báo phải vĩnh viễn đọa 
vào các đường ác. Nếu gặp kẻ phá hoại, làm hao tổn của 
thường trụ,' liền giảng nói về quả báo phải luân hồi trong 
địa ngục đến muôn ức kiếp. Nếu gặp kẻ làm ô nhục hạnh 
thanh tịnh của tăng nỉ, liền giảng nói về quả báo phải 
vĩnh viễn làm thân súc sinh. 


! Của thường trụ: chỉ những tài sản vật chất thuộc về chùa chiền, tự viện, dùng 
để phục vụ đời sống tu tập của tăng ni. 


PHẨM THỨTU || 983 


Giảng giải 

Nếu gặp người hủy báng Tam bảo, Bồ Tát liền vì người 
ấy giảng nói rằng: “Trong tương lai ông nhất định phải 
chịu sự báo ứng phải làm người mù lòa, câm điếc, ngọng 
nghịu.” Nếu gặp người khinh chê Phật pháp, Bồ Tát liền vì 
người ấy giảng nói rằng: “Trong tương lai ông sẽ phải chịu 
báo ứng vĩnh viễn đọa vào các đường ác.” Nếu gặp người 
phá hoại, làm hao tổn món này vật kia của thường trụ, Bồ 
Tát liền vì người ấy giảng nói rằng: “Trong tương lai ông sẽ 
phải chịu báo ứng muôn ức kiếp luân hồi trong địa ngục.” 
Nếu gặp người làm ô nhục hạnh thanh tịnh của tăng ni, 
liền vì người ấy giảng nói rằng: “Trong tương lai ông sẽ 
chịu báo ứng vĩnh viễn sinh trong loài súc sinh.” 


Thích nghĩa 


Đức Phật là bậc Y vương, Giáo pháp là phương thuốc 
hay, Tăng-già là những người trị bệnh. Hết thảy các bệnh 
đều có thể cứu chữa trị lành, chỉ riêng một bệnh hủy báng 
Tam bảo thì dù chư Phật cũng đều không có cách gì cứu 
chữa được, chỉ còn một đường duy nhất là rơi vào các đường 
ác để chịu khổ não. Chịu khổ mãi cho đến khi được sinh trở 
lại làm người, lại phải làm người mù lòa, câm điếc, ngọng 
nghịu, khiến cho mãi mãi không được thấy, không được 
nghe, không được xưng tán Tam bảo. 


Phần tiếp theo nói đến các loại quả báo, tội nghiệp, hết 
thảy đều rất nặng nề. 


Kinh văn 


lã ðy X Ÿf 5T lý + 2 › zt, ÿ¿ 1E UÉ †š 
“a 3 i5 ø 3U ñ # › ở  Šk #U## 


234 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


3R : 538 3Ƒ FẺ 9 JH đ# › 2001 0x2 bác 
‡É : 24718 #4 ñ mg › 17.1. 
‡$k : 3riZ mú Ƒ]ấLU# › ởù# 6n £ 
‡: 3i I§ HN. đùi }ùẰ `. 


e Nhược ngộ thang hỏa trảm chước thương sinh giả, 
thuyết luân hồi đệ thường báo; nhược ngộ phá giới 
phạm trai giả, thuyết cầm thú cơ ngạ báo; nhược ngộ 
phi lý hủy dụng giả, thuyết sở cầu quyết tuyệt báo; 
nhược ngộ ngô ngã cống cao giả, thuyết ti sứ hạ tiện 
báo; nhược ngộ lưỡng thiệt đấu loạn giả, thuyết vô 
thiệt bá thiệt báo; nhược ngộ tà kiến giả, thuyết biên 
địa thụ sinh báo. 


Việt dịch 


Nếu gặp kẻ dùng nước sôi, lửa nóng, hoặc chặt chém 
băm xẻ làm tổn hại sinh mạng, liền giảng nói về quả 
báo phải luân hồi đền trả thường bồi. Nếu gặp kẻ phá 
giới phạm trai, liền giảng nói về quả báo phải chịu mang 
thân cầm thú đói khát. Nếu gặp kẻ tiêu dùng vật dụng 
hoang phí không hợp lý, liền giảng nói về quả báo mọi 
nhu cầu đều thiếu thốn, dứt mất. Nếu gặp kẻ kiêu căng 
cao ngạo, liền giảng nói quả báo phải sinh làm tôi tớ 
thấp hèn hạ tiện. Nếu gặp kẻ nói hai lưỡi đâm thọc gây 
rối loạn, liền giảng nói về quả báo không có lưỡi hoặc 
quá nhiều lưỡi. Nếu gặp kẻ mê muội tà kiến, liền giảng 
nói về quả báo phải sinh ở vùng xa xôi, kém văn minh, 
không được gặp Phật pháp. 


PHẨM THỨTU || 985 


Giảng giải 

Nếu gặp người dùng nước sôi, lửa nóng để luộc, nướng 
chúng sinh, hoặc chặt đầu, chặt chân, chính là giết hại, 
làm tổn thương sinh mạng, Bồ Tát liền vì người ấy giảng 
nói rằng: “Trong tương lai ông sinh ra vào đời sau cũng 
sẽ chịu sự báo ứng giống như vậy.” Nếu gặp những kẻ tu 
hành mà phạm giới trộm cắp, ăn mặn, Bồ Tát liền vì người 
ấy giảng nói rằng: “Trong tương lai ông sẽ phải chịu quả 
báo sinh làm loài cầm thú, còn phải chịu cảnh đói khát.” 
Nếu gặp người sử dụng tiền bạc, tài vật hoang phí bất hợp 
lý, Bồ Tát liền vì người ấy giảng nói rằng: “Trong tương lai 
ông nhất định sẽ chịu báo ứng, mọi nhu cầu thiết yếu đều 
không có đủ hoặc dứt mất.” Nếu gặp người tự cao, kiêu 
ngạo, Bồ Tát liền vì người ấy giảng nói rằng: “Trong tương 
lai ông sẽ phải chịu báo ứng sinh làm hạng tôi tó, thấp hèn 
hạ tiện.” Nếu gặp người tráo trở, đảo lộn đúng sai, khiến 
cho người khác tranh cãi,kiện tụng, đấu đá lẫn nhau, Bồ 
Tát liền vì người ấy giảng nói rằng: “Trong tương lai ông sẽ 
phải chịu quả báo không có lưỡi hoặc bị dị tật có quá nhiều 
lưỡi.” Nếu gặp người tin theo tà kiến, Bồ Tát liền vì người 
ấy giảng nói rằng: “Trong tương lai ông sẽ phải sinh vào 
những vùng xa xôi hẻo lánh, thiếu ánh sáng văn minh.” 


Thích nghĩa 


Tham một miếng ăn mà giết hại sinh mạng, quả thật 
là thảm khốc tàn độc nhất. Báo ứng của những người này 
sẽ cũng nhanh chóng nhất. Ngày nay ăn nuốt bao nhiêu, 
ngày sau phải đền trả đủ bấy nhiêu, nhất định không sai 
chạy mảy may nào. 


Có những người khi lửa giận bốc lên thì ném chén đập 
bát, đó là hủy hoại đồ dùng bất hợp lý. 


236 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Những kẻ cưỡng từ đoạt lý, chẳng hợp lý lẽ đều gọi 
chung là tà kiến. 


Như trên giảng giải đủ loại quả báo, trong những sách 
nói về quả báo như Thái thượng bảo phiệt, Nhật ký cố sự 
đều có nói qua, mọi người có thể tham khảo thêm, mới thấy 
được rằng lời nói việc làm của Bồ Tát Địa Tạng thảy đều 
chân thật. 


Kinh văn 


N€ hi  : ƒ†#, 14+. pưữgấxX›: 

2®: 1ñ †f†‡t#Š› 2 j/6W di. dư 4 
Hi#‡t #L+ ÈIhXBÌ, xlÄ#R ñ+ 
2T m 41L . 


e Như thị đắng Diêm-phù-đề chúng sinh, thân khẩu ý 
nghiệp, ác tập kết quả, bách thiên báo ứng, kim thô 
lược thuyết. Như thị đẳng Diêm-phù-đề chúng sinh 
nghiệp cảm sai biệt, Địa Tạng Bồ Tát bách thiên 
phương tiện nhì giáo hoá chĩị. 


Việt dịch 
Những chúng sinh trong cõi Diêm-phù-đề tạo tác các 
nghiệp thân, khẩu, ý như thế, việc ác kết thành quả, có 
trăm ngàn cách báo ứng, nay chỉ nói qua sơ lược như 
vậy. Chúng sinh cõi Diêm-phù-để có nghiệp cảm sai 
khác như vậy, đều được Bồ Tát Địa Tạng dùng trăm ngàn 
phương tiện để giáo hóa. 


PHẨM THỨTU || 237 


Giảng giải 

Chúng sinh Diêm-phù-đề tạo với thân, khẩu, ý tạo 
thành những nghiệp ác như vậy, kết thành quả xấu ác, có 
trăm ngàn sự báo ứng không giống nhau, nay chỉ nói qua 
sơ lược mà thôi. 


Chúng sinh Diêm-phù-đề chiêu cảm sự báo ứng khác 
biệt nhau, Bồ Tát Địa Tạng cũng thi hành trăm ngàn 
phương tiện khác nhau để giáo hóa chúng sinh. 


Thích nghĩa 


Nghiệp ác kết thành quả có ba loại. Thứ nhất là quả 
báo, như sau khi chết đọa vào địa ngục. Thứ hai là quả 
tập khí, như [sau khi ra khỏi địa ngục] sinh vào cõi người 
phải chịu những sự báo ứng chết yếu, tà kiến v.v... Thứ 
ba là quả tăng thượng, như tự tâm mình chuyên tạo mười 
nghiệp ác, đối với hết thảy những vật bên ngoài đều không 
tích tập nghiệp ác. 


Tạo nghiệp có bốn loại quả báo. Thứ nhất là hiện báo, 
quả báo trong hiện tại, nghĩa là đời này tạo nghiệp, đời này 
nhận lãnh quả báo. Thứ hai là sinh báo, nghĩa là đời này 
tạo nghiệp, sinh ra vào đời sau sẽ nhận lãnh quả báo. Thứ 
ba là hậu báo, nghĩa là đời này tạo nghiệp, sau đó haI, ba 
đời sẽ nhận lãnh quả báo. Thứ tư là vô báo, lại phân chia 
ra làm bốn loại. 


Thứ nhất là xác định thời gian, không xác định quả báo. 
Thời gian thọ lãnh quả báo đã chắc chắn nhưng quả báo 
như thế nào còn chưa chắc chắn, có thể chuyển đổi được 
nên gọi là không xác định. 

Thứ hai là quả báo xác định, thời gian không xác định. 
Quả báo đã xác định chắc chắn, nhưng thời gian thọ lãnh 
chưa chắc chắn, còn có thể thay đổi được. 


238 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Thứ ba là cả thời gian thọ lãnh và quả báo như thế nào 
đều đã xác định chắc chắn. 

Thứ tư là cả thời gian thọ lãnh và quả báo đều không 
xác định, đều có thể thay đổi. Do nhân tạo nghiệp không 
xác định nên thời gian thọ lãnh và quả báo đều khó xác 
định. 

Những nghiệp do chúng sinh tạo tác, trước tiên khởi lên 
ý niệm, sau đó thực hiện, nên gọi là tạo nghiệp trọn vẹn. 
Nếu trước tiên không khởi lên ý niệm mà trực tiếp thực 
hiện ngay hành vi thì gọi là tạo nghiệp không trọn vẹn. 
Do vậy mà có các trường hợp thời gian và quả báo đều xác 
định hoặc thời gian và quả báo đều không xác định. 


Kinh văn 


#0ttrog hit thiết {4 lễ xh,33 , 
9)¿#@J)3#⁄(, #71 thi] .  ttjk S*Ý‡ế Á- 
# BỊ], #43 X›: XÁM 4. 


e Thị chư chúng sinh tiên thụ như thị đẳng báo, hậu đọa 
địa ngục, động kinh kiếp số, vô hữu xuất kì. Thị cố 
nhữ đẳng hộ nhân hộ quốc, vô linh thị chư chúng 
nghiệp, mê hoặc chúng sinh. 


Việt dịch 
Những chúng sinh [tạo nghiệp ] này, trước tiên lãnh chịu 
những quả báo như vậy, sau đó đọa vào địa ngục, trải 
qua vô số kiếp không biết ngày nào ra khỏi. Cho nên các 
ông là những người bảo vệ cõi nước, bảo vệ con người, 
đừng để cho những nghiệp ác này mê hoặc chúng sỉnh. 


PHẨM THỨTU || 239 


Giảng giải 

Những chúng sinh tạo nghiệp như thế này, trước hết 
phải chịu nhận lãnh quả báo, sau đó lại đọa vào địa ngục. 
Trải qua vô số kiếp, trước mắt không hề biết được đến lúc 
nào mới thoát ra khỏi đó. Vì lý do đó, các ông phải bảo 
vệ con người, bảo vệ cõi nước, đừng để cho những thứ tội 
nghiệp xấu ác như trên mê hoặc chúng sinh. 


Thích nghĩa 


[Đức Phật] dặn dò bốn vị Thiên vương phải bảo vệ che 
chở chúng sinh, không để chúng sinh bị mê hoặc, đó chính 
là dặn các ngài bảo vệ, giúp chúng sinh duy trì, nuôi dưỡng 
Tứ thánh đế. Bởi vì chúng sinh từ nơi chỗ thấy biết, suy 
nghĩ sai lầm nên hủy hoại đi cảnh giới thanh tịnh trong 
nội tâm, khiến vua tâm phải trốn chạy, giặc sáu căn nhiễu 
loạn, từ đó mới buông thả chạy theo tạo tác bao nghiệp ác. 


Kinh văn 

9X + RjÉ.. 3#Äkš⁄; 3# miÉ. 

e Tứ thiên vương văn dĩ, thế lệ bi thán, hợp chưởng nhi 
thối. 

Việt dịch 


Bốn vị Thiên vương nghe xong nhỏ lệ buồn thương than 
thở, chấp tay kính lễ lui về. 


Giảng giải 
Bốn vị Thiên vương sau khi nghe xong [những lời Phật 
dạy] liền rơi nước mắt, tất cả đều hết sức buồn thương, 


240 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


cùng nhau chắp tay cung kính lễ Phật rồi lui về chỗ ngồi 
của mình. 


Thích nghĩa 


Tâm thức xưa nay vốn là rỗng không tịch lặng vô vi, 
vì sao hết thảy chúng sinh đều quen theo thói thường tự 
mình nhiễu loạn, làm điều sai trái. Vì thế nên các ngài 
phải rơi lệ xót thương. 

Đã tạo nghiệp ác rồi, ắt phải trải qua vô số kiếp ở trong 
địa ngục, lẽ nào lại chẳng khiến người ta phải đau buồn 
than thở? 


241 


PHẨM THỨ NĂM 


Kinh văn 


h3} # jš vu ấn Tr 


e Địa Ngục Danh Hiệu Phẩm Đệ Ngũ 


Việt dịch 


Phẩm thứ năm: Các danh hiệu địa ngục 


Giảng giải 
[Trong phẩm này] Bồ Tát Địa Tạng nói về các danh 
hiệu của địa ngục. Đây là phẩm thứ năm của kinh này. 


Thích nghĩa 


Phần trước, phẩm nói về nghiệp duyên là sự chiêu cảm 
của tư duy, ý niệm; phẩm nói về nghiệp cảm là sự báo ứng. 
Phẩm này nói về sự khổ sở [của chúng sinh chịu báo ứng]. 


Nơi chốn của địa ngục cũng như thực tế hình trạng của 
địa ngục như thế nào, phần trước đã nói qua sơ lược. Nói 
chung, người thông minh sáng suốt thì trong mọi hoàn 
cảnh, tình huống đều thông suốt phóng khoáng, tự sinh 
hoan hỷ, nên ở đâu cũng là cõi trời; người ngu si mê muội 
thì trong mọi hoàn cảnh, tình huống đều lo âu buồn khổ, 
khởi sinh phiển não, trói buộc rối rắm không dứt, vì vậy 
mà ở chỗ nào cũng là địa ngục. Không phải chỉ sau khi chết 


242 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


mới đọa vào địa ngục, mà hiện tại còn sống cũng đã phải 
^ ~ ~. Lên ^Z ^? . Ầ» 
nhận lãnh những nỗi thống khổ của địa ngục rồi. 


Kinh văn 


f tỷ, 3ˆ .‡ jš J# ?J lš dị xh j4 # lŠ 
Soi 1i): pàc đà ly: tà SHGa 
—1⁄J 254, ở 32 ¿13 JX 4 Bị # iE% 
W1 x8 2m2 ãne 
3; 1È &#& tt x3 +#+x Xig. 


e Nhĩ thời, Phổ Hiển Bồ Tát Ma-ha-tát bạch Địa Tạng Bồ 
Tát ngôn: Nhân giả, nguyện vi thiên long tứ chúng 
cập vị lai hiện tại nhất thiết chúng sinh, thuyết Th- 
bà thế giới cập Diêm-phù-đề tội khổ chúng sinh sở 
thụ báo xứ, địa ngục danh hiệu cập ác báo đẳng sự, 
sử vị lai thế mạt pháp chúng sinh tri thị quả báo. 

Việt dịch 
Lúc bấy giờ, Đại Bồ Tát Phổ Hiền thưa với Bồ Tát Địa 
Tạng rằng: “Thưa nhân giả! Xin ngài vì bốn chúng trời, 
rồng cùng với hết thảy chúng sinh trong hiện tại và 
tương lai, hãy giảng nói về những nơi thọ nhận khổ báo 
của chúng sinh trong thế giới Ta-bà cũng như trong cõi 
Diêm-phù-đề, cùng với những danh hiệu của địa ngục và 
các quả báo xấu ác, để chúng sinh trong đời mạt pháp về 
sau biết được những quả báo này.” 


Giảng giải 
Vào lúc ấy, Đại Bồ Tát Phổ Hiền đứng trước Bồ Tát Địa 


PHẨM THỨ NĂM || 9243 


Tạng thưa rằng: “Thưa nhân giả! Nguyện xin ngài vì bốn 
vị Thiên vương, hàng trời, rồng cùng với hết thảy chúng 
sinh trong hiện tại và vị lai, hãy giảng nói về những nơi 
mà chúng sinh trong thế giới Ta-bà cũng như trong cõi 
Diêm-phù-đề sẽ phải nhận chịu báo ứng, về danh hiệu 
các loại địa ngục, cùng với các loại quả báo xấu ác, để cho 
các chúng sinh trong đời mạt pháp tương lai được biết về 
những loại quả báo này. 


Thích nghĩa 

Phổ Hiền, là nói vị này có khả năng thí pháp khắp nơi, 
hiền thiện đồng như chư Phật. 

Nhân giả là tiếng tôn xưng bậc có lòng nhân từ, bi mẫn. 


Về danh hiệu của địa ngục, Bồ Tát Phổ Hiền dù đã biết 
rõ, nhưng hàng trời, rồng cũng như chúng sinh đều chưa 
rõ biết, do vậy thỉnh cầu Bồ Tát Địa Tạng giảng nói. 


Kinh văn 


wbyấ & Š : +: 3Ä 2/kf RÑát 4X 
-+> 2, 1# zt nh} £ # 24 1ÿ ‡t 38 2> 
? c3, Bi#ft£ #2 uh,. #H 
4l. hi, &H HX . 1% 
xbš}, 33 4# EM: 11h, #8 k1 
Si 


#: 

e Địa Tạng đáp ngôn: Nhân giả, ngã kim thừa Phật uy 
thần cập Đại sĩ chỉ lực, lược thuyết địa ngục danh 
hiệu cập tội báo ác báo chỉ sự. Nhân giả, Diêm-phù- 


244 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


đề đông phương hữu sơn, hiệu viết Thiết Vĩ. Kỳ sơn 
hắc thúy, vô nhật nguyệt quang, hữu đại địa ngục, 
hiệu Cực Vô Gián; hựu hữu địa ngục, danh Đại A-tỳ. 


Việt dịch 

Bồ Tát Địa Tạng đáp rằng: “Thưa nhân giả! Nay tôi 
nương oai thần của Phật cùng sức của bậc Đại sĩ là ngài, 
xin lược nói về danh hiệu của các địa ngục cùng những 
chuyện quả báo xấu ác. Thưa nhân giả! Về phía đông 
cõi Diêm-phù-đề có ngọn núi tên là Thiết Vi. Trong núi 
ấy tối đen sâu thẳm, ánh sáng mặt trời mặt trăng không 
chiếu đến, có địa ngục lớn gọi là Cực Vô Gián. Lại có địa 
ngục tên là Đại A-tỳ. 


Giảng giải 

Bồ Tát Địa Tạng đáp lời rằng: “Thưa Nhân giả! Nay tôi 
nương nhờ oal thần của Phật, cùng với nguyện lực của bậc 
Đại sĩ, xin nói lược qua về tên gọi của các địa ngục cùng với 
những quả báo của việc phạm tội, việc làm những chuyện 
xấu ác. Thưa nhân giả! Về phía đông của cõi Diêm-phù-đề 
có một ngọn núi, gọi là núi Thiết Vi. Trong núi ấy tối đen 
sâu thắm, không có ánh áng mặt trời mặt trăng, có một 
tầng địa ngục tên gọi là (Chú giải của soạn giả) Vô Gián. 
Lại có một tầng địa ngục nữa tên là Đại A-tỳ. 


Thích nghĩa 


Địa ngục thì bốn phương đều có, nhưng vì cõi Diêm- 
phù-đề của chúng ta nằm về phía đông, nên đây chỉ nói về 
địa ngục ở phương đông. 


Hai địa ngục Vô gián và A-tỳ đều nằm ở một nơi. Tội 


PHẨM THỨ NĂM || 945 
nhân trong các ngục ấy chịu đựng những sự khổ sở cũng 
rất giống nhau. 


Địa ngục Vô Gián trong phần trước đã có nói qua, bây 
giờ chỉ nói đến địa ngục A-tỳ. Địa ngục này hai chiều ngang 
dọc đều đo được 8.000 do-tuần, các bảy vòng thành bằng 
sắt, bảy lớp lưới sắt, rừng đao rừng kiếm, mỗi loại cũng 
đều có bảy lớp. Bên trong lại có mười tám ngục băng lạnh. 


Kinh văn 


‡R 7q xh3‡X, # H 98 : {Ã 7l H34 › 
#H#7)1: i78 ;xùuii, 3% HH Kất : 
‡ã 78 3ù#ÄX, 5 H®&vh: ‡1X 78 h3 › 
#%HiÄ‡È: 1 Hðùb‡4, 2H®\#:¡ đ 
đ›3ù3ÀX, # H3J: 17H ùb‡X, #8 
HZớđ\2+: 4Ñ Mu*È, #& H32: 4Ã 
bi, #%H f7]: i ñq®HhušX, 8 Hã 
5Š : {4Ã 71j»)Ù34*X., #& QIýMH: L7 dlh, 
%, 4% H‡j‡2UH8: i14, 5 HừY 
X: 443k, # H3|£#: i71} 
šX, # W#|3: iñhbšk, 2 HIW 
lần: 4Ã 7# x34, # H9&NR : /ã 4}, 
%, 2% HØđi¿zUL: i7 HÒÐbÉkX, 5 H# 
j\: 4⁄7 u33, #5 H®\@k: 27}, 
3, #@H #ØVÏ. 


246 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


e Phục hữu địa ngục danh viết Tứ Giác; phục hữu địa 
ngục danh viết Phi Đao; phục hữu địa ngục danh 
viết Hỏa Tiễn; phục hữu địa ngục danh viết Giáp 
Sơn; phục hữu địa ngục danh viết Thông Thương; 
phục hữu địa ngục danh viết Thiết Xa; phục hữu 
địa ngục danh viết Thiết Sàng; phục hữu địa ngục 
danh viết Thiết Ngưu; phục hữu địa ngục danh viết 
Thiết Y; phục hữu địa ngục danh viết Thiên Nhận; 
phục hữu địa ngục danh viết Thiết Lư; phục hữu 
địa ngục danh viết Dương Đồng; phục hữu địa ngục 
danh viết Bão Trụ; phục hữu địa ngục danh viết 
Lưu Hỏa; phục hữu địa ngục danh viết Canh Thiệt; 
phục hữu địa ngục danh viết Tỏa Thủ; phục hữu địa 
ngục danh viết Thiêu Cước; phục hữu địa ngục danh 
viết Đạm Nhãn; phục hữu địa ngục danh viết Thiết 
Hoàn; phục hữu địa ngục danh viết Tránh Luận; 
phục hữu địa ngục danh viết Thiết Phu; phục hữu 
địa ngục danh viết Đa Sân. 


Việt dịch 
Lại có địa ngục tên là Tứ Giác, lại có địa ngục tên là Phi 
Đao, lại có địa ngục tên là Hỏa Tiễn, lại có địa ngục tên 
là Giáp Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại 
có địa ngục tên là Thiết Xa, lại có địa ngục tên là Thiết 
Sàng, lại có địa ngục tên là Thiết Ngưu, lại có địa ngục 
tên là Thiết Y, lại có địa ngục tên là Thiên Nhận, lại có 
địa ngục tên là Thiết Lư, lại có địa ngục tên là Dương 
Đồng, lại có địa ngục tên là Bão Trụ, lại có địa ngục tên 
là Lưu Hỏa, lại có địa ngục tên là Canh Thiệt, lại có địa 
ngục tên là Tỏa Thủ, lại có địa ngục tên là Thiêu Cước, 
lại có địa ngục tên là Đạm Nhãn, lại có địa ngục tên là 


PHẨM THỨ NĂM || 247 


Thiết Hoàn, lại có địa ngục tên là Tránh Luận, lại có địa 
ngục tên là Thiết Phu, lại có địa ngục tên là Đa Sân. 


Giảng giải 

Kề bên địa ngục A-tỳ, lại có địa ngục tên là Tứ Giác, 
bốn vách tường ngục đều là sắt nung nóng đỏ, từ phía trên 
lại có sắt nung nóng đỏ rơi xuống như mưa, khiến cho tội 
nhân trong ngục đều bị sắt nóng đỏ ấy thiêu cháy thành 
tro bụi. 


Lại có địa ngục tên là Phi Đao, cũng gọi là địa ngục Đao 
Luân, bốn phía đều là núi đao, giữa không trung có tám 
trăm vạn ức bánh xe đao cực lớn, vừa xoay chuyển vừa rơi 
xuống giống như mưa rơi, một khi vừa chạm vào thân thể 
tội nhân thì tay chân liền bị chặt lìa, xương thịt văng ra 
tứ tán. 

Lại có địa ngục tên là Hỏa Tiễn, có muôn ức chiếc nỏ sắt 
giương lên, trăm ức mũi tên nhọn, một khi khởi động thì 
đồng thời phóng ra, mỗi một mũi tên nhọn ấy đều bắn vào 
giữa tim tội nhân. 

Lại có địa ngục tên là Giáp Sơn, có vô số tội nhân vì 
sợ vào địa ngục nên chạy trốn vào trong núi, bỗng nhiên 
trước sau đều thấy lửa đỏ nổi lên, hai ngọn núi hai bên 
đều tự nhiên chuyển động dần dần ép chặt lại, lập tức máu 
chảy thành sông, xương thịt đều bị nghiền nát. 


Lại có địa ngục tên là Thông Thương. Thương là một 
loại binh khí cán gỗ có mũi nhọn, xuyên thấu tội nhân từ 
trước ngực ra sau lưng. 

Lại có địa ngục tên là Thiết Xa, có lửa thiêu nóng đỏ 
bánh xe bằng sắt, nghiền nát lên thân thể tội nhân. 


Lại có địa ngục tên là Thiết Sàng, có giường bằng sắt 


248 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


bị lửa nung nóng đỏ, tội nhân vừa nằm lên thì thân thể bị 
thiêu cháy nát nhừ. 

Lại có địa ngục tên là Thiết Ngưu, có rất nhiều những 
con trâu đúc bằng sắt được nung đỏ, vừa nhìn thấy tội nhân 
liền xông tới dùng sừng húc vào hoặc dùng chân giẫm đạp. 


Lại có địa ngục tên là Thiết Y, có muôn ngàn chiếc áo 
bằng sắt nung đỏ từ trên không trung từ từ rơi xuống, mỗi 
chiếc áo đó đều phủ lên người tội nhân, khiến cho da thịt 
xương cốt đều cháy nát nhừ. 


Lại có địa ngục tên là Thiên Nhận, tội nhân phải ngồi 
lên chiếc giường kiếm có trăm ức mũi kiếm nhọn chĩa lên, 
mỗi mũi kiếm ấy đều bốc lửa, đâm vào thiêu đốt thân thể 
tội nhân, đồng thời trên không trung lại có những thanh 
đao từ từ rơi xuống bổ vào giữa đỉnh đầu. Tất cả khiến cho 
thân thể tội nhân bị băm nát ra thành muôn ngàn mảnh 
nhỏ. 

Lại có địa ngục tên là Thiết Lư, phần trước đã có nói 
qua. 


Lại có địa ngục tên là Dương Đồng, phần trước đã có 
nói qua. 

Lại có địa ngục tên là Bão Trụ, tội nhân vừa ôm vào cột 
đồng liền có lưới sắt tự nhiên quấn chặt nơi cổ, rồi lập tức 
trụ đồng bốc lửa, thiêu cháy hết thân thể. 


Lại có địa ngục tên là Lưu Hỏa, khắp nơi đều có lửa 
cháy, hoàn toàn không có đường nào thoát ra. Ngục tốt lại 
dùng những cái chày sắt nung lửa đỏ rực đánh vào đầu, 
vào bụng tội nhân. 

Lại có địa ngục tên là Canh Thiệt, tội nhân bị kéo lưỡi 
ra giữ chặt, rồi có trâu kéo lưỡi cày, cày xới qua lại trên lưỡi 
tội nhân. 


PHẨM THỨ NĂM: || 249 


Lại có địa ngục tên là Tóa Thủ, dùng đao búa chặt chém 
bửa nát đầu tội nhân. 

Lại có địa ngục tên là Thiêu Cước, tội nhân đi, đứng ở 
bất cứ nơi nào, nơi ấy liền hóa ra chất nước kim loại nóng 
chảy như sáp, bàn chân vừa giẫm vào liền nóng chảy tiêu 
nát, chìm dần xuống đến đầu gối, hoặc chìm đến bụng, 
hoặc chìm đến cổ, hoặc chìm hết cả người. 

Lại có địa ngục tên là Đạm Nhãn, có chim ưng bằng sắt 
bay đến, dùng móng vuốt tóm chặt trên vai tội nhân, rồi 
dùng mỏ mổ lấy con ngươi trong mắt mà ăn. 

Lại có địa ngục tên là Thiết Hoàn, , phần trước đã có 
nói qua. 

Lại có địa ngục tên là Tránh Luận, tội nhân trong đó 
đều sinh ra móng vuốt bằng sắt sắc nhọn hình bán nguyệt, 
mỗi lúc sân hận nổi lên liền tự [dùng móng vuốt ấy] cấu xé 
giết hại lẫn nhau. 

Lại có địa ngục tên là Thiết Phu. Phu là lưỡi búa sắc 
bén bằng sắt, dùng làm hình cụ chém ngang lưng tội nhân. 

Lại có địa ngục tên là Đa Sân, tội nhân trong đó khi sân 
hận nổi lên thì tàn sát lẫn nhau. 


Thích nghĩa 


Những người tu hành mà nghe tiếng phụ nữ ca hát cười 
đùa trong lòng khởi sinh ái nhiễm, cho đến những người 
thế tục vui thích làm việc giết hại sinh mạng, hoặc sai bảo 
người khác giết hại, chặt chém chân tay của chúng sinh, 
cắt xẻo da thịt chúng sinh, sau khi chết sẽ đọa vào địa 
ngục Tứ Giác. 

Những người quy tụ người khác lại để gây chiến tranh, 
tùy ý buông thả giết hại người khác, sau khi chết sẽ đọa 
vào địa ngục Phi Đao. 


250 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Những người ngu si, vì sự tham dục, ham muốn mà 
bất hiếu với cha mẹ, bất kính với các bậc sư trưởng, không 
nghe theo những lời khuyên dạy làm người lương thiện, sa1 
khiến người khác giết hại động vật, tự mình nuôi dưỡng 
những kẻ gian tà, thảy đều đọa vào địa ngục Hỏa Tiễn. 


Những người đã làm nhiều nghiệp ác sẽ đọa vào địa 
ngục Giáp Sơn. 
Những kẻ giết hại nhiều sinh mạng, lại gây chiến đánh 
nhau, sẽ đọa vào địa ngục Thông Thương. 

Những người tà dâm ái nhiễm, nhiều tham muốn nữ 
sắc, sẽ đọa vào các địa ngục Thiết Sàng, Đồng Trụ. 
Người tu hành không khoác áo cà-sa lại thích mặc y 
phục của thế tục, sẽ đọa vào địa ngục Thiết Y. 


Những người thế tục không chịu nghe theo lời dạy của 
các bậc pháp sư, không biết báo ân, cúng dường, lại làm 
hại thầy, chửi mắng thầy, đánh thầy, giết thầy, làm những 
chuyện trái giáo pháp, không biết xấu hổ, hổ thẹn, hủy 
phá tượng Phật, phá hoại chùa tháp, giết hại cha mẹ, chú 
bác, anh chị em, sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục Thiên 
Nhận. 


Những người có quyền hạn, thế lực lại ngược đãi dân 
lành, sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục Lưu Hỏa. 

Những người đập nát đầu cá, rắn, rết... sẽ đọa vào địa 
ngục Tỏa Thủ. 


Những người bắt giữ, giam cầm hết thảy các loại động 
vật, nướng đốt trên lửa nóng, hoặc vùi trong tro nóng, hoặc 
luộc bằng nước sôi, hoặc gian dâm với vợ con người khác, 
không tuân giữ theo pháp luật của thế gian, hoặc xuất gia 
mà phạm phá giới luật, hết thảy những hạng người này 
đều sẽ đọa vào địa ngục Thiêu Cước. 


PHẨM THỨ NĂM_ || 2ð1 
Những người nghiện ngập rượu chè sẽ đọa vào địa ngục 
Đạm Nhãn. 


Những kẻ nhiều tham dục, ganh ghét với người khác, 
thường sinh sân hận, nóng giận, sẽ đọa vào các địa ngục 
Tránh Luận, Đa Sân. 


Những người miệng lưỡi lanh lợi thường nói lời ác độc, 
ngợi khen kẻ xấu ác, phỉ báng chê bai người lương thiện, 
đều sẽ đọa vào địa ngục Thiết Phu. 


Kinh văn 


3ù đá: Đổ › đ\BHXN: 3n 
S£uh3X# › JTrớt &ƑFE ° 


e Địa Tạng bạch ngôn: Nhân giả, Thiết Vĩ chỉ nội hữu 
như thị đẳng địa ngục, kỳ số vô hạn. 


Việt dịch 
Bồ Tát Địa Tạng thưa rằng: “Thưa nhân giả! Bên trong 
núi Thiết Vi có những loại địa ngục như vậy, số lượng 
nhiều không giới hạn.” 
Giảng giải 
Bồ Tát Địa Tạng nói: “Thưa nhân giả! Trong lòng núi 


Thiết Vi có những loại địa ngục giống như vừa kể, về số 
lượng thì nhiều đến không có giới hạn.” 


Thích nghĩa 


Trong hết thảy mỗi một địa ngục đều có thiết lập những 
ngục nhỏ bên trong, nên nói là không cùng tận. Rốt cuộc 


252 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


đều do phàm phu vọng khởi tâm ái nhiễm và bám chấp, 
đem cảnh giới vô vi vốn có xưa nay miễn cưỡng tạo thành 
cảnh giới hữu vi, do đó mà khởi sinh bao sự báo ứng khổ 
hoặc vuI. 


Kinh văn 


# Z m| sẠ MujÄ V 38 f6 MJÄ ,  J bử, 

%X . #mđj xuïÄ v KỸ thuX V X1 3h, 

3X. K gMubXX , KX#}u3#ÃX , X hờ, 

X . k s#4 , X 334 , k ÄX*, 

%X ., X lỗ Hu$š , 46 J xui v $| g sử, 

3X . @x ín MhuSY v lê ƒ MA v Sấ lồn sử, 
„ #ị MÌ3ù3XÃ v K lễ 3ù3JX , đã lễ 3h, 
-ố k‡# z4. 

e Cánh hữu Khiếu Hoán địa ngục, Bạt Thiệt địa ngục, 
Phần Niệu địa ngục, Đồng Tỏa địa ngục, Hỏa Tượng 
địa ngục, Hỏa Cẩu địa ngục, Hỏa Mã địa ngục, Hỏa 
Ngưu địa ngục, Hỏa Sơn địa ngục, Hỏa Thạch địa 
ngục, Hỏa Sàng địa ngục, Hỏa Lương địa ngục, Hỏa 
Ủng địa ngục, Cứ Nha địa ngục, Bác Bì địa ngục, Ẩm 
Huyết địa ngục, Thiêu Thủ địa ngục, Thiêu Cước địa 
ngục, Đảo Thích địa ngục, Hỏa Ôc địa ngục, Thiết Ốc 
địa ngục, Hỏa Lang địa ngục. 

Việt dịch 
Lại có địa ngục Khiếu Hoán, địa ngục Bạt Thiệt, địa ngục 
Phẩn Niệu, địa ngục Đồng Tỏa, địa ngục Hỏa Tượng, địa 


PHẨM THỨ NĂM: || 953 


ngục Hỏa Cẩu, địa ngục Hỏa Mã, địa ngục Hỏa Ngưu, 
địa ngục Hỏa Sơn, địa ngục Hỏa Thạch, địa ngục Hỏa 
Sàng, địa ngục Hỏa Lương, địa ngục Hỏa Ưng, địa ngục 
Cứ Nha, địa ngục Bác Bì, địa ngục Ẩm Huyết, địa ngục 
Thiêu Thủ, địa ngục Thiêu Cước, địa ngục Đảo Thích, 
địa ngục Hỏa Ốc, địa ngục Thiết Ốc, địa ngục Hỏa Lang. 


Giảng giải 

Bên trong hai địa ngục lớn là Vô Gián và A-tỳ, lại có 
địa ngục Khiếu Hoán. Địa ngục thứ tư trong địa ngục Bát 
Nhiệt gọi là Khiếu Hoán, địa ngục thứ năm là Đại Khiếu 
Hoán. Ö đây, ngục tốt nắm lấy tội nhân ném vào trong một 
vạc nước sôi lớn mà luộc, rồi lại kéo ra đặt lên một tấm vĩ 
nóng lớn, lật nướng qua lại cho khô đi, cho nên tội nhân 
đau đón kêu khóc lớn tiếng. 


Trong địa ngục Bạt Thiệt thì ngục tốt dùng móc sắt móc 
vào banh miệng tội nhân ra, rồi kéo lưỡi tội nhân dài ra 
bên ngoài, dùng móc câu giữ chặt lại. 

Trong địa ngục Phần Niệu thì tội nhân bị trôi giạt chìm 
đấm trong một dòng sông toàn là phẩn uế, nước tiểu, hôi 
thối không thể chịu nổi. 


Trong địa ngục Đồng Tỏa thì dùng cùm sắt lớn có dây 

^ w ` A  LA" ^ À ^ * ^ * ` Lê 
buộc chặt vào cổ tội nhân, đâu dây kia buộc giữ vào núi 
sắt, buộc tội nhân phải mang cùm sắt nặng ấy mà chạy. 


Trong địa ngục Hỏa Tượng, những con voi toàn thân 
bốc lửa, rượt đuổi thiêu đốt tội nhân. 


Trong địa ngục Hỏa Cẩu có dòng sông tro nóng nước sôi 
sục ở hai bên bờ, hết thảy những con chó đều có màu tím 
đen, dơ nhớp hết sức đáng sợ, cắn xé xương thịt trên thân 
thể tội nhân trong ngục để ăn. 


254 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Trong các địa ngục Hỏa Ngưu, Hỏa Mã, những con trâu, 
con ngựa đều bốc lửa toàn thân, lồng lộn hết sức truy đuổi 
tội nhân, giẫm đạp đến chết, hoặc đâm húc đến chết, hoặc 
bị lửa trên thân chúng thiêu chết. 


Trong địa ngục Hỏa Sơn, cả hai ngọn núi đều bốc lửa, 
tội nhân đi vào trong núi, cả hai ngọn núi liền tự nhiên hợp 
lại, ép chặt tội nhân nát thành bụi nhỏ. 


Trong địa ngục Hóa Thạch, tội nhân bị ném lên những 
tảng sắt đá, lại có một tảng sắt đá khác đè ép lên phía trên, 
nghiền nát thân thể tội nhân khiến cho máu mủ chảy tràn 
ra, xương tủy cũng nát thành tro bụI. 


Địa ngục Hỏa Sàng cũng chính là địa ngục Thiết Sàng. 


Trong địa ngục Hỏa Lương, tội nhân bị treo lên trên cây 
xà ngang bốc lửa để thiêu đốt. 


Địa ngục Hỏa Ưng chính là địa ngục Thiết Ưng. 


Trong địa ngục Cứ Nha, tội nhân bị trói quặt tay bằng 
dây xích sắt đen, rồi dùng cưa cưa xẻ thân thể, cưa đi rồi 
cưa lại, cưa nát hết thân thể rồi cưa đến răng, lợi. 


Trong địa ngục Bác Bì, trước hết mang tội nhân ra lột 
da, sau đó cắt xẻo dần ra từng miếng thịt ném lên tấm da 
của chính họ. 


Ẩ . Z A2; M.y _`- ` ^ 
Trong địa ngục Am Huyết có rất nhiều loài trùng độc, 
cắn rứt hút lấy máu thịt của tội nhân, rồi lại cắn gặm vào 
gân, tủy. 


Lại nói về các địa ngục Thiêu Thủ và Thiêu Cước. Trong 
Bát Nhiệt địa ngục thì địa ngục thứ sáu gọi là Thiêu Chích 
và địa ngục thứ bảy gọi là Đại Thiêu Chích, trong các địa 
ngục này, toàn thân tội nhân bị thiêu đốt, thịt da đều chín 
bấy, tiêu nát. Trong hai địa ngục Thiêu Thủ và Thiêu Cước 
thì tội nhân chỉ bị thiêu cháy chân tay. 


PHẨM THỨ NĂM || 9ð5 


Trong địa ngục Đảo Thích có một cái cây bằng sắt rất 
lớn được nung đỏ, cây có gai dài đến mười sáu tấc. Ngục 
tốt lôi kéo tội nhân lên cây ấy thì bao nhiêu gai đều quay 
xuống, lại lôi kéo tội nhân từ trên cây xuống thì bao nhiêu 
cây ga đều quay lên. Lôi kéo nhiều lần lên xuống như vậy 
thì da thịt đều bị cắt xẻo hết. 


Trong địa ngục Hỏa Ốc và Thiết Ốc, tội nhân bị giam 
nhốt trong tòa nhà sắt lớn, lại bị lửa nóng thiêu đốt, tội 
nhân không có chỗ nào né tránh được, liền bị thiêu đốt 
toàn thân nát nhừ mà chết. 


Trong địa ngục Hỏa Lang có những con chó sói hung 
dữ toàn thân bốc lửa, rượt đuổi tội nhân, chân đạp, miệng 
cắn xé, ăn dần từng miếng thịt trên thân thể tội nhân cho 
đến hết. 


Thích nghĩa 


Đọa vào địa ngục Khiếu Hoán là báo ứng của những 
người ôm lòng sân hận, độc ác, tạo các nghiệp ác, tích tập 
đủ loại tà kiến. 

Đọa vào các địa ngục Bạt Thiệt, Phẩn Niệu, Đồng Tỏa, 
là báo ứng của hạng Phạm chí đúng pháp bảo là sai pháp, 
sai pháp lại bảo là đúng pháp, phạm giới luật không chịu 
sám hối. 

Đọa vào địa ngục Hỏa Cấu là báo ứng của những người 
nuôi tằm rồi đun luộc để ăn. 

Đọa vào địa ngục Hỏa Ngưu, Hỏa Mã là báo ứng của 
những kẻ tà hạnh, dâm dục. 

Đọa vào các địa ngục Hỏa Sơn, Hỏa Thạch đều là báo 
ứng của những người tạo nghiệp nghiệp ác. 

Đọa vào địa ngục Cứ Nha là báo ứng của những người 
tạo khẩu nghiệp xấu ác. 


256 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Đọa vào địa ngục Bác Bì là báo ứng của những người 
làm nghề đồ tể, giết hại động vật như heo, dê, trâu, bò, 
nai... để sinh sống, hoặc cũng là báo ứng của những người 
chuyên bắt các loại cá, các loại chim v.v... 

Đọa vào địa ngục Âm Huyết là báo ứng của những người 
trộm cắp, tà dâm. 

Đọa vào các địa ngục Thiêu Thủ, Thiêu Cước là báo 
ứng của những người vì tham miếng ăn ngon mà giết hại 
chúng sinh, chặt chân chặt tay, chiên nướng luộc thu... 

Đọa vào địa ngục Đảo Thích là báo ứng của những người 
phụ nữ tà dâm, hoặc khinh nhờn tệ bạc với chồng, phản bội 
chồng, lại còn tạo tác thêm nhiều nghiệp ác khác. 

Đọa vào các địa ngục như Hỏa Ốc... đều là báo ứng của 
những ác nghiệp do chính mình tạo tác. 


Kinh văn 


W *#* ;>] > 
3ø £ S£uýA, 3| t Ã Ã-ÍÃ 2l ö# (]š 3h, 
RA. » Ä. AT. ` s, = 3, vụ , 72? 1 
4#. *x?#z#4ZãZR 
e Như thị đẳng địa ngục. kỳ trung các các phục hữu chư 
tiểu địa ngục, hoặc nhất hoặc nhị, hoặc tam hoặc 
tứ, nãi chí bá thiên. Kỳ trung danh hiệu các các bất 
đồng. 
Việt dịch 
Bên trong các địa ngục như thế, mỗi địa ngục lại có các 
địa ngục nhỏ hơn, hoặc một hoặc hai, hoặc ba hoặc bốn, 


PHẨM THỨ NĂM || 2ð7 


thậm chí đến số trăm ngàn. Tên gọi các địa ngục ấy đều 

không giống nhau. 
Giảng giải 

Bên trong hết thảy các loại địa ngục như thế lại có các 

loại địa ngục nhỏ hơn, hoặc thêm một loại, hoặc hai loại, 
hoặc thêm ba, bốn loại, cho đến có thêm hàng trăm loại. 
Trong đó tên gọi mỗi loại địa ngục đều không giống nhau. 
Thích nghĩa 


Bên trong các loại địa ngục lại còn có nhiều địa ngục 
nhỏ, phụ thuộc vào địa ngục lớn đó. Những địa ngục như 
vậy làm sao có thể kể ra hết được? 


Kinh văn 


tù JÃ cổ lỆ 4n N sử ĐỀ dt CN JUYƑ 
tỸ xế tJ MỊ ïƒ 4£ 4T Xã XE › 3 /dm7E ọ 
e Địa Tạng Bồ Tát cáo Phổ Hiền Bồ Tát ngôn: Nhân giả, 


thử trung giai thị Nam Diêm-phù-đề hành ác chúng 
sinh, nghiệp cảm như thị. 


[ 


Việt dịch 
Bồ Tát Địa Tạng nói với Bồ Tát Phổ Hiền: “Thưa nhân 
giả! Các địa ngục đó đều là do những nghiệp ác của 
chúng sinh cõi Nam Diêm-phù-đề chiêu cảm mà hiện 
ra như vậy. 
Giảng giải 
Bồ Tát Địa Tạng nói với Bồ Tát Phổ Hiền: “Thưa nhân 
giả! Những địa ngục như thế đều là do nghiệp lực của 


258 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


những chúng sinh làm ác trong cõi Nam Diêm-phù-đề 
chiêu cảm nên mới có những địa ngục như vậy. 
Thích nghĩa 


Bồ Tát thường chỉ bày cho chúng sinh cõi Diêm-phù, 
đó là vì chúng sinh cõi Diêm-phù tánh khí rối loạn, chạy 
theo hoàn cảnh bên ngoài mà tập thành nghiệp ác, không 
chịu làm thiện. Tích tụ đủ mọi loại nghiệp ác nên mới hình 
thành đủ mọi loại địa ngục. 


Kinh văn 


hệ #¡:l ° tử_ › v. + tư JR › VẢ X5 

7... 18... 6 Sêo BE —) 

TỔU › u‡ đã - JI ° . #t TỊ 4À, 

Ệ v 4.2015 09 \ ðt th,XÄ SẼ 3£ 2 

E2 , kg se qhˆng = 

e Nghiệp lực thậm đại, năng địch Tu-d, năng thâm cự 
hải, năng chưóng thánh đạo. Thị cố chúng sinh mạc 
khinh tiểu ác, dĩ vi vô tội, tử hậu hữu báo, tiêm 
hào thụ chỉ. Phụ tử chí thân, kỳ lộ các biệt, túng 
nhiên tướng phùng, vô khẳng đại thụ. Ngã kim thừa 
Phật uy lực, lược thuyết địa ngục tội báo chi sự, duy 
nguyện nhân giả tạm thính thị ngôn. 

Việt dịch 
“Nghiệp lực rất lớn lao, sánh với núi Tu-di, sâu như biển 
lớn, có thể làm chướng ngại Thánh đạo. Do vậy, chúng 


PHẨM THỨ NĂM: || 259 


sinh đừng xem thường việc ác nhỏ nhặt mà cho là không 
có tội. Sau khi chết đều có báo ứng, dù một mảy may 
cũng phải nhận chịu. Thân thiết như cha với con, mỗi 
người cũng đều có nẻo đi riêng, ví như có gặp lại nhau 
cũng không thể thay nhau chịu tội. Nay tôi nương nhờ 
oai lực của Phật mà sẽ nói lược qua những chuyện tội 
báo trong địa ngục. Xin nhân giả tạm chứng cho lời ấy.” 
Giảng giải 
Nghiệp lực đó hết sức lớn lao, có thể so sánh với núi 
Tu-di, sâu xa sánh như biển lớn, lại có thể che chướng 
con đường tu tập Thánh đạo. Nghiệp lực lớn lao như thế 
cho nên khuyên dạy chúng sinh đừng xem thường những 
việc ác nhỏ nhặt mà cho rằng không có tội. Phải biết rằng 
sự báo ứng sau khi chết, cho dù mảy may nhỏ nhặt cũng 
đều phải nhận chịu. Cha con với nhau cho dù tình cảm 
chí thân, đến lúc phải thọ nhận quả báo cũng phân chia 
riêng biệt. Ví như có gặp gỡ cũng không thể thay nhau 
chịu tội. Nay tôi nương nhờ oal lực của Phật, nói lược qua 
những chuyện tội báo trong địa ngục, xin nhân giả tạm 
thời chứng giám cho lời nói của tôi. 


Thích nghĩa 


Nghiệp lực nếu so với núi Tu-di ắt cao hơn, so với biển 
lớn ắt sâu hơn, thậm chí còn có thể làm che chướng Phật 
pháp, Thánh đạo. Quý vị nghĩ xem nghiệp lực của người 
đời lớn lao như vậy có đáng sợ hay không? Phàm phu 
chúng ta, trong một ngày đêm có tám ức bốn ngàn muôn 
lần khởi tâm động niệm, niệm niệm không dừng nghỉ, mỗi 
một niệm như vậy đều có nhân duyên báo ứng, niệm ác 
thì quả báo ác, niệm lành thì quả báo lành, như bóng theo 
hình, không mảy may sai chạy. 


260 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Ý niệm còn có báo ứng, huống hồ là tự thân làm việc ác 
nhỏ. Việc lành tích lũy được nhiều thì sau khi chết sinh lên 
cõi trời. Việc ác tích lũy nhiều thì sau khi chết đọa xuống 
địa ngục, tự làm tự chịu, dù một mảy may cũng không thể 
thay đổi. Mỗi người sinh ra mình trần thân trụi, chết đi 
cũng mình trần thân trụi, cho dù là cha mẹ, anh em, vợ 
con, bè bạn cũng không giúp đỡ được gì, cũng không chủ 
động được gì. 


Nói tóm lại, muôn pháp đều từ tâm sinh khởi, muôn 
pháp cũng từ nơi tâm mà diệt. Có thể thấu hiểu rốt ráo 
được cảnh giới không sinh không diệt thì tâm Phật tự nhiên 
hiển hiện. Tâm niệm si mê rối loạn thì chướng ngại tâm 
Phật, làm đủ mọi việc bất thiện, tạo tác tích lũy nghiệp 
ác không hình tướng. (Trong kinh nói rằng, nếu nghiệp ác 
mà có hình tướng thì hư không rộng lớn cũng không dung 
chứa hết.) Tương lai rồi phải thọ lãnh quả báo xấu ác trong 
địa ngục, đừng cho rằng nghiệp không nhìn thấy được mà 
tùy ý buông thả làm việc ác. 


Kinh văn 


` 


lẴHW#š: #6 X4r=ðilli, #4 
Xñt. 4/1? ;k—1 8 1 3L + RI4= 
đời, 1k4 5ñ . 


e Phổ Hiền đáp ngôn: Ngô dĩ cửu tri tam ác đạo báo, vọng 
nhân giả thuyết, linh hậu thế mạt pháp nhất thiết 
ác hạnh chúng sinh văn nhân giả thuyết, sử linh quy 
Phật. 


PHẨM THỨ NĂM: || 261 


Việt dịch 
Ngài Phổ Hiền đáp lại rằng: “Từ lâu tôi đã biết về quả 
báo trong ba đường ác, mong nhân giả nói ra để hết thảy 
những chúng sinh làm việc ác trong đời mạt pháp về sau 
được nghe nhân giả giảng nói, sẽ quay về quy y Phật.” 


Giảng giải 

Ngài Phổ Hiển đáp lời Bồ Tát Địa Tạng: “Từ lâu tôi đã 
biết về ngài, đã biết về những quả báo trong ba đường ác, 
nên hy vọng ngài sẽ nói ra những lời này, để cho hết thảy 
những chúng sinh làm việc ác trong thời mạt pháp sau này 
được nghe những lời của nhân giả mà quay về quy y Phật. 


Thích nghĩa 

Bồ Tát Phổ Hiền biết rằng ngài Bồ Tát Địa Tạng là bậc 
giáo chủ trong các địa ngục đã từ lâu xa. Bây giờ bậc giáo 
chủ trong các địa ngục giảng nói về những sự việc, hình 
trạng trong địa ngục, chúng sinh được nghe qua rồi nhất 
định sẽ phải tin nhận. Một khi đã có niềm tin thì có thể 
khuyên bảo họ quy y Phật, tránh được việc phải chịu tội 
báo trong địa ngục. 


Kinh văn 
xhgjÄ 9 È : 4-3. xhšk3È‡8g, 3E 32a 
Ất ¿ 


e Địa Tạng bạch ngôn: Nhân giả, địa ngục tội báo, kỳ sự 
như thị. 


262 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Việt dịch 
Bồ Tát Địa Tạng thưa rằng: “Thưa nhân giả! Những 
chuyện tội báo trong địa ngục là như thế này.” 
Giảng giải 
Bồ Tát Địa Tạng nói rằng: “Thưa nhân giả! Những 


chuyện tội báo trong địa ngục quả thật như đã được kể ra 
như sau.” 


Thích nghĩa 


Một câu này là để chứng thực mọi hình trạng, sự việc 
trong địa ngục quả thật đúng như đã nói, để khiến cho 
chúng sinh phải tin chắc không nghi ngờ. 


Kinh văn 


3.1124, BLIỆA #› 1È+jlÈ: 3v 
2 Mb‡*, Tri} An, 4>: %3 
Mu, 2ÿ 9b, Ä 3E ~Ÿ: 3L H3, 
3X, 7kJÄL 1. lề l A46: 3Ä 7H 3t 
#3, 4t ki, ¿4 1À: 3L 73h 
XS › — J2 3 : 3. 3334 › ##. FE Ê 
 :; Ä 71 Huề, ?#L7Ä k1; 3. 7ñ lu, 
%X, Z TẾ XiÊ: 3. Z1 1L%ÄX., °Ề 3š Hồ] 
#: %7 3k, 4212 R : 371, 
3X, ñCð\tÈ: 3Ä 3b, SE: 8 
3); Ä%/1H»ù3Äx, ä S8} 5Ã. 


PHẨM THỨ NĂM: || 268 


e Hoặc hữu địa ngục, thủ tội nhân thiệt, sử ngưu canh 
chỉ; hoặc hữu địa ngục, thủ tội nhân tâm, dạ xoa 
thực chi; hoặc hữu địa ngục, hoạch thang thịnh phí, 
chử tội nhân thân; hoặc hữu địa ngục, xích thiêu 
đồng trụ, sử tội nhân bão; hoặc hữu địa ngục, sử chư 
hóa thiêu, sấn cập tội nhân; hoặc hữu địa ngục, nhất 
hướng hàn băng; hoặc hữu địa ngục, vô hạn phẩn 
thỉ; hoặc hữu địa ngục, thuần phi thốc lê, hoặc hữu 
địa ngục, đa toàn hỏa thương; hoặc hữu địa ngục, 
duy tràng hung bội; hoặc hữu địa ngục, đấn thiêu 
thủ túc; hoặc hữu địa ngục, bàn kiểu thiết xà; hoặc 
hữu địa ngục, khu trục thiết cẩu; hoặc hữu địa ngục, 
tận giá thiết la. 

Việt dịch 
“Có địa ngục kéo lưỡi tội nhân rồi bắt trâu cày trên đó, 
hoặc có địa ngục moi tim tội nhân cho quỷ dạ-xoa ăn, 
hoặc có địa ngục nước sôi sùng sục bỏ toàn thân tội nhân 
vào nấu, hoặc có địa ngục nung đỏ trụ đồng rồi bắt tội 
nhân ôm trụ, hoặc có địa ngục nhiều đám lửa dữ rượt 
duổi thiêu đốt tội nhân, hoặc có địa ngục toàn là băng 
giá, hoặc có địa ngục tràn ngập phẩn uế, hoặc có địa 
ngục đầy những quả chùy gai bay lượn, hoặc có địa ngục 
toàn những cây giáo bốc lửa, hoặc có địa ngục chỉ đánh 
vào ngực, vào lưng tội nhân, hoặc có địa ngục chỉ thiêu 
cháy tay chân, hoặc có địa ngục rắn sắt quấn siết quanh 
tội nhân, hoặc có địa ngục xua đuổi chó sắt [rượt cắn tội 
nhân], hoặc có địa ngục toàn là lừa sắt.” 


Giảng giải 
Có loại địa ngục kéo lưỡi tội nhân ra, rồi cho trâu bò kéo 
cày trên lưỡi. 


264 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Lại có loại địa ngục ở giữa dòng sông tro nóng có rừng 
kiếm sắc nhọn, quỷ la-sát dùng chĩa sắt đâm vào giữa tim 
tội nhân lấy ra, rồi gọi quỷ dạ-xoa đến ăn. 


Lại có loại địa ngục có 500 quỷ la-sát thổi lò lửa lớn, 
đun chảo nước lớn sôi sùng sục, bỏ tội nhân vào nấu, chỉ 
trong chốc lát thân thể đều chín nhừ, lại dùng chĩa đâm 
vào vớt ra, ném cho chó sắt ăn. Chó ăn vào rồi nôn ra, tội 
nhân liền sống lại, rồi lại bị bắt lấy ném vào chảo đun nấu 
tiếp. 

Lại có loại địa ngục dùng những cụm lửa lớn rượt đuổi 
thiêu đốt tội nhân. 

Lại có loại địa ngục tội nhân toàn bị ngập chìm trong 
băng giá lạnh buốt, hai bề ngang dọc rộng đến hai mươi 
ngàn dặm, gió thổi băng lạnh rét buốt thấu xương, lạnh 
quá mà chết. 


Lại có loại địa ngục tràn ngập phẩn uế hôi thối không 
có hạn mức, chia ra làm mười tám ngăn, mỗi ngăn rộng 
tám ngàn do-tuần, đều có bốn vách tường vây quanh, trên 
tường có trăm ngàn vạn ức đao kiếm. Trong đó sinh ra 
những con trùng bằng sắt, miệng nhổ ra phân nóng. Tội 
nhân nuốt loại phân này vào liền bị trùng sắt cắn vào lưỡi, 
gặm ăn vào t1m. 

Lại có loại địa ngục tội nhân bị rơi vào chỗ tối tăm mông 
lung, có loài quạ sắt mỏ và móng vuốt dưới chân đều dài và 
sắc nhọn, từ trên núi bay xuống gắp lấy tội nhân. Tội nhân 
gấp rút bỏ chạy, chân vừa chạm đất thì có chùy gai sắt 
quật ngang, gai đâm xuyên thấu xương tủy. Cứ như vậy 
trải qua trăm vạn ức năm. Chỗ này chỉ nói địa ngục chùy 
sắt có gai, nhưng tất cả các địa ngục khác, đại thể thời gian 
mãn hạn thoát ra khỏi ngục cũng đều lâu xa như vậy. 


PHẨM THỨ NĂM || 265 


Loại địa ngục toàn những cây giáo bốc lửa (hỏa thương), 
cũng giống như địa ngục bị giáo đâm như đã nói, bất quá 
chỉ là những cây giáo có thêm lửa nóng. 

Lại có loại địa ngục chỉ toàn đánh vào ngực, vào lưng 
tội nhân. 

Lại có loại địa ngục chỉ thiêu đốt chân tay. Cai ngục bắt 
tội nhân cầm hộp sắt nóng, trong hộp bốc lửa thiêu cháy 
tay tội nhân. 

Các loại địa ngục có rắn sắt, chó sắt đều giống như đã 
nói ở phần trước. 

Trong địa ngục toàn lừa sắt, đó là tội nhân biến hình 
thành con lừa, bị lửa thiêu đốt, hoặc tội nhân phải cưỡi 
trên lừa sắt bốc lửa, thiêu đốt thân thể. 


Thích nghĩa 

Những người phạm tội nói đâm thọc hai lưỡi, nói lời độc 
ác, nói dối trá, nói lời vô nghĩa, hủy báng Tam bảo, sau khi 
chết phải dọa vào địa ngục Bạt Thiệt, bị kéo lưỡi ra cho 
trâu cày. 


Những người trộm cắp của cha mẹ, sư trưởng, do tội ấy 
phải đọa vào địa ngục bị mol tim. 


Những người chuyên ăn cua luộc, gỏi cá, cắt tiết ăn 
sống, luộc rùa, ba ba... sau khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục 
bị luộc bằng chảo nước sôi. 


Địa ngục phải ôm trụ đồng nóng thì phần trước đã có 
nói qua. 

Người ôm lòng khắc nghiệt, sân hận đối với người khác, 
sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục bị lửa thiêu. Ôm lòng oán 
hận, tâm độc ác cố kết không thể giải trừ, sau khi chết sẽ 
đọa vào địa ngục băng lạnh. 


266 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Người phá hoại tám điều trai giới, làm ô uế điện thờ 
thần Phật hoặc tượng Phật, kinh sách Phật, sau khi chết 
sẽ đọa vào địa ngục chìm ngập trong phẩn uế, nước tiểu. 

Những người săn bắn, lưới bắt chim thú, sau khi chết 
đọa vào địa ngục bị chùy gai bay đập. 

Những người phi báng sau lưng người khác, đánh đập 
người khác bằng hung khí, sẽ đọa vào địa ngục cũng bị 
đánh vào ngực, vào lưng hoặc bị đâm bởi cây giáo bốc lửa. 

Địa ngục có lừa sắt là nơi báo ứng của những người tu 
hành làm việc nấu ăn cho tăng chúng mà giấu riêng thức 
ăn để ăn một mình, không phân chia đồng đều cho các vị 
tăng khác, sau khi chết đọa địa ngục hóa làm thân lừa, bị 
lửa thiêu hết sức khổ sở. 

Thốc lê (###) là tên một loại vũ khí hình ba cạnh, có 
nhiều gai nhọn trên bề mặt (cây chùy ga)). 


Kinh văn 


+3: x53: 3ä Ä*X⁄\P ññ Tế 

3Sij > # Ọ #t 4È zc 41] ` z # ` +: ` 

ZxX.ww493, X41 ‹ 

e Nhân giả, như thị đẳng báo, các các ngục trung hữu bá 
thiên chủng nghiệp đạo chi khí, vô phi thị đồng, thị 


thiết, thị thạch, thị hỏa. Thử tứ chủng vật, chúng 
nghiệp hành cảm. 


Việt dịch 
“Thưa nhân giả! Với những quả báo như vậy, trong hết 
thấy các địa ngục đều có trăm ngàn loại khí cụ [hành 


PHẨM THỨ NĂM || 267 


hình], tất cả đều là đồng, sắt, đá, lửa. Bốn loại vật chất 

này là do các loại hành nghiệp chiêu cảm.” 
Giảng giải 

Thưa nhân giả! Những sự báo ứng như vậy, với đủ mọi 

loại địa ngục, có đến trăm ngàn các loại hình cụ, khí cụ, 
tất cả đều là được làm bằng đồng, bằng sắt, bằng đá hoặc 
dùng lửa. Đó cũng là do chúng sinh tạo nghiệp xấu ác nên 
chiêu cảm mà thành như vậy. 


Thích nghĩa 


Các loại công cụ hành hình trong địa ngục vốn dĩ không 
hề có, hết thảy đều do chúng sinh tạo tác nghiệp ác chiêu 
cảm mà thành. 


Các loại vật chất như đồng, sắt, đá là ví với việc chúng 
sinh tạo nghiệp ác, cũng giống như các loại vật chất này 
luôn cứng cỏi, sắc bén, ương ngạnh, không chịu thay đổi, 
hối cải. Lửa là ví với sức mạnh thôi thúc tạo nghiệp ác, việc 
ác nếu không dứt trừ ắt cũng giống như lửa, ngày càng 
thiêu đốt lan rộng ra. 


Kinh văn 


2 J§ ðỳ h3 3Ệ 44L 'f› XP, # 
ñ?n †4t3#3#.. 1L #34. 4 421 
đà 3) % 4© # RE], sÄði 4n X. 3/8 ñ 
Ủ., 3.8. 

e Nhược quảng thuyết địa ngục tội báo đẳng sự, nhất 


nhất ngục trung, cánh hữu bá thiên chủng khổ sở, 
hà huống đa ngục. Ngã kim thừa Phật uy thần cập 


268 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


nhân giả vấn, lược thuyết như thị, nhược quảng giải 
thuyết, cùng kiếp bất tận. 
Việt dịch 
“Nếu như nói rộng những tội báo trong địa ngục thì trong 
mỗi một địa ngục còn có đến trăm ngàn nỗi khổ sở, huống 
chỉ trong nhiều ngục. Nay tôi nương nhờ oai lực Phật cùng 
nhân câu hỏi của nhân giả mà lược nói như vậy. Nếu như 
nói rộng ra thì đến hết kiếp cũng chưa nói hết.” 
Giảng giải 
Nếu như muốn nói rộng những chuyện tội báo địa ngục 
thì chỉ trong mỗi một địa ngục đều có trăm ngàn cách khổ 
sở hành hạ, huống chi trong rất nhiều địa ngục như thế. 
Nay tôi nương nhờ oai thần của Phật cũng như đáp lại câu 
hỏi của nhân giả mà nói qua đại lược như vậy. Nếu muốn 
giảng nói rộng ra thì cho đến hết một kiếp này cũng không 
thể nói hết. 


Thích nghĩa 


Hết thảy các loại địa ngục xưa nay vốn không thật có. 
Nhân vì chúng sinh không biết giữ giới, vọng khởi các niệm 
xấu ác tham lam, sân hận, si mê, tạo thành đủ mọi các 
nghiệp ác giết hại, trộm cướp, dâm dục, nên mới chiêu cảm 
mà thành. Cho nên, nghiệp lực do trong tâm khởi niệm 
cũng giống như người họa sĩ, tự nơi thân tâm mình tạo tác 
các nghiệp thì cũng tự chính mình vẽ thành, tạo thành các 
loại địa ngục, để sau khi chết đi thì tự mình chịu tội. Do vì 
những nghiệp ác mà chúng sinh tạo tác nhiều vô cùng tận, 
không thể nói hết, cho nên [những sự báo ứng trong] địa 
ngục cũng nhiều vô cùng tận, không thể nói hết. 


269 


PHẨM THỨ SÁU 


Kinh văn 
+u 2 đã 3# du Zö 7X 
e Như Lai Tán Thán Phẩm Đệ Lục 


Việt dịch 
Phẩm thứ sáu: Đức Như Lai tán thán 


Giảng giải 
Đức Như Lai xưng tán, ngợi khen sức mạnh lớn lao của 
Bồ Tát Địa Tạng trong việc cứu giúp chúng sinh. 


Thích nghĩa 


Đức Như Lai là chỉ đức Phật Thích-ca Mâu-nI. Nhân 
vì Bồ Tát Địa Tạng đại từ đại bi cứu giúp chúng sinh, làm 
lợi ích cho những chúng sinh đời mạt pháp như chúng ta, 
công đức của ngài hết sức lớn lao, phàm phu như chúng ta 
không thể hiểu được hết. Cho nên lúc này đức Phật nói ra 
để chúng ta được nghe biết, hiểu rõ về những sự lợi ích, về 
lòng từ bi của ngài Bồ Tát Địa Tạng đối với chúng sinh đời 
mạt pháp. 

Đức Phật còn chưa thuyết dạy điều gì, tự nhiên trước 
hết đưa ra lời ngợi khen tán thán. Chúng ta được nghe 
Phật nêu ra sự lợi ích cứu giúp và lòng từ bi của Bồ Tát 


270 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Địa Tạng thì tự nhiên cũng muốn ngợi khen xưng tấn ơn 
đức lớn lao của ngài. 


Kinh văn 


đR HỆ „ . Ấf 2t k3X.1]. i5 R1 
ø {ễ l3 >J ¡ý SƑ dw TP JE ọ N... 
X-# 3h bịt $R # #?] j 4 
ñ 56,2 À 3È Á 5: lý -Z#2-H #42774 3⁄⁄ 
hi de ` ' 
1Ị J8? Hì tỳ ế 8 Z7); 3k —}⁄J 3E 
.. : 


e Nhĩ thời, Thế Tôn cử thân phóng đại quang minh, biến 
chiếu bá thiên vạn ức hằng hà sa đẳng chư Phật thế 
giới, xuất đại âm thanh, phổ cáo chư Phật thế giới 
nhất thiết chư Bồ Tát Ma-ha-tát cập thiên long quỷ 
thần nhân phi nhân đẳng: Thính ngô kim nhật xưng 
dương tán thán Địa Tạng Bồ Tát Ma-ha-tát, ư thập 
phương thế giới, hiện đại bất khả tư nghị uy thần từ 
bi chi lực, cứu hộ nhất thiết tội khổ chi sự. 


Việt dịch 
Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn toàn thân phóng hào quang 
lớn, chiếu khắp các thế giới của chư Phật nhiều như số 
cát trong trăm ngàn muôn ức con sông Hằng, phát ra âm 
thanh lớn rộng báo với chư Phật, chư Đại Bồ Tát cùng 
với hàng trời, rồng, quỷ, thần, người và các loài chẳng 
phải người ở trong hết thảy các cõi Phật ấy rằng: “Hãy 


PHẨM THỨ SÁU || 271 


lắng nghe, hôm nay ta ngợi khen xưng tán Đại Bồ Tát 
Địa Tạng, hiển lộ sức từ bi oai thần lớn lao không thể 
nghĩ bàn, cứu giúp hết thảy mọi sự khổ não.” 


Giảng giải 

Vào lúc bấy giờ toàn thân đức Thế Tôn, từ thân hình cho 
đến tay, chân, các nơi... đều phóng chiếu hào quang sáng 
rực, chiếu ra khắp các thế giới của chư Phật nhiều như số 
cát của trăm ngàn muôn ức con sông Hằng. Từ trong hào 
quang đó lại phát ra âm thanh rất lớn, nói ra với hết thảy 
chư Đại Bồ Tát cùng hàng trời, rồng, quỷ, thần, người và 
loài không phải người như thế này: “Hãy lắng nghe! Hôm 
nay ta ngợi khen tán thán Đại Bồ Tát Địa Tạng, đã ở trong 
mười phương thế giới hiện sức oal thần từ bi lớn lao không 
thể nghĩ bàn, cứu giúp hết thảy chúng ta là những chúng 
sinh tội khổ. 


Thích nghĩa 


Nói toàn thân phóng hào quang tức là khắp từ dưới 
mười đầu ngón chân dần lên đến mắt cá chân, đầu gối, bắp 
vế, eo, bụng, lưng, rốn, tim, ngực, vai, cánh tay, ngón tay, 
cổ, miệng, răng, mũi, mắt, tai, chân lông, hình tướng, đến 
nhục tướng trên đảnh đầu, hết thảy đều phóng ra sáu trăm 
muôn ức đạo hào quang, chiếu sáng đến các thế giới của 
chư Phật trong mười phương nhiều như số cát sông Hằng. 
Trong hào quang ấy lại phát ra âm thanh lớn, những âm 
thanh này trong trẻo vang xa, khiến cho người nghe sinh 
tâm vui mừng an ổn, cung kính thương yêu. Nhân vì sức 
tác động từ bên ngoài đối với con người thì không gì hơn tác 
động qua mắt thấy tai nghe, nhưng mắt nhìn thấy cũng 
không bằng những điều thâm nhập qua tai được nghe. Cho 
nên đức Như Lai dạy chúng ta chuyển từ mắt nhìn sang 


272 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


tai nghe, hãy lắng nghe lời ngợi khen xưng tán của ngài 
phát ra từ trong ánh hào quang, nói rõ đến tận các thế 
giới của chư Phật trong khắp mười phương, cũng đến với 
tám bộ chúng trời, rồng, người và loài không phải người, 
hết thảy đều ngợi khen tán thán ủng hộ một bộ kinh này. 
Chúng sinh hiểu được nguyên nhân đó có thể cảm động 
đến Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát do cơ duyên này mới có thể 
ứng hóa đến, cứu độ chúng sinh tội khổ chúng ta. 


Kinh văn 


-'# 4 J8 1Á: x 4ö k4 X âE 6, 
+}. /J1EZ23 1E. lữ3L 7 ‡##, 4` —17J 
3 +) đR 16. 


e Nsô diệt độ hậu, nhữ đẳng chư Bồ Tát Đại sĩ cập thiên 
long quỷ thần đẳng, quảng tác phương tiện, vệ hộ thị 
kinh, linh nhất thiết chúng sinh chứng Niết-bàn lạc. 


Việt dịch 
Sau khi ta diệt độ rồi, Bồ Tát Đại sĩ các ông cùng hàng 
trời, rồng, quỷ, thần... hãy rộng làm phương tiện, bảo vệ 
ủng hộ kinh này, giúp cho hết thảy chúng sinh đều chứng 
được niềm vui Niết-bàn. 


Giảng giải 

Đức Phật nói tiếp rằng: “Sau khi ta diệt độ rồi, các vị Bồ 
Tát, những bậc Đại sĩ, cùng với hàng trời, rồng, quỷ, thần 
v.v... hãy làm ra đủ mọi phương tiện rộng lớn để bảo vệ, hộ 
trì bộ kinh này, khiến cho hết thảy chúng sinh đều chứng 
đắc niềm vui Niết-bàn. 


PHẨM THỨ SÁU || 978 


Thích nghĩa 


Ý nghĩa của sự diệt độ là khi việc cứu độ chúng sinh đã 
có người gánh vác, ứng hóa thân của ắt sẽ diệt mất. Đức 
Phật gọi “các ông” là chỉ chung hết thảy mọi người trong 
chúng hội lúc đó, cùng với hết thảy chư Phật, Bồ Tát ở 
khắp các thế giới trong mười phương mà hào quang và âm 
thanh của Phật chiếu vọng đến. 


Việc làm rộng lớn và phương tiện là hai công cụ hiệu 
quả của chư Bồ Tát trong việc cứu độ chúng sinh, không 
thể nào chia tách. Bộ kinh này là phương thuốc hay đối 
chứng trị bệnh cho chúng sinh. Nếu có thể nhân nơi kinh 
này mà ngộ đạo thì không a1 là không được độ thoát. Do đó 
mà cần phải chú trọng việc bảo vệ giữ gìn. 

Niềm vui Niết-bàn là niềm vui không sinh không diệt, 
chỉ thuần một sự tịch lặng an tĩnh. 


Kinh văn 


`... †ñq-#ï. SH ý 

JR › # 3š BH é) ñb Š : 25w. #t51 

“it 42 jš Zj 3n £ 2 °J X8 tế % H2 

°Ệ #ñ + T? XE kik +, 

j .. jš#l á Ả^XHRX*##. lk# 
Xi¿/`*Š# 4 4 + Ðl + 1R ‹ ibö6 . 

e Thuyết thị ngữ dĩ, hội trung hữu nhất Bồ Tát danh viết 

Phổ Quảng, hợp chưởng cung kính nhi bạch phật 


ngôn: Kim kiến Thế Tôn tán thán Địa Tạng Bồ Tát 
hữu như thị bất khả tư nghị đại uy thần đức, duy 


274 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


nguyện Thế Tôn vị vị lai thế mạt pháp chúng sinh, 
tuyên thuyết Địa Tạng Bồ Tát lợi ích nhân thiên 
nhân quả đẳng sự, sử chư thiên long bát bộ cập vị lai 
thế chúng sinh đỉnh thụ Phật ngữ. 


Việt dịch 

Đức Phật nói lời ấy xong, trong chúng hội có một vị Bồ 
Tát tên là Phổ Quảng, liền cung kính chắp tay bạch Phật 
rằng: “Nay con được thấy Thế Tôn ngợi khen xưng tán 
Bồ Tát Địa Tạng có sức mạnh oai thần đức độ lớn lao 
không thể nghĩ bàn, nguyện đức Thế Tôn hãy vì chúng 
sinh trong thời mạt pháp tương lai mà tuyên thuyết 
những việc nhân quả lợi ích cho hàng trời người của Bồ 
Tát Địa Tạng, để giúp cho Tám bộ chúng trời rồng cùng 
hết thảy chúng sinh trong đời vị lai đều nhận lãnh được 
lời Phật dạy.” 


Giảng giải 

Đức Phật vừa nói xong lời ấy, trong pháp hội liền có một 
vị Bồ Tát danh hiệu là Phổ Quảng, chắp tay cung kính 
trước Phật bạch rằng: “Hôm nay con được thấy đức Thế 
Tôn ngợi khen xưng tán Bồ Tát Địa Tạng có những phước 
đức uy lực thần thông lớn lao không thể nghĩ bàn, không 
thể nói hết. Nay con xin nguyện đức Thế Tôn hãy vì chúng 
sinh trong thời mạt pháp tương lai mà tuyên dương, nói 
rộng những điều nhân quả, lợi ích hàng trời người của Bồ 
Tát Địa Tạng, giúp cho Tám bộ chúng trời rồng cùng hết 
thảy chúng sinh trong đời vị lai đều được cung kính lãnh 
nhận những lời Phật dạy.” 


Thích nghĩa 


PHẨM THỨ SÁU || 975 


Đức Phật đã ngợi khen xưng tán như vậy, Bồ Tát Phổ 
Quảng muốn thay chúng sinh thưa thỉnh Phật nhưng phải 
đợi đến sau khi đức Phật nói ra xong rồi, mới có thể giúp 
cho chúng sinh đều khởi sinh tâm kính ngưỡng tin nhận, y 
theo pháp Phật dạy mà tu tập hành trì, mới cảm ứng được 
Bồ Tát Địa Tạng, ứng hiện độ thoát cho hết thảy. 

Từ nơi tâm phát ra trí tuệ, trí tuệ ấy đầy khắp pháp 
giới, nên gọi là “phổ”; ngập tràn khắp hư không, nên gọi là 

“quảng”. 

Chắp tay là nghiệp của thân, cung kính là nghiệp của ý, 
bạch Phật là nghiệp của miệng. Ba nghiệp [thân, miệng, ý] 
đều thanh tịnh, tự nhiên đạt đến sự chí thành. 


Kinh văn 


ft, th 1ƒ J8 lệ 4 09 SƑ: sử 
lẻ 3ÿ lỗ › -ñ l Xu 4X ĐÄ đi nh mã TC bế ñH li 
ÄX X35‡È> # lo 


e Nhĩ thời, Thế Tôn cáo Phổ Quảng Bồ Tát cập tứ chúng 
đẳng: Đế thính đế thính, ngô đương vi nhữ lược 
thuyết Địa Tạng Bồ Tát lợi ích nhân thiên phúc đức 
ch sự. 


Việt dịch 
Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Phổ Quảng cùng bốn 
chúng đệ tử: “Hãy lắng nghe, lắng nghe và suy xét kỹ! 
Nay ta sẽ vì các ông mà nói sơ qua về những việc phúc 
đức của Bồ Tát Địa Tạng làm lợi ích cho hàng trời người.” 


276 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Giảng giải 

Vào lúc đó, đức Thế Tôn nói với Bồ Tát Phổ Quảng và 
hàng trời, rồng, bốn chúng đệ tử: “Hãy chú tâm lắng nghe 
và suy xét, hãy chú tâm lắng nghe và suy xét! Nay ta sẽ 
vì tất cả các ông mà nói lược qua về Bồ Tát Địa Tạng với 
những sự phúc đức làm lợi ích cho cõi người, cõi trời.” 


Thích nghĩa 

Phật dặn dò chúng ta phải chú tâm lắng nghe và suy 
xét. Câu này được Phật lặp lại hai lần, đó là nói những việc 
oai thần từ bi [của Bồ Tát Địa Tạng] thật không thể nói 
hết, cho dù hết kiếp cũng không thể hiểu hết được, cho nên 
phải hết sức thận trọng [lắng nghe]. 

Phúc là nói người hiền lương được chư thiên bảo vệ, giúp 
đỡ. Đức là nói người có thiện hạnh lớn lao chân chánh. Cho 
nên mỗi tháng có sáu ngày chay, nếu có thể ăn chay, lắng 
lòng, niệm Bồ Tát Địa Tạng, thì có thể đạt được phúc đức 
không cùng tận. 


Kinh văn 


*Íƒ lu ằ: 0B|, E ! 8ã 42@t PB]. 

e Phổ Quảng bạch ngôn: Duy nhiên, Thế Tôn! Nguyện 
nhạo dục văn. 

Việt dịch 


Bồ Tát Phổ Quảng bạch rằng: “Xin vâng, thưa Thế Tôn! 
Chúng con nguyện vui thích lắng nghe.” 


PHẨM THỨ SÁU || 277 


Giảng giải 

Bồ Tát Phổ Quảng thưa trước Phật rằng: “Xin vâng, 
thưa Thế Tôn! Chúng con rất vui thích được lắng nghe lời 
Phật dạy.” 


Thích nghĩa 
“Nguyện vui thích lắng nghe” là biểu đạt ý khao khát 
mong đợi, rất mong muốn được nghe. 


Kinh văn 


?b +? B8 £j: k R1: #167 
ƒ f xÃ^Á:› M£mð# #?Jl § 
3#: %2 ##.ijx#. 1d. R 
Xi› &⁄ ÀAÄ84h = T† 3É . 


e Phật cáo Phổ Quảng Bồ Tát: VỊ lai thế trung, nhược 
hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, văn thị Địa Tạng 
Bồ Tát Ma-ha-tát danh giả, hoặc hợp chưởng giả, 
tán thán giả, tác lễ giả, luyến mộ giả, thị nhân siêu 
việt tam thập kiếp tội. 


Việt dịch 
Đức Phật dạy ngài Bồ Tát Phổ Quảng: “Trong tương lai, 
nếu có những kẻ nam người nữ lòng lành, nghe được 
danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng này, hoặc chắp tay, ngợi 
khen xưng tán, kính lễ, khởi tâm ưa thích kính ngưỡng, 
người ấy sẽ vượt thoát được tội lỗi trong ba mươi kiếp.” 


278 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Giảng giải 

Đức Phật nói với Bồ Tát Phổ Quảng: “Trong đời vị lai, 
nếu như có những kẻ nam, người nữ làm việc lành, được 
nghe danh hiệu của Đại Bồ Tát Địa Tạng, hoặc chắp hai 
tay cung kính, ngợi khen xưng tán, lễ bái, ngưỡng mộ ưa 
thích, người như vậy sẽ có thể vượt qua được những nghiệp 
tội trong ba mươi kiếp. 


Thích nghĩa 


Những người hết lòng tu tập việc lành, không làm các 
việc ác, gọi chung là “thiện nam tử, thiện nữ nhân”. 


Được nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, chắp hai 
tay cung kính, nghĩ tưởng đến nhiều đời hiếu hạnh, đến 
đại nguyện từ bi cứu khổ của ngài, như vậy liền có thể vượt 
thoát được những tội lỗi lớn lao trong ba mươi kiếp. Nếu 
được nghe danh hiệu Bồ Tát, rồi ngợi khen xưng tán, dần 
dần truyền rộng ra, đó là công đức của miệng. Hoặc nghe 
danh hiệu Bê Tát rễi lễ bái, làm theo lồi dạy, đó là công 
đức của thân. Hoặc nghe danh hiệu Bồ Tát rồi sinh lòng ưa 
thích kính ngưỡng, thường nhớ nghĩ đến, đó là công đức của 
ý. Chỉ cần có một trong các loại công đức này, cũng đã có thể 
nhờ đó vượt qua được những tội lỗi lớn lao trong ba mươi 
kiếp. Nhất là sự truyền rộng là cần thiết nhất, vì không có 
sự truyền rộng thì người khác làm sao được biết đến? 


Kinh văn 


f7. #ñq- 67 7ñ 6Á, #51 
bon) +2 l#›33x . 2&4#đđJ⁄., 1Ew,#E 
— JŠ — 3Š # › £z A914 + 7+ <= 


PHẨM THỨ SÁU || 279 


+ ÝSK%&› 4+2 gi. 4e Ấ đã 
#M, T+AM, #63 #. *&<k 
#l o 


e Phổ Quảng, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, 
hoặc thể họa hình tượng, hoặc độ thạch giao tất, kim 
ngân đồng thiết, tác thử bồ tát, nhất chiêm nhất lễ 
giả, thị nhân bách phản sinh ư Tam thập tam thiên, 
vĩnh bất đọa ư ác đạo. Giả như thiên phúc tận cố, hạ 
sinh nhân gian, do vi quốc vương, bất thất đại lợi. 


Việt dịch 

“Này Phổ Quảng, nếu có kẻ nam người nữ lòng lành, tô 
vẽ hình ảnh hoặc tạo tượng Bồ Tát [Địa Tạng] bằng đất 
đá gắn kết chặt chẽ, hoặc bằng các loại vàng, bạc, đồng, 
sắt, rồi lễ bái một lần, người ấy sẽ được trăm lần sinh lên 
cõi trời Đao-lợi, mãi mãi không đọa vào các đường ác. Ví 
như phước cõi trời đã hết phải sinh cõi người cũng làm 
bậc quốc vương, không mất điều lợi lớn.” 


Giảng giải 

Đức Phật tiếp tục bảo ngài Phổ Quảng: “Ví như có những 
kẻ nam, người nữ lòng lành, hoặc dùng màu sắc vẽ thành 
hình tượng, hoặc dùng đất, đá gắn kết chặt chẽ, hoặc các 
loại vàng, bạc, đồng, sắt để tạo thành tượng Bồ Tát Địa 
Tạng, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần lễ bái, người ấy 
sẽ được trăm lần sinh rồi tái sinh lên cõi trời Đao-lợi, mãi 
mãi không còn đọa vào các đường ác. Ví như người ấy đã 
hưởng hết phước cõi trời, phải sinh vào cõi người, cũng 
được làm một vị quốc vương, không mất đi điều lợi ích lớn. 


280 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Thích nghĩa 


Công đức lớn nhất là đúc tạo hình tượng toàn thân Bồ 
Tát, nhân vì sử dụng các loại quý báu như vàng, bạc, đồng, 
sắt để tạc thành tượng kiên cố không hư hoại, có thể lưu 
truyền được vĩnh viễn về sau, tạo sự trang nghiêm, giúp 
chúng sinh tạo phúc, được có chỗ nương dựa. Do vậy, vào 
lúc có người lâm chung, nếu phát nguyện tạo tượng, ắt 
được lợi ích hết sức lớn lao, lại cũng trừ dứt được nghiệp tội 
trong tám mươi ức kiếp sinh tử. 


Hơn nữa còn được 11 loại công đức. Thứ nhất là sinh ra 
đời đời được mắt sáng trong lành. Thứ hai là luôn sinh vào 
những nơi không có thú dữ. Thứ ba là thường sinh vào nhà 
giàu sang phú quý. Thứ tư là thân thể sáng đẹp như màu 
vàng tử ma. Thứ năm là thường sở hữu nhiều món quý 
báu. Thứ sáu là được sinh vào các nhà hiền thiện. Thứ bảy 
là đời sau được làm bậc đế vương. Thứ tám là có thể được 
làm Kim luân Thánh vương. Thứ chín là sau khi chết sinh 
về cõi Phạm thiên. Thứ mười là không đọa vào cá đường 
ác. Thứ mười một là đời sau có thể kính trọng Tam bảo. 


(Khi tạc tượng, nên tạo tượng toàn thân, không được 
tạo tượng bán thân. Đất dùng đắp tượng phải sạch sẽ tinh 
khiết. Keo da trâu là loại không tinh sạch, có thể nên dùng 
thạch cao hoặc các loại nhựa cây.) 


Kinh văn 


3# XÀ,› B*xA#, na: Hyk 
#rlt 6l 4 L6 l3 m jN lộ. 3n 
HHZ:‡É., #2. #2. &JR . 
tý £ . lồ2£. 24 7Ä) 3t BLÃ . 


PHẨM THỨ SÁU || 281 


e Nhược hữu nữ nhân yếm nữ nhân thân, tận tâm cúng 
dường Địa Tạng Bồ Tát họa tượng cập độ thạch giao 
tất đông thiết đẳng tượng. Như thị nhật nhật bất 
thối, thường dĩ hoa hương, ẩm thực, y phục, tăng 
thể, tràng phan, tiền bảo vật đẳng cúng dường. 


Việt dịch 
“Nếu có phụ nữ nào chán ghét thân nữ, hết lòng cúng 
dường tranh vẽ hoặc tượng Bồ Tát Địa Tạng được tạo 
bằng đất đá gắn kết chặt chẽ, hoặc đồng, sắt v.v... Mỗi 
ngày đều như vậy, tâm không thối chuyển, thường dâng 
lên cúng dường các loại hương, hoa, thức ăn uống, y 
phục, gấm lụa, cờ phướn, tiền bạc, vật báu...” 


Giảng giải 

Ví như có người phụ nữ nào tự thấy chán ghét thân nữ 
của mình, liền hết lòng cúng dường tranh vẽ Bồ Tát Địa 
Tạng, cùng với những hình tượng đắp tạo bằng đất, đá, 
đồng, sắt... Mỗi ngày đều cúng dường như vậy không hề 
thối tâm, thường dùng các loại hoa tươi, hương tốt, thức ăn 
uống, y phục, gấm lụa, cờ phướn, tiền bạc, vật báu đủ loại 
để cúng dường. 


Thích nghĩa 


Phải làm thân nữ là điều rất không may, vì không thể 
làm vua, không thể thành Phật, dù được cha mẹ hết sức 
thương yêu lo lắng cho, nhưng khi lớn lên lại phải giã biệt 
cha mẹ để theo chồng, chấp nhận những sự trói buộc, hạn 
chế ở nhà chồng, lại thêm thai nghén sinh nở vô cùng khó 
khăn, nguy hiểm, cho nên chẳng ai ưa thích làm thân nữ 
ca. 


282 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Nếu như người ấy có thể hết lòng đối với hình tượng 
Bồ Tát, thí xả các thứ tiền tài vật báu để cúng dường, tâm 
nguyện kiên định ắt mỗi ngày đều thực hiện, không hề 
thối thất. 

Gấm lụa là để trang sức, làm đẹp [hình tượng]. Cờ 
phướn treo cao là để thể hiện sự trang nghiêm. 


Kinh văn 


2Ý %^ÁA, äw -‡t ký, dt 
‡h, #A4+2Tñ7+xA3tƒtL, fỊ3LÃ 4. 
l‡ 3È Á #ã bi, &Ý xÝ. BRm 8 
+. 4JÄ{Ù}Ã xuzã 2) 5 2) f2), ñ 
†ð#›J)4@+x#. 


e Thị thiện nữ nhân, tận thử nhất báo nữ thân, bá thiên 
vạn kiếp, cánh bất sinh hữu nữ nhân thế giới, hà 
huống phục thụ. Trừ phi từ nguyện lực cố, yếu thụ 
nữ thân, độ thoát chúng sinh. Thừa tư cúng dường 
Địa Tạng lực cố cập công đức lực, bá thiên vạn kiếp 
bất thụ nữ thân. 


Việt dịch 
“Người phụ nữ hiển thiện ấy, sau khi hết kiếp làm thân 
nữ này rồi thì trăm ngàn muôn kiếp sau nữa không còn 
phải sinh vào những thế giới có phụ nữ, nói gì đến việc 
tự mình phải chịu thân nữ. Trừ phi có sự phát nguyện vì 
lòng từ phải sinh làm thân nữ để độ thoát chúng sỉnh. 
Nhờ vào phước lực và công đức cúng dường Bồ Tát Địa 


PHẨM THỨ SÁU || 283 


Tạng nên trong trăm nghìn muôn kiếp không phải sinh 
làm thân nữ.” 


Giảng giải 

Người phụ nữ [cúng dường] hiền thiện như thế, sau khi 
đã qua hết một kiếp làm thân nữ này rồi thì trong trăm 
ngàn muôn kiếp sau đó, không còn phải sinh vào những 
thế giới có nữ nhân, huống chi chính mình lại phải sinh 
làm thân nữ hay sao? Trừ phi có nhân duyên do chính tự 
thân người ấy phát khởi tâm từ bi, muốn sinh trở lại làm 
thân nữ để độ thoát chúng sinh. 


Do nhân duyên thọ hưởng phước lực và công đức cúng 
dường Bồ Tát Địa Tạng nên trải qua trăm ngàn muôn kiếp 
sau cũng không còn phải sinh làm thân nữ. 


Thích nghĩa 


Người phụ nữ này, nhân vì khởi tâm chán ghét thân nữ 
của mình, lại có thể hết lòng cúng dường [Bồ Tát Địa Tạng], 
nên sau khi trải qua hết một kiếp làm thân nữ trong hiện 
tại rồi thì không còn phải sinh trở lại làm thân nữ. Không 
sinh vào những thế giới có người nữ, đó là nói được sinh về 
thế giới Tây phương Cực Lạc. 

Khởi lòng từ phát nguyện làm thân nữ để độ thoát chúng 
sinh, giống như trường hợp phu nhân Ma-da, từng làm mẹ 
của ngàn vị Phật, đó là dùng pháp môn thuận ái. Lại như 
kỹ nữ Tu-mật-đa, trước tiên dùng ái dục để mê hoặc dẫn 
dắt người ta, nhưng sau đều giúp cho những người ấy được 
vào biển trí tuệ Phật, đó gọi là pháp môn nghịch ái. 

Nhờ chuyên tâm cúng dường, dùng công đức tỉnh tấn 
tu tập, huân tập thân và tâm nên tự nhiên được vĩnh viễn 
không còn phải sinh làm thân nữ. 


284 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 
Kï¡nh văn 


‡ã ¿k -Š- Jš › 3% x*À^-;› JR £ Tt ñB , Ỹ 
XS ¿ 1924174 J ñmD › xa Bễ TẾ › 
ÂẬyR> RÌ, £Á † 83) tT?ð— 2+4, 
+Rft lỗ] ở. 


e Phục thứ Phổ Quảng, nhược hữu nữ nhân, yếm thị xú 
lậu, đa tật bệnh giả, đãn ư Địa Tạng tượng tiền chí 
tâm chiêm lễ thực khoảnh chi gian, thị nhân thiên 
vạn kiếp trung sở thụ sinh thân, tướng mạo viên 
mãn. 


Việt dịch 
“Lại nữa, này Phổ Quảng! Nếu có người phụ nữ nào chán 
ghét thân hiện tại thô xấu nhiều bệnh tật, chỉ cần đối 
trước hình tượng Bồ Tát Địa Tạng hết lòng chiêm ngưỡng 
lễ bái, trong thời gian chỉ bằng một bữa ăn, người ấy về 
sau trong muôn kiếp sinh ra đều được thân hình xinh 
đẹp trọn vẹn đầy đủ.” 


Giảng giải 

Đức Phật lại nói với Bồ Tát Phổ Quảng rằng: “Nếu như 
có người phụ nữ nào, chán ghét thân hiện tại của mình xấu 
xí, hoặc nhiều bệnh tật, chỉ cần đối trước hình tượng Bồ Tát 
Địa Tạng một lần chuyên tâm chiêm ngưỡng lễ bái, trong 
khoảng thời gian vừa bằng ăn một bữa cơm, thì người ấy 
trong ngàn muôn kiếp sinh ra sau đó tự nhiên luôn được 
hình thể tướng mạo xinh đẹp đầy đủ, khiến người khác 
trông thấy đều thương yêu kính trọng. 


PHẨM THỨ SÁU || 285 


Thích nghĩa 


Hình dung tướng mạo sinh ra xấu xí khiến cho người 
khác vừa trông thấy liền sinh lòng chán ghét, không hoan 
hỷ chào đón, đặc biệt là đối với phụ nữ, nếu sinh ra thân 
hình xấu xí ắt phải khiến cho người chồng không ưa thích, 
ghét bỏ, lại khiến cho người ngoài chê cười, nếu lại còn 
thêm nhiều tật bệnh, thân mang tàn tật, thì không chỉ tự 
mình đau buồn mà còn khiến cho người thân trong nhà 
khinh chê ghét bỏ. Nếu như chịu phát tâm chiêm ngưỡng 
lễ bái Bồ Tát Địa Tạng, trong khoảng thời gian ngắn chỉ 
vừa bằng xong một bữa ăn, thì những đời sau sẽ luôn được 
hình dung tướng mạo xinh đẹp đầy đủ, hoàn toàn không có 
những sự bệnh tật, tàn phế, mãi mãi được hài lòng thỏa ý. 


Kinh văn 


⁄tLlñ% Á › 1p R+x#: FpW⁄m ƒ § 
š +? # +. 774 #1tt., EijX 
1. kKkẩ*k,. úf£%đứ+., 318 BỊ 
Ù o 
e Thị xú lậu nữ nhân, như bất yếm nữ thân, tức bá thiên 
vạn ức sinh trung thường v1 vương nữ, nãi cập vương 
phi, tể phụ đại tính, đại trưởng giả nữ, đoan chính 
thụ sinh, chư tướng viên mãn. 
Việt dịch 
“Người phụ nữ xấu xí ấy, nếu như không chê chán thân 


nữ thì trong ngàn muôn ức đời sau thường sinh làm công 
chúa con vua, hoặc làm vương phi, hoặc làm con gái các 


286 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


vị đại thần tể tướng, đại trưởng giả, bao giờ cũng được 

hình tướng đoan trang xinh đẹp, đầy đủ trọn vẹn.” 
Giảng giải 

Người phụ nữ xấu xí nói trên, nếu như không chê chán 

thân nữ, thì trong trăm ngàn muôn ức kiếp sau đó thường 
được sinh làm công chúa con vua, hoặc làm vương phi, 
hoặc làm con gái các bậc đại thần, tể tướng, đại trưởng giả, 
sinh ra luôn được thân hình đoan chính xinh đẹp, hình 
tướng trọn vẹn đầy đủ. 


Thích nghĩa 


Quý vị nghĩ xem, chỉ chiêm ngưỡng lễ bái trong thời 
gian bằng một bữa ăn, không những giúp quý vị được hình 
tướng dung mạo xinh đẹp trọn vẹn, mà còn thường được 
sinh là công chúa con vua, làm vương phi, làm con gái các 
bậc tế tướng, những người giàu sang phú quý. Một việc 
lành nhỏ nhoi đến thế mà được phúc đức nhiều như vậy, 
liệu còn có việc gì khác có thể đem ra so sánh được chăng? 
Ví như mọi người đều nhận hiểu được việc này, thì liệu còn 
có ai không làm việc chiêm ngưỡng lễ bái? 


Kinh văn 
2a #C , BỆ 27 jử, đã, TĐY, ¬: , Xã ti -u 


2E o 


e Do chí tâm cố, chiêm lễ Địa Tạng Bồ Tát, hoạch phúc 
như thị. 

Việt dịch 
“Do sự chí thành chuyên tâm chiêm ngưỡng lễ bái Bồ 
Tát Địa Tạng mà được phước báo như vậy.” 


PHẨM THỨ SÁU || 287 


Giảng giải 

Do nhân duyên chí thành chuyên tâm chiêm ngưỡng lễ 
bái Bồ Tát Địa Tạng mà đạt được phước phần như vậy. 
Thích nghĩa 


Bất kể là chiêm ngưỡng lễ bái một vị Phật, Bồ Tát nào, 
nếu chuyên tâm chí thành, hết lòng cung kính, thì đều 
được phước báo. Ví như chỉ tùy tiện làm ra vẻ hình thức, 
hoàn toàn không có tâm cung kính thì chẳng những không 
được phước báo mà sợ là còn đắc tội. 


K¡nh văn 

1X. 1-67 Ï-fxkÃÁ: ñbši 

St jệ l#ÐĐ] › {E344 54/4 ñK5K 5A XE! ST 

x~x# 

"-‡ 7? # 2+ —À #^À_. 32 * 
, E4 kh, f8 T 

Tờ “S4*; băng: +, (MỸ 

»LñiC 9W ĐA ọ 

e Phục thứ Phổ Quảng, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ 
nhân, năng đối Bồ Tát tượng tiền, tác chư kỹ nhạc 
cập ca vịnh tán thán, hương hoa cúng dường, nãi 
chí khuyến ư nhất nhân, đa nhân, như thị đẳng bối, 
hiện tại thế trung cập vị lai thế thường đắc bá thiên 
quỷ thần nhật dạ vệ hộ, bất linh ác sự triếp văn kỳ 
nhĩ, hà huống thân thụ chư hoạnh. 

Việt dịch 
“Lại nữa, này Phổ Quảng! Nếu có kẻ nam người nữ lòng 
lành, thường đối trước hình tượng Bồ Tát dùng các loại 


288 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


âm nhạc ca từ để ngợi khen tán thán, dâng hương hoa 
cúng dường, thậm chí khuyến khích một hoặc nhiều 
người khác [cùng làm], những người như vậy ngay trong 
đời này cũng như đời sau thường được trăm ngàn quỷ 
thân ngày đêm theo bảo vệ giúp đỡ, không để cho phải 
nghe thấy những việc chẳng lành, huống chỉ là tự thân 
phải chịu các tai nạn.” 


Giảng giải 

Đức Phật lại nói với Bồ Tát Phổ Quảng: “Ví như có kẻ 
nam người nữ lòng lành, thường đối trước hình tượng Bồ 
Tát, trình diễn các loại ca múa âm nhạc, cùng những lời 
ngợi ca xưng tụng, tán thán, lại dùng các loại hương hoa 
dâng lên cúng dường, cho đến khuyên bảo một người hay 
nhiều người cùng đến cúng dường, người như vậy thì trong 
suốt một đời này cho đến nhiều đời trong tương lai, thường 
được trăm ngàn vị quỷ thần ngày đêm theo bảo vệ, giúp 
đỡ, khiến cho những chuyện chẳng lành không lọt được 
vào tai người ấy, huống chi tự thân người ấy có lẽ nào lại 
để cho phải chịu những tai nạn không may?” 


Thích nghĩa 

“Kỹ” là nói việc các diễn viên diễn trò, “nhạc” là âm 
nhạc, “ca vịnh” là dùng lời ca tiếng hát, ngâm vịnh. Dùng 
những phương cách ấy để xưng tụng tán thán. Nhưng công 
đức của việc ấy cũng không bằng việc truyền rộng, khuyến 
khích người khác tin nhận chiêm ngưỡng, công đức còn lớn 
hơn, như có thể khuyến khích thức tỉnh đến ð0 người, công 
đức ấy thật lớn lao không thể nghĩ bàn. 


Lễ nhạc là những lễ tiết của thánh nhân để đồng cảm 
với trời đất, tương thông với quỷ thần, có công đức giúp cho 


PHẨM THỨ SÁU || 289 


dân chúng trừ bỏ điều nhơ nhớp, chống lại điều tà ác. Nay 
không phải tự mình hưởng thụ niềm vui ấy mà chỉ muốn 
cung kính dâng lên cúng dường Bồ Tát, như vậy thì công 
đức tự nhiên còn lớn lao hơn. 


Kinh văn 


JR;k-#Jä, k/k+t'?, 338A 4# 
+P 3 .. R.,H-t7 ƒ ý xÃÄ 534k Ê 
đJ 34 BỆ J8 th dã # lễ 12. Ä4 + + 
%, 3 #“J‡È 4 4|. X4, 
3% WữfH3È, 34A 33ÈE› 34 — 3È; 
%2 ^A4E› 7# +33. 


e Phục thứ Phổ Quảng, vị lai thế trung nhược hữu ác 
nhân cập ác thần ác quý, kiến hữu thiện nam tử 
thiện nữ nhân quy kính cúng dường tân thán chiêm 
lễ Địa Tạng Bồ Tát hình tượng, hoặc vọng sinh ki 
huỷ, báng vô công đức cập lợi ích sự, hoặc lộ xỉ tiếu, 
hoặc bội diện phi, hoặc khuyến nhân cộng phi, hoặc 
nhất nhân phi, hoặc đa nhân phi, nãi chí nhất niệm 
sinh ki hủy giả. 


Việt dịch 
“Lại nữa, này Phổ Quảng! Trong đời vị lai, nếu những 
kẻ xấu ác cùng những thần hung ác, quỷ hung ác, thấy 
có kẻ nam người nữ lòng lành quy ngưỡng cung kính 
cúng dường tán thán, chiêm ngưỡng lễ bái hình tượng 
Bồ Tát Địa Tạng, lại sai lầm khởi tâm chê bai hủy báng, 


290 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


nói rằng không có công đức, không lợi ích gì, hoặc nhe 
răng cười trước mặt, hoặc chê bai sau lưng, hoặc khuyến 
khích người khác cùng chê bai, hoặc một người chê bai, 
hoặc nhiều người chê bai, cho đến chỉ khởi lên một ý 
niệm chê bai hủy báng.” 


Giảng giải 

Đức Phật lại nói với ngài Phổ Quảng: “Trong đời sau 
này, ví như có những kẻ xấu ác, cùng bọn ác thần ác quỷ, 
nhìn thấy những kẻ nam người nữ lòng lành quy y cung 
kính, cúng dường ngợi khen tán thán, chiêm ngưỡng lễ bái 
hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, hoặc sai lầm khởi tâm chê 
bai cười cợt, chế nhạo rằng làm vậy chẳng được công đức 
s, hoặc nói rằng làm như vậy chẳng có lợi ích gỲ, hoặc 
nhe răng cười nhạo, hoặc nói những lời chê bai hủy báng 
sau lưng, hoặc rủ rê khuyến khích người khác cùng chê bai 
như mình, hoặc chỉ một người, hoặc rủ rê nhiều người, cho 
đến chỉ khởi sinh một ý niệm chê bai hủy báng.” 


Thích nghĩa 


Nhân quả thiện với ác luôn trái ngược hoàn toàn với 
nhau. Người hiền thiện chí tâm quy y cung kính, kẻ xấu ác 
nhìn thấy liền nói: “Chẳng được công đức gì.” 

Người hiền thiện chí thành cúng dường, kẻ xấu ác nhìn 
thấy liền nói: “Toàn làm chuyện vô ích.” 

Người hiền thiện ngợi khen tán thán, kẻ xấu ác nhe 
răng cười nhạo. Người hiền thiện lễ bái, kẻ xấu ác thấy vậy 
thì ở sau lưng nói lời hủy báng. 

Người hiền thiện vẽ tranh tạo tượng, kẻ xấu ác liền tìm 
cách hủy hoại. Người hiền thiện lúc nào cũng khuyên bảo 


PHẨM THỨ SÁU || 291 


người khác làm lành, kẻ xấu ác luôn khuyến khích mọi 
người làm điều xấu ác. 

Con người đã là như vậy, trong cảnh giới quỷ thần thì 
việc thiện ác cũng là như vậy. 

Tai họa lớn bằng trời cũng chỉ từ một ý niệm nhỏ nhoi 
mà khởi sinh, cho nên vừa khởi lên một niệm xấu ác là đã 
đắc tội rỗi. 


Kinh văn 


inx2>^. tù fbiJš, 3k2 4Ó 
5/-PI#2M©le# ïE. l8 0, 2 
+ 2Ñ ý. 4 4# † j4), 1Ý 1. 


e Như thị chỉ nhân, Hiền kiếp thiên Phật diệt độ, ki hãy 
ch1 báo thượng tại A-ty địa ngục thụ cực trùng tội. 
Quá thị kiếp dĩ, phương thụ ngạ quỷ, hựu kinh thiên 
kiếp, phục thụ súc sinh. 


Việt dịch 
“Những người như vậy, cho đến khi một ngàn vị Phật 
trong Hiền kiếp đều đã nhập Niết-bàn, do quả báo hủy 
báng nên vẫn còn ở trong địa ngục A-tỳ chịu tội nặng 
nhất. Qua hết kiếp này rồi mới phải sinh làm nga quỷ, 
lại trải qua ngàn kiếp nữa rồi sinh vào loài súc sinh.” 
Giảng giải 
Những người chê bai hủy báng như vậy thì trong Hiền 
kiếp này, sau khi một ngàn vị Phật đều đã diệt độ hết, vì 
báo ứng của sự chê bai hủy báng đó mà vẫn còn phải ở 
trong địa ngục A-tỳ, chịu tội khổ hết sức nặng nề, trải qua 


292 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


hết kiếp số ấy rồi mới sinh làm thân ngạ quỷ. Lại trải qua 
ngàn kiếp nữa, rồi mới sinh làm thân súc sinh. 


Thích nghĩa 


Tiếng Phạn gọi là kiếp-ba, Hán dịch là “thời phân” (t‡ 
2). Trong khoảng thời gian đó có rất nhiều bậc hiền nhân 
ra đời nên gọi là Hiền kiếp. Trong Hiền kiếp, có một ngàn 
vị Phật ra đời, đức Phật Thích-ca Mâu-nIl là vị Phật thứ 
tư, vẫn còn 996 vị Phật nữa sẽ lần lượt xuất thế. Cho đến 
khi hết thảy những vị Phật ấy đều đã diệt độ là một quãng 
thời gian rất dài, dâu có thể dùng năm tháng mà tính toán 
được? Nhưng trải qua thời gian dài như vậậy mà kẻ phạm 
tội hủy báng vẫn còn phải ở trong địa ngục chịu tội khổ hết 
sức nặng nề. Lại trải qua một kiếp nữa rồi mới sinh làm 
thân ngạ quỹ. Tội khinh chê Phật pháp, xúi giục người làm 
điều xấu ác thật nặng nề đến thế, liệu có thể lấy gì đem ra 
so sánh được sao? 


Kinh văn 


4x#@£+†j. 211A ##. 0 4A, Ñ 
? TW, 3⁄3£ 1. Z3kL 8X 4# 
MDS: co Z4 + Rị , 48 lễ iñ. ° 


e Hựu kinh thiên kiếp phương đắc nhân thân. Túng thụ 
nhân thân, bần cùng hạ tiện, chư căn bất cụ, đa bị 
ác nghiệp lai kết kỳ tâm, bất cửu chi gian, phục đọa 
ác đạo. 


Việt dịch 


“Lại qua ngàn kiếp nữa rồi mới được thân người. Tuy 
được thân người nhưng phải làm người nghèo khổ khốn 


PHẨM THỨ SÁU || 293 


cùng, hạ tiện, khiếm khuyết các giác quan, thường bị 
các nghiệp ác tích tụ trong tâm, nên không bao lâu lại 
đọa vào đường ác.” 


Giảng giải 

Phải sinh làm thân súc sinh trải qua ngàn kiếp rồi mới 
được sinh làm người. Tuy vậy, lại phải làm người nghèo 
khổ khốn cùng, hạ tiện, các giác quan không đầy đủ, làm 
một người tàn phế, thường bị những nghiệp ác kéo đến vây 
hãm trong tâm, nên trải qua thời gian không lâu lại phải 
đọa lạc vào các đường ác. 


Thích nghĩa 


Người tạo phước lành còn hưởng được phước báo thừa 
lại, cho nên nói rằng không mất điều lợi ích lớn. Làm điều 
xấu ác cũng phải chịu báo ứng còn thừa lại, cho nên khi 
đã được thân người rồi còn phải chịu nghèo khốn, hạ tiện, 
lại phải chịu những tật nguyền như mù lòa, câm điếc, què 
quặt chân tay... Người ấy còn phải lãnh chịu nhiều tai 
họa, những sự hung ác đủ loại như thế, cho nên trong lòng 
đương nhiên thường chất chứa những lo buồn, phiền não 
vây hãm. 


Kinh văn 


xit h8, X01 ÁÍA^ ĐÈ, 3š W, 
$K o 4ƒ }XLN + Xã N 94 Do 


e Thị cố Phổ Quảng, ki hủy tha nhân cúng dường thượng 
hoạch thử báo, hà huống biệt sinh ác kiến hủy diệt. 


294 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Việt dịch 
“Do vậy, này Phổ Quảng, chê bai hủy báng người khác 
cúng dường còn phải chịu quả báo như thế, huống chỉ là 
tự mình khởi sinh ý xấu ác hủy báng diệt phá.” 


Giảng giải 

“Do nhân duyên này, Phổ Quảng, chê bai sự cúng dường 
của người khác mà còn phải nhận chịu quả báo như vậy, 
huống chỉ là chính mình khởi sinh ác kiến, làm việc hủy 
diệt Phật pháp.” 
Thích nghĩa 


Chỉ riêng phạm vào khẩu nghiệp là chê bai người cúng 
dường lễ bái, mà đã phải đọa vào địa ngục A-tỳ, rồi phải 
chịu đủ các loại tội khổ trong ba đường ác. Ví như tự thân 
mình làm, ý mĩnh nghĩ đến, ba nghiệp cùng phạm vào tà 
kiến ác nghiệp như vậy, thì quả báo khổ não còn lớn lao 
nặng nề hơn biết bao! 


Kinh văn 


1ã X ? l › 2ˆ /&1› XI Tn.va 
24 /jt/Rk4U.› :R#+šRØøUL,. Ï 9T s 3 
JÀ 3-8 Ú 724 £@ð.. ÄuiláiZ, äÄ 2 
JỆ # + 2b. HH ÄẦ: 7k 
, HKl? |2, l ẨZšäƒ7› Mix 
3X iă ïm š{ › láng %#tl#.› 3V 
“ÍiHữfẦữŒ. W xi4'R, R3t£⁄3#. 


PHẨM THỨ SÁU || 295 


e Phục thứ Phổ Quảng, nhược vị lai thế, hữu nam tử nữ 
nhân, cửu xứ sàng chẩm, cầu sinh cầu tử, liễu bất 
khả đắc. Hoặc dạ mộng ác quỷ nãi cập gia thân, hoặc 
du hiểm đạo, hoặc đa yếm mị cộng quỷ thần du, nhật 
nguyệt tuế thâm, chuyển phục uông sái, miên trung 
khiếu khổ, thảm thê bất lạc giả, thử giai thị nghiệp 
đạo luận đối, vị định khinh trọng, hoặc nan xả thọ, 
hoặc bất đắc dũ. Nam nữ tục nhãn bất biện thị sự. 


Việt dịch 

“Lại nữa, này Phổ Quảng! Trong đời vị lai, nếu có những 
kẻ nam người nữ, đau bệnh liệt giường đã lâu ngày, cầu 
sống không được, muốn chết cũng không xong, hoặc đêm 
nằm mộng thấy quỷ ác cùng với những người thân đã 
chết, hoặc cùng đi trên đường nguy hiểm, hoặc thường 
bị bóng đè, cùng đi đây đó với quỷ thần, trải qua nhiều 
tháng năm như vậy, thân hình gầy gò lao nhọc, trong 
giấc ngủ cũng kêu khóc thảm thiết, chẳng lúc nào vui. 
Những hiện tượng như vậy đều là do nghiệp lực đang 
khi luận đối, còn chưa quyết định nặng nhẹ, nên hoặc là 
khó dứt mạng sống, hoặc không thể lành bệnh. Dưới con 
mắt phàm tục của kẻ nam người nữ đều không phân biệt 
được những điều đó.” 


Giảng giải 

Đức Phật lại nói với ngài Phổ Quảng: “Nếu trong đời vị 
lai có những kẻ nam người nữ, do bệnh tật nằm liệt mãi 
trên giường, mong cầu được sống hay muốn chết đi cũng 
đều không được, hoặc là trong đêm nằm mộng thấy loài 
quỷ ác, cùng những thân nhân đã chết trước đây, hoặc đi 
qua những đoạn đường nguy hiểm, hoặc thường bị bóng đè 


296 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


không tỉnh táo, cùng đi với quỷ thần. Cứ như vậy ngày qua 
tháng lại, suốt tháng trọn năm, lâu ngày chầy tháng hóa 
thành ốm gầy, lao nhược, trong giấc ngủ cũng thường kêu 
khóc đau đớn thống khổ. Những chuyện như vậy đều là do 
nghiệp lực của ấy đang trong thời gian phân định, chưa 
định rõ là nặng hay nhẹ, cho nên hoặc là khó dứt hẳn mạng 
sống mà chết đi, hoặc bệnh tật cứ kéo dài nhiều năm không 
khỏi được. Hết thảy những kẻ nam người nữ trong thế gian 
đều không thể hiểu rõ, phân biệt được những việc như vậy. 


Thích nghĩa 

Tay chân không còn sức chống đỡ, phải nằm liệt trên 
giường chiếu, muốn sống không được, cầu chết không 
xong, đó gọi là sống dở chết dở. Trong giấc ngủ bị quỷ đè 
chặt, tỉnh lại rồi vẫn không cử động được, đó gọi là hiện 
tượng bóng đè. Gầy yếu là do bệnh lâu ngày, lao nhược là 
chỉ chung năm chứng lao nhược, bảy chứng thương tổn.! 


Nghiệp lực đã tạo là nhân, quả báo phải nhận là quả. 
Như có nghiệp đã tạo lẽ ra phải chịu quả báo khổ não, 
nhưng lại bị những nghiệp khác lôi kéo, chưa thể thọ báo 
được, hoặc bên nặng bên nhẹ chưa xác định, cũng giống 
như trong lúc quan tòa luận tội chưa đưa ra phán quyết, 
đó gọi là luận đối (3#ï†). 


Kinh văn 

{8 ð ‡| 1h # lệ TH ðT › fg lễ 09 ỦW L4 
.” ` » JỐ + `.» >> 

—‡, 31.13 A"J 2 1)› 3®] 1 

1 Tức ngũ lao thất thương (#- ð3#17), chỉ năm sự suy nhược ở cả năm trạng 

thái: nhìn, ngồi, nằm, đi, đứng và bảy sự thương tổn về tâm lý khiến cho khởi 


sinh không bình thường, đó là: mừng vui, giận tức, lo lắng, nghĩ ngợi, đau 
buồn, sợ sệt, kinh hãi (hỷ, nộ, ưu, tư, bi, khủng, kinh). 


PHẨM THỨ SÁU || 297 


¬+> ` Jk; `— _`?~  :. \Z¿ 

H., #BH24 2: #5 À ñỊ › 1) ZƑ "g 

—— ` + VS.X ` W về u}; — .—-= 

Š: 4X f4: Z3 |#£lñ] › 
J., x⁄ ` > — ` ` ¬>¬ + 

2341). Ä PL #&@12. ¡41h lš 

` + ` AT ` » v2 

114. Äi¿3tƑ, ÄWJiÐlf.,. 21 

1# ‹ 

e Đãn đương đối chư Phật Bồ Tát tượng tiền, cao thanh 
chuyển độc thử kinh nhất biến, hoặc thủ bệnh nhân 
khả ái chi vật, hoặc y phục bảo bối, trang viên xá 
trạch, đối bệnh nhân tiền, cao thanh xướng ngôn: 
Ngã mỗ giáp đẳng, vi thị bệnh nhân đối kinh tượng 
tiền, xả chư đẳng vật, hoặc cúng dường kinh tượng, 
hoặc tạo Phật Bồ Tát hình tượng, hoặc tạo tháp tự, 
hoặc nhiên du đăng, hoặc thí thường trụ. 

Việt dịch 
“Chỉ cần đối trước hình tượng chư Phật, Bồ Tát, lớn tiếng 
đọc kinh này qua trọn một lần, hoặc lấy những đồ vật 
nào mà người bệnh yêu thích, hoặc y phục, đô quý giá 
cho đến ruộng vườn nhà cửa, đến trước chỗ người bệnh 
nằm mà lớn tiếng nói: “Nay tôi tên là... ...vì người bệnh 
này mà đối trước kinh điển, hình tượng [Phật Bồ Tát], 
thí xả những đồ vật này, hoặc để cúng dường kinh tượng, 
hoặc để tạo hình tượng Phật, Bồ Tát, hoặc để xây chùa, 
tháp, hoặc để mua dầu đèn cúng dường, hoặc dâng cúng 
vào làm của thường trụ.”” 


Giảng giải 


Ví như người những triệu chứng bệnh như trên, [thân 
nhân] chỉ cần đối trước chư Phật, Bồ Tát mà lớn tiếng tụng 


298 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


đọc kinh này qua một lượt, hoặc chọn lấy những đồ vật nào 
mà người bệnh trước đây yêu thích như y phục, các món 
đồ quý báu, cho đến ruộng vườn nhà cửa [thuộc sở hữu của 
người bệnh], rồi đứng trước chỗ người bệnh mà lớn tiếng 
nói rằng: “Tôi tên là... ...nay xin vì người bệnh này mà đến 
trước điện thờ kinh tượng, nguyện thí xả những đồ vật 
này, hoặc dùng để cúng dường kinh tượng, hoặc dùng để 
tạo hình tượng Phật Bồ Tát, hoặc góp phần xây dựng chùa, 
tháp, tự viện, hoặc dùng để mua dầu đèn cúng dường, hoặc 
mang những đồ vật này cúng dường làm của thường trụ. 


Thích nghĩa 


Thông thường người mắc các chứng bệnh cảm mạo, 
nóng lạnh... đều có thể dùng thuốc thang chữa trị. Nhưng 
những loại bệnh do nghiệp lực như thế này, chỉ nên nương 
theo Phật pháp để chữa trị, bởi vì Phật là đấng ŸY vương 
đại từ bi, có thể trị liệu được hết thảy mọi căn nguyên bệnh 
chứng. 


Tụng đọc kinh điển là những lời dạy chí lý, công đức lớn 
lao có thể chuyển phàm thành thánh. 


Thí xả những đồ vật của người bệnh, đó là giúp dứt trừ 
đi tâm tham ái của người bệnh, cũng là một phương pháp 
trị liệu cơ bản. Hoặc mang những vật ưa thích của người 
bệnh mà cúng dường trước hình tượng Bồ Tát, hoặc cúng 
vào chùa chiền, tự viện, hoặc mang bán hết đi lấy tiền, 
dùng góp vào việc xây dựng chùa, tháp, tự viện, tạo hình 
tượng chư Phật, Bồ Tát, hoặc mua dầu đèn thắp lên cúng 
dường. 

Người bệnh vì đã nằm liệt không thể ngồi dậy trên 
giường, nên chỉ có thể nhờ người khác thay mặt người 
bệnh mà làm. Người thay mặt đó cũng phải đứng trước chỗ 


PHẨM THỨ SÁU || 299 


người bệnh mà lớn tiếng nói rằng: “Tôi tên là... ...nay thay 
mặt cho người bệnh tên là....... , nguyện nương nhờ sức từ bị 
của Phật, khiến cho nghiệp báo của người bệnh được tiêu 
trừ, bệnh tật được sớm khỏi, tôi nguyện dùng những đồ vật 
này của người bệnh, hoặc ruộng đất, vườn, nhà... ở tại... ... 
mang ra bố thí, hoặc bán lấy tiền để làm những việc........ 
tạo công đức cho người bệnh.” 


Kinh văn 


3nz¿ = J7Z4Áˆ› iÊ + M]#r. l4 43T 3đ 
2-Tt 2 Lñ #› 77#Z—H —H<=Hb%w8 
H#+kHữ#*., 6ã 'd, m#Ẻớ 
#6, £ A4? *>1Á1n⁄k 9ï, #Szx+ 
#&t HÌ ÄÈ› 2i†‡fflì. % + j;. "lu 


e Như thị tam bạch bệnh nhân, khiển linh văn tri. Giả 
lnh chư thức phân tân chí khí tận giả, nãi chí nhất 
nhật nhị nhật tam nhật tứ nhật chí thất nhật dĩ lai, 
đãn cao thanh bạch, cao thanh độc kinh, thị nhân 
mệnh chung chi hậu túc ương trọng tội, chí ư ngũ vô 
gián tội, vĩnh đắc giải thoát, sở thụ sinh xứ, thường 
tri túc mệnh. 


Việt dịch 
“Nói rõ với người bệnh ba lần như vậy, để cho người 


bệnh rõ biết. Nếu như người bệnh thần thức đã phân 
tán cho đến hơi thở đã dứt, sau một ngày, hai ngày, ba 


300 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


ngày, bốn ngày cho đến bảy ngày, vẫn cứ lớn tiếng nói 
với người bệnh như vậy, vẫn cứ lớn tiếng tụng đọc kinh 
này, thì người ấy sau khi mạng chung, bao nhiêu tội nặng 
trước đây, cho đến năm tội vô gián, đều vĩnh viễn được 
giải thoát, dù tái sinh về nơi nào rồi cũng thường nhớ 
biết được đời trước.” 


Giảng giải 

Nói rõ với người bệnh đủ ba lần như vậy, là để cho người 
bệnh hoàn toàn hiểu rõ việc này. Ví như lúc đó thần thức 
bệnh nhân đã phân tán, hoặc kinh mạch, hơi thở đã dứt, 
thậm chí cho đến sau khi chết trong vòng một ngày cho 
đến bảy ngày, vẫn phải lớn tiếng lặp lại những điều này, 
lớn tiếng tụng đọc kinh này. [Được như vậy thì] người bệnh 
đó sau khi chết, bao nhiêu tai ương họa hại cũng như tội 
nặng đời trước đều được tiêu trừ, cho đến cả những tội phải 
đọa vào địa ngục Vô gián, được vĩnh viễn giải thoát. Người 
ấy khi tái sinh về đâu cũng thường nhớ biết được những sự 
việc đời trước. 


Thích nghĩa 


Điều cần thiết là phải làm cho người bệnh nghe hiểu 
được rõ ràng, đó là khiến cho trong lòng người ấy được rõ 
biết mình có được công đức như vậy. Nhờ phúc phần nương 
tựa vào Phật pháp, bệnh ấy nhất định sẽ được thuyên 
giảm. 

Con người có tám thức, khi mạng sống dứt, bảy thức đã 
phân tán nhưng thức thứ tám lúc ấy vẫn còn chưa phân 
tán. Cho nên lúc ấy lớn tiếng nói với người vừa chết, lớn 
tiếng tụng đọc kinh điển, thì người ấy vẫn còn nghe được 
rõ ràng, trong tâm vẫn còn nhận hiểu, biết được rằng mình 


PHẨM THỨ SÁU || 301 


có được công đức [bố thí cúng dường] như vậy, được nương 
vào sự bảo vệ che chở của Phật pháp, nhất định có thể tái 
sinh về chốn tốt lành, không phải đọa vào địa ngục. 


Kinh văn 


†#†3L-ÝŠ J -† Éx^.,. Hở3Ÿw#£, X‡( 
XxL#› %HWšẽpjBM1., 7? #S#LA. 


e Hà huống thiện nam tủ, thiện nữ nhân, tự thư thử 
kinh, hoặc giáo nhân thư, hoặc tự tố họa Bồ Tát hình 
tượng, nãi chí giáo nhân tố họa, sở thụ quả báo, tất 
hoạch đại lợi. 


Việt dịch 
“Huống chỉ nếu có kẻ nam người nữ lòng lành tự mình 
sao chép kinh này, hoặc khuyên bảo người khác sao 
chép, hoặc tự mình tô vẽ tranh tượng, tạo hình tượng Bồ 
Tát [Địa Tạng], cho đến khuyên bảo người khác làm như 
vậy, thì được quả báo là lợi ích rất lớn lao.” 


Giảng giải 

Huống chỉ là những kẻ nam người nữ lòng lành tự tay 
sao chép bộ kinh này, hoặc khuyên bảo người khác sao 
chép, hoặc tự mình tô vẽ tranh tượng, tự mình tạo đắp 
hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, cho đến khuyên bảo người 
khác làm như vậy, những người ấy chắc chắn được quả báo 
lợi ích rất lớn. 


302 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Thích nghĩa 


Phần trước vừa nói đến những người do nghiệp báo mà 
chịu bệnh tật, chỉ cần có con hiếu thảo hoặc thân quyến là 
người hiền thiện, thay mặt người bệnh mà thí xả tài vật để 
cầu nguyện, như vậy mà [người bệnh] còn nhận được công 
đức lớn lao, huống chi đối với người không mang nghiệp ác 
mà tự mình sao chép kinh điển này, tự mình tô vẽ tranh 
tượng, tạo đắp hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, đều khiến cho 
lưu truyền mãi về sau, hoặc khuyên bảo người khác cùng 
làm như vậy, công đức ấy theo như trong kinh nói thì nếu 
đem so với sông hồ biển cả trong bốn cõi thiên hạ vẫn còn 
lớn lao hơn gấp nhiều lần. 


Kinh văn 


x⁄t'j JB › 3£N,1j^ sim < vn hóa 
— Ấy 3X 6 #46; 3L ÄLj4L:Ÿ › )X/R ĐH T 
2 1š #h % % ^ › 9e 3E, W2 Ê 
#ữ † 1š 8 nỊ Ni tÈ. 


e Thị cố Phổ Quảng, nhược kiến hữu nhân độc tụng thị 
kinh, nãi chí nhất niệm tán thán thị kinh, hoặc cung 
kính giả, nhữ tu bá thiên phương tiện khuyến thị 
đẳng nhân, cần tâm mạc thối, năng đắc vị lai hiện 
tại thiên vạn ức bất khả tư nghị công đức. 


Việt dịch 
“Do vậy, này Phổ Quảng! Nếu thấy có ai tụng đọc kinh 


này, cho đến chỉ khởi sinh một ý niệm ngợi khen xưng 
tán kinh này, hoặc tỏ lòng cung kính, ông nên dùng trăm 


PHẨM THỨ SÁU || 308 


ngàn phương tiện để khuyến khích những người ấy giữ 
tâm chuyên cần không thối thất, như vậy trong hiện tại 
cũng như tương lai đều được ngàn muôn ức công đức 
không thể nghĩ bàn.” 


Giảng giải 

Do nhân duyên ấy, này Phổ Quảng! Nếu như nhìn thấy 
có người tụng đọc kinh này, cho đến chỉ một niệm ngợi khen 
tán thán, hoặc cung kính kinh này, ông nên dùng trăm 
ngàn phương tiện để khuyến khích người ấy, phải siêng 
năng chuyên cần tụng đọc, đừng để người ấy thối tâm, như 
vậy có thể đạt được ngàn muôn ức công đức không thể nghĩ 
bàn trong hiện tại cũng như tương la1. 


Thích nghĩa 

“Đọc” nghĩa là mở quyển kinh ra đọc. “Tụng” nghĩa là 
đã đọc thuộc lòng rồi tụng, không cần phải nhìn vào quyển 
kinh. “Kinh này” tức là nói toàn quyển kinh Bổn Nguyện 
của Bồ Tát Địa Tạng này. 

Những người không biết chữ, chỉ nghe người khác nói qua 
về công đức của kinh này, liền ngợi khen xưng tán, tỏ lòng 
cung kính, hoặc kể từ đó thường luôn niệm “NÑam-mô Địa 
Tạng Bồ Tát”. Chỉ cần niệm một cách chuyên tâm cung kính 
thì công đức cũng lớn lao không kém so với người đọc kinh. 


Kinh văn 

đã X5 JR› 4M LẤ› đ 
SE: Nu” 6A 724587 ý 3L 1E. 
"⁄í v SLấN . 3X. 4.76. 2P] › w, 


1. š% Nự 


304 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


TY ÌN---1.18-18822 2) McSÊ Ð ác T 
5‡⁄k. XÃ ÃÊ£Ä. 27t 444. KT ĐH 
HỆ › & J6: 7 1ã 7) WC}Ã › tý #178 ĐEN, 
Ê]› 4È†EZ21E, SãñỀ Xi . 


e Phục thứ Phổ Quảng, nhược vị lai thế chư chúng sinh 
đẳng, hoặc mộng hoặc mị, kiến chư quỷ thần nãi cập 
chư hình, hoặc bị, hoặc đề, hoặc sầu, hoặc thán, hoặc 
khủng, hoặc bố, thử giai thị nhất sinh thập sinh bá 
sinh thiên sinh quá khứ phụ mẫu, nam nữ đệ muội, 
phu thê quyến thuộc, tại ư ác thú, vị đắc xuất ly, vô 
xứ hy vọng phúc lực cứu bạt, đương cáo túc thế cốt 
nhục, sử tác phương tiện, nguyện ly ác đạo. 

Việt dịch 
“Lại nữa, này Phổ Quảng! Trong đời vị lai, nếu có những 
chúng sinh trong lúc nằm mộng hoặc ngủ say nhìn thấy 
các loại quỷ thần với đủ hình dạng, hoặc buồn hoặc khóc, 
hoặc sầu thảm, than thở, hoặc sợ sệt, kinh hãi, đó đều là 
những người trước đây một đời, mười đời, trăm đời, ngàn 
đời đã từng là cha mẹ, anh chị em, hay vợ chồng, quyến 
thuộc với họ, nay đang bị đọa trong các đường ác, chưa 
được thoát ra, không còn hy vọng phước lực nào cứu vớt, 
nên cố tìm cách báo cho những ai đã từng có tình cốt 
nhục, mong được tạo phương tiện giúp cho thoát ra khỏi 
các đường ác.” 


Giảng giải 


Đức Phật lại nói với ngài Phổ Quảng: “Ví như trong đời 
vị lai có những chúng sinh, hoặc khi nằm mộng, hoặc trong 


PHẨM THỨ SÁU || 305 


lúc ngủ say, nhìn thấy các loại quỷ thần với đủ các hình 
trạng, hoặc đau thương, hoặc khóc lóc, hoặc buôn khổ, 
hoặc than thở, hoặc sợ sệt, hoặc kinh hãi, đó đều là những 
người trong quá khứ một đời, mười đời, trăm đời, ngàn 
đời trước đã từng là cha mẹ, là anh chị em, là vợ chồng, là 
quyến thuộc với mình, nay đang chịu khổ trong các đường 
ác, không thoát ra được, lại không hy vọng có phước lực 
chỗ nào cứu vớt, nên muốn báo cho những người có tình cốt 
nhục trong đời trước biết, mong được tạo phương tiện cứu 
giúp để thoát ra khỏi các đường ác. 


Thích nghĩa 


Việc nằm mộng ở đây không giống với việc nằm mộng 
được nói trong đoạn trước. Đoạn trước nói là tự mình ởi, 
cùng đi với quỷ thần. Đoạn này nói mình không đi mà là 
quỷ thần tìm đến, hiển lộ cho mình nhìn thấy đủ các hình 
trạng đáng thương tâm, để mong được mình cứu giúp. 
Những người ấy đều là thân tộc trong quá khứ đời trước 
của mình, nay đọa vào trong ba đường ác, mong được mình 
siêu độ cho họ. Việc nằm mộng như vậy không phải do tự 
mình mà có. 


Kinh văn 


lÍ J§ › 2V TP 71 › ST g 4# 
ñb # lệ lệ ñj › jav HöÄðML4@. Xi, 
S3 Thanh. loan ng, 
j8. “4# #iê#, 2M. 718 


306 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


e Phổ Quảng, nhữ dĩ thần lực, khiển thị quyến thuộc, 
linh đối chư Phật Bồ Tát tượng tiền, chí tâm tự độc 
thử kinh, hoặc thỉnh nhân độc, kỳ số tam biến, hoặc 
thất biến. Như thị ác đạo quyến thuộc, kinh thanh 
tất thị biến số. đương đắc giải thoát, nãi chí mộng mị 
chi trung vĩnh bất phục kiến. 

Việt dịch 
“Này Phổ Quảng! [Đối với những chúng sinh ấy,] ông 
hãy dùng thần lực tác động đến quyến thuộc của họ, 
khiến cho đến trước hình tượng của chư Phật, Bồ Tát 
mà tự mình chí tâm tụng đọc kinh này, hoặc thỉnh cầu 
người khác tụng đọc đủ số ba lần hoặc bảy lần. Như vậy 
thì ngay khi tiếng tụng kinh vừa đủ số chấm dứt, những 
quyến thuộc của họ đang ở trong đường ác cũng tức thời 
được giải thoát, cho đến trong lúc nằm mộng hoặc ngủ 
say cũng không bao giờ còn thấy lại nữa.” 

Giảng giải 

Đức Phật nói với ngài Phổ Quảng: “Này Phổ Quảng! 

Ông hãy dùng thần lực của mình, tác động đến những 
người quyến thuộc còn ở dương gian kia, khiến cho họ tìm 
đến trước hình tượng chư Phật, Bồ Tát mà chí tâm tự mình 
tụng đọc kinh này, hoặc thỉnh cầu người khác tụng đọc, 
hoặc ba lần, hoặc bảy lần. Như vậy thì khi việc tụng kinh 
vừa trọn đủ số, ngay lúc âm thanh tụng kinh vừa chấm 
dứt thì quyến thuộc của họ đang ở trong đường ác kia liền 
được giải thoát, cho đến trong giấc mộng cũng không bao 
giờ nhìn thấy lại nữa. 


Thích nghĩa 


Người thế gian tình nghĩa hết sức bạc bẽo, thân bằng 
quyến thuộc đang còn sống đây mà họ chẳng quan tâm, 


PHẨM THỨ SÁU || 8307 


huống chi lại quan tâm đến những người đã chết? Nếu đức 
Phật không dạy ngài Phổ Quảng dùng thần lực tác động 
đến họ, ắt là họ không chịu tụng kinh. 

Nếu tự mình không biết chữ, hoặc không có nơi thờ 
Phật trang nghiêm, có thể thỉnh cầu người khác tụng thay 
cũng được. 

Ba lần hoặc bảy lần đều là số dương, thuộc về tái sinh 
thiên giới, tụng đủ số lần ấy thì người chết có thể được siêu 
độ. 

Một khi tiếng tụng kinh vừa đủ số chấm dứt, quyến 
thuộc của người tụng kinh liền được sinh về cõi trời, hoặc 
tái sinh nơi khác, cho nên [trong mộng] không còn thấy 
nữa. 


Kinh văn 


1ã X Ý lR › zs®~⁄~##*, j3 T RŠ 'Ý 
ÄẢÔ, t3, 7 
Y #e 8 %› ẾMEZƒ . An lở Ga 
#7: 7# —kHWf#: 8 
%› ni li . Ji? Á: M‡§ậ 
J. T35z+1?, ƒZ ki . # *@@< 
KRÀN  áõ 
e Phục thứ Phổ Quảng, nhược mạt lai thế, hữu chư hạ 
tiện đắng nhân, hoặc nô hoặc tì, nãi chí chư bất tự 
do chi nhân, giác tri túc nghiệp, yếu sám hối giả, chí 


tâm chiêm lễ Địa Tạng Bồ Tát hình tượng, nãi chí 
nhất thất nhật trung, niệm Bồ Tát danh, khả mãn 


308 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


vạn biến. Như thị đẳng nhân, tận thử báo hậu, thiên 
vạn sinh trung, thường sinh tôn quý, cánh bất kinh 
tam ác đạo khổ. 


Việt dịch 
“Lại nữa, này Phổ Quảng! Trong đời vị lai, nếu có những 
người hèn hạ thấp kém, hoặc phải làm nô bộc, cho đến 
làm người mất quyền tự do, biết được nghiệp xấu đời 
trước của mình, phát tâm sám hối, nên chí tâm chiêm 
ngưỡng lễ bái hình tượng Bồ Tát Địa Tạng, cho đến trong 
quãng thời gian bảy ngày niệm danh hiệu Bồ Tát đủ mười 
ngàn lượt. Người ấy sau khi chấm dứt đời này, trong ngàn 
muôn kiếp sinh ra về sau thường được làm người tôn quý, 
không phải chịu khổ trong ba đường ác.” 
Giảng giải 
Đức Phật lại bảo ngài Phổ Quảng: “Ví như trong tương 
lai có những người hèn hạ thấp kém, hoặc làm tôi tớ, cho 
đến những người mất quyền tự do. Người ấy tự biết được: 
Đây là do nghiệp xấu đời trước của mình đã tạo, liền muốn 
sám hối, nên chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hình tượng Bồ 
Tát, cho đến trong thời gian bảy ngày luôn niệm danh hiệu 
Bồ Tát đủ mười ngàn lượt. Người như vậy sau khi sống hết 
đời này, ngàn muôn đời sau luôn được sinh ra trong gia 
đình tôn quý, không phải trải qua những khổ báo trong ba 
đường ác. 


Thích nghĩa 


Những người hèn hạ thấp kém, không hẳn chỉ là những 
người phải làm tôi tớ, mà cho đến những kẻ bất hiếu, bất 
kính, không tin Tam bảo, hoặc trộm cướp lường gạt đều 


PHẨM THỨ SÁU || 309 


thuộc loại này. Người mất quyền tự do là người lúc nào 
cũng phải nghe theo người khác, bị người khác làm chủ. 


Nếu tự mình nhận hiểu được, liền đến trước hình tượng 
Bồ Tát thành tâm sám hối. Một khi trong tâm tự biết xấu 
hổ thì sức mạnh ấy khác nào như núi lở, không tội lỗi nào 
mà không dứt trừ, huống chi còn thêm công đức của việc 
tụng đọc kinh điển, niệm danh hiệu Bồ Tát. 


Tôi tớ là những người phục dịch trong nhà, cũng nên 
thương cảnh nghèo khổ của họ, có bệnh phải giúp họ trị 
liệu, có lỗi cũng nên khoan thứ, không được tùy ý đánh đập 
hành hạ, còn phải thường dạy dỗ họ những điều tốt đẹp. 


Kinh văn 


442B. km B/#£ 0N: | 
fl. kiấf]. ká. +: —12ÀÁ* 
% X‡H 3k ñ ĐT & 4: 3 3Ä. ®% 
H~#†› ##tiiijM #8 6i @@jd, # 
Xuấiy rlế 5 › nị àh d1 `... 
3\ 5 .. 1ä TH Zk3R › I8 1 NÉ Hà › 
1) Z› #ú?ỞỨK ‹ jr . in 
3Š tớ 2t 2t 1 th? 4 
e Phục thứ Phổ Quảng, nhược vị lai thế trung Diêm-phù- 
đề nội, sát-lợi, bà-la-môn, trưởng giả, cư sĩ, nhất 
thiết nhân đẳng cập dị tính chủng tộc hữu tân sản 


gia, hoặc nam hoặc nữ, thất nhật chỉ trung, tảo dữ 
độc tụng thử bất tư nghị kinh điển, cánh vi niệm Bồ 


310 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Tát danh, khả mãn vạn biến. Thị tân sinh tử, hoặc 
nam hoặc nữ, túc hữu ương báo tiện đắc giải thoát, 
an lạc dị dưỡng, thọ mệnh tăng trưởng. Nhược thị 
thừa phúc sinh giả, chuyển tăng an lạc cập dữ thọ 
mệnh. 


Việt dịch 
“Lại nữa, này Phổ Quảng! Nếu trong đời vị lai ở cõi 
Diêm-phù-đề có người thuộc hàng sát-lợi, bà-la-môn, 
trưởng giả, cư sĩ, hoặc người thuộc các dòng họ, chủng 
tộc khác nhau, vừa mới sinh con trai hoặc con gái trong 
vòng bảy ngày, nên sớm vì đứa bé mà tụng đọc kinh điển 
không thể nghĩ bàn này, cùng niệm danh hiệu Bồ Tát có 
thể đủ mười ngàn lượt. Như vậy thì đứa bé mới sinh đó, 
dù là trai hay gái, nếu có tai ương họa hại từ đời trước 
đều được giải trừ, an vui nuôi dưỡng dễ dàng, tuổi thọ 
tăng thêm. Nếu đứa bé ấy sinh ra từ phước báo đời trước 
thì lại càng thêm phần an vui, cũng tăng thêm tuổi thọ.” 
Giảng giải 
Đức Phật lại bảo ngài Phổ Quảng: “Nếu trong tương 
lai ở cõi Diêm-phù-đề có người thuộc dòng Sát-lợi, bà-la- 
môn, trưởng giả, cư sĩ hoặc bất kỳ dòng họ, chủng tộc nào, 
có con mới sinh, hoặc trai hoặc gái, trong vòng bảy ngày 
nên sớm vì đứa trẻ mà tụng đọc kinh điển không thể nghĩ 
bàn này, cùng niệm danh hiệu Bồ Tát [Địa Tạng] đủ mười 
ngàn lượt, thì đứa trẻ mới sinh kia, bất kể là trai hay gái, 
nếu đời trước tạo nghiệp phải chịu quả báo tai ương họa 
hại liền được giải thoát, an vui, dễ nuôi, tuổi thọ cũng tăng 
thêm. Nếu đứa trẻ ấy sinh ra từ phước đức đời trước thì 
cũng được tăng thêm phần an vui, tăng thêm tuổi thọ. 


PHẨM THỨ SÁU || 311 


Thích nghĩa 


Bất kể là người nước nào, là phụ nữ trong cõi Diêm- 
phù-đề này thì khi sinh nở đều phải hết sức đau đớn khổ 
sở, hết sức nguy hiểm. Gặp phải những trường hợp khó 
sinh thì có khi cả mẹ lẫn con đều chết thảm. Đó đều là do 
oan nghiệp đời trước, hoặc do quỷ ác gây ra. Trong vòng 
một tháng trước khi sinh nên mỗi ngày tụng đọc kinh này 
một lượt, đặt kỳ hạn liên tục bảy ngày, tộng cộng tụng đọc 
qua bảy lượt. Mỗi ngày ngoài việc tụng kinh cũng niệm 
“Nam-mô Địa Tạng Bồ Tát”, trong bảy ngày đó niệm đủ 
mười ngàn câu. Được như vậy sẽ được sự che chở bảo vệ 
của Bồ Tát, chẳng những được sinh nở bình an, giảm bót 
sự đau đớn khổ sở, mà còn khiến cho đứa bé khi sinh ra 
được an lành, vui vẻ, dễ nuôi, tăng thêm phúc đức và tuổi 
thọ. Nếu như tự mình không có điều kiện thuận tiện để 
làm, có thể thỉnh cầu người khác thay mình tụng kinh, 
niệm danh hiệiệu Bồ Tát, cũng được công đức như vậy. 


Kinh văn 


1ã X 5t JjÄ§ › %4 &© 1h +: 2*2H]— 

BỊ. s22 sp ng 4 can 4á VỀ 
V +†<Z. 7+9 ,.=+}A 7+ 

UH2#=T†TH;: X#H':. ##€@ 

Ã©›¡ Ki. 

e Phục thứ Phổ Quảng, nhược vị lai thế chúng sinh, ư 
nguyệt nhất nhật, bát nhật, thập tứ nhật, thập ngũ 


nhật, thập bát nhật, nhị thập tam, nhị thập tứ, nhị 
thập bát, nhị thập cửu nhật nãi chí tam thập nhật, 


312 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


thị chư nhật đẳng, chư tội kết tập, định kỳ khinh 
trọng. 
Việt dịch 
“Lại nữa, này Phổ Quảng! Nếu chúng sinh trong đời vị 
lai, mỗi tháng vào các ngày mồng một, mồng tám, mười 
bốn, rằm, mười tám, hăm ba, hăm bốn, hăm tám, hăm 
chín cho đến ba mươi, những ngày này là thời gian các 
tội đã tạo được thu thập để phán định xem là tội nặng 
hay tội nhẹ.” 
Giảng giải 
Đức Phật lại nói với ngài Phổ Quảng: “Nếu những chúng 
sinh trong tương lai, cứ mỗi tháng vào các ngày 1, 8, 14, 
15, 18, 23, 24, 28, 29 cho đến hết ngày 30, trong các ngày 
này là thời gian hết thảy các tội nghiệp đều được thu thập 
để phán xét xem đó là tội nặng hay tội nhẹ. 


Thích nghĩa 


Trong mười ngày này, các vị thiên thần xuống nhân gian 
để giám sát những việc làm thiện hay ác của người đời, kết 
toán phân định rõ ràng. Nếu việc thiện nhiều thì tăng thêm 
phúc đức, tuổi thọ, tương lai được sinh về cõi trời. Nếu việc 
ác nhiều thì cắt giảm phúc đức, tuổi thọ, đọa vào địa ngục. 
Cho nên trong mười ngày này phải tránh việc giết hại, làm 
việc phóng sinh và ăn chay, gọi là Thập tra1. 

Ngày mồng một có Bát-xà-để xuống trần, gọi là ngày 
Kiến danh. 

Hai ngày mồng 8 và 23 có Sa-bà Thiện nhân xuống 
trần, gọi là ngày Lực chiến, làm việc gì cũng phải giữ sự 
công bằng. 


PHẨM THỨ SÁU || 313 


Hai ngày 14 và 29 có thần Dược-sô xuống trần, gọi là 
ngày Dũng mãnh, nên làm việc hiếu kính, phóng sinh. 


Ngày 24 có thần Lã-đạt-la-ni xuống trần, gọi là ngày 
Hung mãnh. 


Ngày 28 có thần Bát-chiết-để xuống trần, gọi là ngày 
Tối thắng, cần phải giữ giới. 

Hai ngày 1õ và 30 có thần Tất-đa-lô xuống trần, gọi là 
ngày Cát tướng, nên cúng tế người đã mất cùng làm những 
việc bố thí, cúng dường chư Phật, Bồ Tát, được lợi ích lớn 
nhất 


Những ngày Thập trai, nếu tính theo âm lịch thì vào 
tháng thiếu đổi 3 ngày cuối cùng là 27, 28 và 29. 

Người thọ Tam trường trai tức ăn chay 3 tháng thì là 
tháng giêng, tháng 5 và tháng 9. 


Người thọ Lục trai tức ăn chay mỗi tháng 6 ngày thì là 
các ngày 8, 14, 15, 23, 29 và 30. (Tháng thiếu đổi 2 ngày 
cuối thành 28 và 29.) 


Kinh văn 


# H/#‡£#£ +. ãtb+ðØ@., & 2X 
rx & £ £ ẤẼ ‹ x“¬.. rẻ tt 
% . đãJ.. +ã5#; 1ñ THẺ. ñ#*`£ 
+ H. ‡#li#ñ### #1#£ñT› đi X 
## 3ð. #tứg đg 3k, ñtáJN, #tt j# 
%‡#t. #ăM#É%: 3k3?). LẺ 
# ; "TA 2k BÊ XÃ 88. 


314 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


e Nam Diêm-phù-đề chúng sinh, cử chỉ động niệm, vô 
bất thị nghiệp, vô bất thị tội, hà huống tứ tình sát 
hại, thiết đạo, tà dâm, vọng ngữ, bá thiên tội trạng. 
Năng ư thị thập trai nhật, đối Phật Bồ Tát chư Hiền 
Thánh tượng tiền, độc thị kinh nhất biến, đông tây 
nam bắc, bá do-tuần nội, vô chư tai nạn. Đương thử 
cư gia, nhược trưởng nhược ấu, hiện tại vị lai, bá 
thiên tuế trung, vĩnh ly ác thú. 

Việt dịch 
“Chúng sinh trong cõi Nam Diêm-phù-đề, khởi tâm suy 
nghĩ hay hành động, không có gì là không tạo nghiệp, 
không gây tội, huống chỉ lại buông thả làm việc giết hại, 
trộm cướp, tà dâm, nói dối, trăm ngàn loại tội lỗi. Nếu 
có thể trong mười ngày trai này, đối trước hình tượng 
chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh, tụng đọc kinh [Địa Tạng] 
này qua một lượt, thì trong phạm vỉ 100 do-tuần về bốn 
hướng đông, tây, nam, bắc đều được an lành không tai 
nạn. Kẻ lớn người nhỏ sống trong nhà ấy, hiện tại cũng 
như tương lai, đều được xa lìa các đường ác đến trăm 
ngàn năm.” 

Giảng giải 

Chúng sinh trong cõi Nam Diêm-phù-đề của chúng ta, 
mỗi một suy nghĩ, cử chỉ, không có gì là không tạo nghiệp, 
không có gì không phải là tội lỗi, huống chỉ lại còn buông 
thả tùy tiện giết hại sinh mạng, trộm cướp, tà dâm, nói dối, 
cho đến trăm ngàn loại tội lỗi! Nếu có thể trong mười ngày 
trai này, đối trước hình tượng của chư Phật, Bồ Tát, các vị 

Hiền Thánh, tụng đọc kinh này một lượt, thì trong phạm 

vi 100 do-tuần về các hướng đông, tây, nam, bắc đều được 

bình an không có mọi tai nạn. Những người sống trong căn 


PHẨM THỨ SÁU || 315 


nhà đó, dù lớn hay nhỏ, trong hiện tại hay tương lai, đều 
được thoát khỏi các đường ác trong trăm ngàn năm. 


Thích nghĩa 

Người sống trong cõi Diêm-phù-đề này, bất kể một cử 
động nào, một ý niệm nào, cũng đều là gieo nhân tạo nghiệp. 
Huống chi còn tùy ý giết hại sinh mạng, phạm vào mười 
nghiệp ác? Mỗi một ý niệm của chúng ta khởi lên có đến 90 
sát-na. Mỗi một sát-na có 900 lần sinh diệt. Mỗi một lần 
sinh diệt đó, nếu dùng thiên nhãn xem xét đều thấy có hình 
tướng rõ rệt. (Từ chỗ này chúng ta có thể hình dung được 
công đức của việc niệm một câu Phật hiệu.) Những hình 
tướng đó, không có gì không phải là nghiệp, không phải là 
tội. Cho nên chúng ta khởi tâm suy nghĩ, động niệm, bất kỳ 
lúc nào cũng luôn phải tự kiểm tự xét. 


Vào các ngày Thập trai như nói trên, nếu tụng đọc kinh 
Địa Tạng này một lần, chỉ một lần thôi liền có thể khiến 
cho bốn phương chung quanh trong phạm vi 100 do-tuần 
đều được an lành, tiêu trừ mọi tai họa, kẻ già người trẻ đều 
được xa lìa các đường ác. 

Do vậy chúng ta có thể biết được công đức và lợi ích lớn 
lao của bộ kinh này, quả thật là không thể nghĩ bàn. 


Ví như có trường hợp không thấy linh nghiệm, cũng 
không thể trách nơi kinh này, đó là do người tụng đọc không 
có lòng cung kính, không có sự chí thành. Hoặc cũng có thể 
do người làm quá nhiều việc ác, phước lực không cứu được 
tội nghiệp quá nặng nề của họ. 


Kinh văn 
82+ T7‡H ,› ##‡‡—iš, 1U 
2 #t 21 1ã ÿJH ? x4“ 5 và li 


316 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


e Năng ư thập trai nhật, mỗi chuyển nhất biến, hiện thế 
lỉnh thử cư gia vô chư hoạnh bệnh, y thực phong dật. 


Việt dịch 
“Nếu có thể trong mười ngày trai, mỗi ngày đều tụng 
kinh này một lượt, thì ngay đời này những người sống 
trong nhà đó sẽ không bị lây nhiễm dịch bệnh,' y phục 
và thực phẩm đều được dồi dào dư dả.” 


Giảng giải 

Nếu có thể trong những ngày Thập trai, mỗi ngày đều 
tụng kinh này một lượt, thì hiện tại những người sống 
trong nhà sẽ không mắc phải dịch bệnh, y phục và thực 
phẩm cũng đều được đầy đủ, dư thừa. 


Thích nghĩa 


Hoạnh bệnh, tức các loại dịch bệnh thời khí lây lan rộng. 
Việc tụng kinh giúp cho không phải bất ngờ lây nhiễm dịch 
bệnh, đó là được thoát khổ. Giúp cho người nghèo khó cũng 
được đầy đủ dư thừa thức ăn, quần áo mặc, đó là được 
phước. Hết thảy những điều đó đều nhờ vào bộ kinh này, 
công đức lớn lao thật là nói không thể hết, nghĩ không tới 
được. 


! Nguyên bản kinh văn là hoạnh bệnh (3#35), các bản dịch cũ đều dịch là 
“tai họa và bệnh tật”. Chúng tôi xét thấy riêng chữ hoạnh (3š) tự nó không 
hề có nghĩa tai họa, chỉ có thể nói hoạnh họa (3#3#) là tai họa bất ngờ. Do 
vậy, hoạnh bệnh chỉ có thể hiểu là “loại bệnh mắc phải bất ngờ” hoặc “bệnh 
hiểm nghèo, bất thường”, đây chính là chỉ các loại bệnh dịch thường lây lan 
bất ngờ và rộng khắp, như dịch COVID-19 trong năm 2020. Trong phần giải 
thích tiếp theo sau cũng nói “hoạnh bệnh thị lưu hành đích thời dịch” (3š35 
3⁄419 t‡ 34). Việc tách rời hai chữ này để dịch như các bản dịch cũ là không 
đúng ý kinh. 


PHẨM THỨ SÁU || 317 
Kinh văn 


ZzlfJŠ. # #nb78 3 l 7Ð 4e 
»Ị ðt 1 ƒ lễ X 824? J2 4| > #t. M 
ý #44; 2+ uXk+ññkH#¿. Xøj# 
+M#i 5, R#ñ1. 7#hằẰlzx#£ 
<='®+› %4 —lãầ— 9 5 › 2LE-7k3 
%#%, &®&>tt, ñf7#34. lñffáh 
m. .*+### 


e Thị cố Phổ Quảng, đương tri Địa Tạng Bồ Tát hữu như 
thị đẳng bất khả thuyết bá thiên vạn ức đại uy thần 
lực lợi ích chỉ sự. Diêm-phù chúng sinh, ư thử Đại sĩ 
hữu đại nhân duyên. Thị chư chúng sinh văn Bồ Tát 
danh, kiến Bồ Tát tượng, nãi chí văn thị kinh tam tự 
ngũ tự, hoặc nhất kệ nhất cú giả, hiện tại thù diệu 
an lạc, vị lai chỉ thế bá thiên vạn sinh thường đắc 
đoan chính, sinh tôn quý ø1a. 


Việt dịch 

“Do vậy, này Phổ Quảng! Nên biết rằng Bồ Tát Địa Tạng 
có những sự lợi ích với oai thần sức mạnh lớn lao không 
thể nói hết như vậy. Chúng sinh cõi Diêm-phù-đề đối với 
vị Đại sĩ này có nhân duyên lớn, cho nên nghe được danh 
hiệu Bồ Tát, nhìn thấy hình tượng Bồ Tát, cho đến nghe 
được chỉ năm ba chữ, hoặc một câu kinh, một bài kệ trong 
kinh này, thì hiện tại được sự an vui tốt đẹp nhiệm mầu, 
trong tương lai trăm ngàn muôn kiếp tái sinh thường được 
đoan chánh, được sinh vào nhà tôn quý.” 


318 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Giảng giải 

Do nhân duyên như vậy, này Phổ Quảng, ông nên biết 
rằng, Bồ Tát Địa Tạng có trăm ngàn muôn ức oai thần sức 
lực lớn lao không thể nói hết, làm lợi ích cho chúng sinh 
như vậy. Đó là vì chúng sinh trong cõi Diêm-phù-đề đối 
với vị Đại sĩ này có nhân duyên rất lớn, nên có rất nhiều 
chúng sinh khi nghe được danh hiệu Bồ Tát, nhìn thấy 
hình tượng Bồ Tát, cho đến nghe được năm ba chữ hoặc 
một bài kệ, một câu trong kinh này, thì hiện tại được sự an 
vui tốt đẹp đặc biệt, và trong tương lai trăm ngàn muôn 
kiếp sinh ra thường được đoan chính, sinh trong gia đình 
tôn quý. 


Thích nghĩa 


Phần trước, từ đoạn bắt đầu Bồ Tát Phổ Quảng thưa 
hỏi Phật, cho đến hết đoạn này, đức Phật nói ra đủ mọi 
điều, nếu không phải oa1 thần sức mạnh lớn lao của Bồ Tát 
Địa Tạng làm lợi ích chúng sinh thì còn biết nói thế nào? 
Thế nhưng oai thần của Bồ Tát như vậy không chỉ để làm 
lợi ích cho riêng một thế giới nào, mà nay làm lợi ích rất 
nhiều cho chúng sinh trong thế giới chúng ta, chẳng phải 
là Bồ Tát Địa Tạng đối với chúng sinh trong thế giới này có 
nhân duyên lớn đó sao? Quý vị thử nghĩ xem, chỉ cần được 
nghe danh hiệu, nhìn thấy hình tượng, hoặc nghe được 
trong kinh này năm ba chữ, hoặc một bài kệ, một câu kinh, 
mà đã được công đức rất lớn lao, đó chẳng phải là Bồ Tát 
Địa Tạng đối với chúng sinh cõi này đặc biệt có lòng từ bi 
thương xót hay sao? Cho nên chúng ta không khỏi nhỏ lệ 
thương xót đối với những chúng sinh nào không được nhìn 
thấy kinh này, không tin vào kinh này, không biết đến lòng 
từ bi thương xót của Bồ Tát Địa Tạng đối với chúng ta, 
không biết cảm kích ân đức từ bi của Bồ Tát. 


PHẨM THỨ SÁU || 319 
Kinh văn 


ft}; 3ƒ?J§ Zl, MỊ?bøk4842713⁄ 
xù Đã lễ Ứ.. JJWZ ý › ÍÁÓ h6 : 
+ ! \ Z⁄ + k L3 3e t2 v[ 8X 
+) 4k3 ñ82). k4, tha 
#lš., #tR|2e#., °RZ&T1ã8 £. r1 I 
l§fj & k4, 1k4 TT? ? 


e Nhĩ thời, Phổ Quảng Bồ Tát, văn Phật Như Lai xưng 
dương tán thán Địa Tạng Bồ Tát dĩ, hồ quy hợp 
chưởng, phục bạch Phật ngôn: Thế Tôn! Ngã cửu tri 
thị Đại sĩ hữu như thử bất khả tư nghị thần lực cập 
đại thệ nguyện lực, vi vị lai chúng sinh, khiển tri lợi 
ích, cố vấn Như Lai, duy nhiên đỉnh thụ. Thế Tôn! 
Đương hà danh thử kinh, sử ngã vân hà lưu bố? 


Việt dịch 

Lúc bấy giờ, Bồ Tát Phổ Quảng sau khi nghe đức Phật 
ngợi khen xưng tán Bồ Tát Địa Tạng, liền quỳ xuống 
chắp tay bạch Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Từ lâu con 
đã biết vị Đại sĩ này có sức thần không thể nghĩ bàn như 
vậy cùng với sức thệ nguyện lớn lao, nhưng vì muốn cho 
chúng sinh trong tương lai biết được sự lợi ích này nên 
con mới thưa hỏi đức Như Lai, nay xin cúi đầu tin nhận. 
Bạch Thế Tôn! Nên gọi tên kinh này là gì và chúng con 
nên lưu hành quảng bá như thế nào?” 


320 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Giảng giải 

Lúc ấy, Bồ Tát Phổ Quảng sau khi lắng nghe đức Phật 
Như Lai ngợi khen xưng tán Bồ Tát Địa Tạng xong, liền 
quỳ xuống chắp tay, thưa cùng đức Phật: “Bạch Thế Tôn! 
Từ lâu con đã biết về vị Đại sĩ này, có sức thần không thể 
nghĩ bàn như vậy, cùng với việc phát khởi nguyện lực rộng 
lớn, nhưng con vì chúng sinh tương lai, muốn cho họ đều 
được biết đến những lợi ích này, cho nên mới thưa hỏi Như 
Lai. Nay con xin cung kính lãnh nhận lời Phật dạy. Bạch 
Thế Tôn! Kinh này nên đặt tên là gì? Nên lưu hành như 
thế nào?” 


Thích nghĩa 

Kïnh nói “hồ quy” là nghi lễ của người Ấn Độ, chỉ có đầu 
gối bên phải chạm đất, khác với cách quỳ của người Trung 
Hoa là hai đầu gối đều chạm đất. 

Bồ Tát Phổ Quảng thưa thỉnh Phật là muốn được nghe 
từ kim khẩu Phật giảng giải nói rõ về oai thần sức mạnh 
lớn lao của Bồ Tát Địa Tạng, khiến cho đại chúng trong 
Pháp hội cùng với chúng sinh trong các cõi Phật nhiều như 
số cát sông Hằng đều nhận biết rõ ràng và tin nhận, cũng 
có thể theo đây mà truyền ra rộng khắp. Thế nhưng việc 
lưu hành hay truyền bá cũng đều cần phải có một tên gọi, 
cho nên lại phải thưa hỏi Phật việc này. 


Kinh văn 

b5 /Jš : ## 7 £ ÿ : — #⁄3byÄ 
lãñ. 7R %3ù3⁄ +4T› ?R #83xLiái #2 
##@.. 2M, › Ä4j)/› #X k# 


PHẨM THỨ SÁU || 321 


#ñ.. T4 ã X22. X tt › TK Bñ ÿÐ 
2t. JÄRJC.› 4V ÚC: TE3 tu 
1Ê o 


e Phật cáo Phổ Quảng: “Thử kinh hữu tam danh. Nhất 
danh Địa Tạng Bản Nguyện, diệc danh Địa Tạng 
Bản Hạnh, diệc danh Địa Tạng Bản Thệ Lực kinh. 
Duyên thử Bồ Tát, cửu viễn kiếp lai, phát đại trọng 
nguyện, lợi ích chúng sinh, thị cốnhữ đẳng, y nguyện 
lưu bố” Phổ Quảng văn dĩ, hợp chưởng cung kính, 
tác lễ nhi thối. 


Việt dịch 
Đức Phật bảo ngài Phổ Quảng: “Kinh này có ba tên gọi. 
Một tên là Địa Tạng Bản Nguyện, một tên là Địa Tạng 
Bản Hạnh, một tên nữa là Địa Tạng Bản Thệ Lực. Do vị 
Bồ Tát này từ nhiều kiếp lâu xa đến nay đã phát nguyện 
lớn lao, làm lợi ích chúng sinh, nên các ông hãy y theo 
lời nguyện đó mà lưu hành quảng bá.” Bồ Tát Phổ Quảng 
nghe xong lời dạy, chắp tay cung kính lễ Phật rồi lui 
xuống. 


Giảng giải 

Đức Phật dạy Bồ Tát Phổ Quảng: “Bộ kinh này có ba 
tên gọi. Thứ nhất gọi là kinh Bản Nguyện Địa Tạng, thứ 
hai gọi là kinh Bản Hạnh Địa Tạng, thứ ba, cũng có thể gọi 
là kinh Bản Thệ Lực Địa Tạng. Nhân vì Bồ Tát Địa Tạng 
từ nhiều kiếp lâu xa đến nay đã phát nguyện rộng lớn, làm 
lợi ích cho chúng sinh, nên các ông hãy y theo lời nguyện 
của Bồ Tát mà lưu hành, truyền rộng.” 


322 || GIẢI THÍCH KINH ĐỊA TẠNG 


Ngài Phổ Quảng nghe xong, chắp hai tay cung kính lễ 
Phật rồi lui về chỗ ngôi. 


Thích nghĩa 


“Bản nguyện” là nói tâm nguyện phát khởi lúc ban sơ. 
“Bản hạnh” là sự thực hành trải qua nhiều kiếp cứu độ 
chúng sinh. “Bản thệ lực” là nói tác dụng của sự vận dụng 
cả nguyện và hạnh. 


Tuy đức Phật nói ra ba tên gọi, nhưng nếu có nguyện 
mà không có hạnh thì nguyện ấy thành rỗng không vô 
ích, không thể thành tựu mục đích. Còn như có hạnh mà 
không có nguyện thì hạnh ấy là mù quáng, không định 
hướng, cũng không có kết quả. Cho nên nói nguyện ắt phải 
gồm cả hạnh, nói hạnh ắt phải gồm cả nguyện. Nói thệ lực 
tức là gồm cả nguyện và hạnh. Cho nên, ba tên gọi cũng 
tức là một tên. Trong hiện tại phổ biến dùng tên kinh Bản 
Nguyện Địa Tạng là do ý nghĩa này. 


HẾT QUYỂN THƯỢNG 


MUCLỤC || 328 


